Tiến sĩ, T.Tri. Nguyễn Viết Thành 


Hiệu đính: Thạc sĩ, T.tr1l. Đỉnh Xuân Mạnh 
T.trl. Lê Thanh Sơn 
Tiên sĩ. Mai Bá Lĩnh 


Điều động tàu 








Vertex 


⁄⁄ St nhện 
“2 Dangerous 


quadrant ˆ 
”.... 


Right hand sem1 


-i— 


đ or “navigable” 





Hải Phòng 8-2005 








Lời giới thiệu 


An toàn cho con người, con tàu, hàng hoá và môi trường biên là một trong những 
mục đích cao nhất của người sĩ quan Hàng hải. Lịch sử ngành Hàng hải thế giới đã 
cho thấy rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên biển mà nguyên nhân chủ yếu là 
do thiếu sót của người điều khiến tàu. Trong những thiếu sót đó thì sai lầm do điều 
động tầu chiêm một phân lớn. 

Đề nâng cao khả năng điều khiến tàu cho người sĩ quan Hàng hải, thì trước hết 
phải trang bị đầy đủ các kiến thức về điều động tàu cho sinh viên ngành điều khiển 
tàu khi đang học trong trường. Bằng những kinh nghiệm thực tế và quá trình giảng 
dạy lý thuyết điều động, Tiến sĩ, thuyền trưởng Nguyễn Viết Thành cùng các giảng 
viên bộ môn điều động tàu, khoa điều khiển tàu biên, trường Đại học Hàng hải Việt 
Nam đã rất cố găng hoàn thành cuốn sách này làm tài liệu giảng dạy chủ yêu môn học 
điều động tàu cho sinh viên khoa điều khiến tàu biên của trường. 

Cuốn sách đã được sự góp ý của nhiều thuyền trưởng lâu năm trong nghề và có 
sự tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước. Cuốn sách đã được cập nhập các kiến 
thức mới và sẽ được bỗ sung hàng năm những tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong 
ngành Hàng hải. Mặc dù hết sức cô găng trong quá trình biên soạn nhưng cuốn sách 
chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất mong có sự đóng góp ý kiến của các 
bạn đồng nghiệp đề cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. 


Mọi ý kiên xin gửi vê địa chỉ: 
Bộ môn Điêu động tàu, khoa Điêu khiên tàu biên, trường Đại học Hàng hải Việt 
Nam. E-mail: Vimarudeck(@vnn.vn. 


Xin chân thành cảm ơn. 


Bộ môn Điêu động tàu 


MỤC LỤC 













































































































































































Trang 
Chương † Tính năng điêu đông tàu 7 
1-1 Khái niệm Về điều động tàu 7 
1:2 Các YêU Tố TRONG điêu động tàu 7 
1.2.1 Tốc độ tàu 7 
1.2.2 Các khái niệm về tốc độ 9 
123 Các phương pháp xác định tốc độ tàu 10 
1.2.4 Chuyên động của tàu trên mặt nước 11 
1.3 Tính năng của bánh lái 15 
l„-Í Lực của bánh lái 15 
1.3.2 Tác dụng của bánh lái khi tàu chạy tới 16 
1.3.3 Tác dụng của bánh lái khi chạy lùi 17 
1.3.4 ảnh hưởng hình dạng bánh lái đên lực bánh lái 17 
1.3.5 Xác định góc bẻ lái 18 
1.4 chuyên động quay trở của tàu 19 
1.4.1 Đình nghĩa và quá trình quay trở của tàu 19 
1.4:5 Các yêu tố của vòng quay trở E 
1.4.3 Tâm quay và vị trí của nó 25 
1.4.4 Các yêu tô ảnh hưởng đến quay trở và đánh giá tính năng 25 
điêu động từ độ lớn vòng quay trở. 
1.4.5 Xác định vòng quay trở của tàu 26 
1.5 Chân vịt và tác dụng của nó trong điêu động tàu 28 
1.5.1 Lực dây phát sinh khi chân vịt quay 28 
1.5.2 Các dòng nước sinh ra khi chân vịt qua 30 
1.5.3 Hiệu ứng chân vịt tới đặc tính điêu động tàu n1 
1.5.4 Mối tương quan của chân vịt đối với sự thay đôi chế độ 33 
hoạt động của máy tàu 
1.5.5 ảnh hưởng phối hợp giữa bánh lái và chân vịt tới sự điêu 36 
khiên tàu 
1.6 Tính năng dừng tàu Quán tính của tàu 36 
1.6.1 Các đặc tính dừng tàu 36 
1.6.2 Quán tính của tàu 37 
1.6.3 Những biện pháp nâng cao hiệu quả hãm tàu 39 





































































































































































































1.7 Điêu động tàu nhiêu chân vịt 40 
Í-7.1 Điêu đông tàu nhiêu chân vịt 40 
1.7.2 Điêu động tàu có chân vịt mạn 42 
1.8 Chân vịt biến bước đ 
I.8-1 Điêu động tàu có chân vịt biên bước 43 
1.8.2 Những chú ý khi sử dụng chân vịt biến bước, phân loại 45 

chân vịt biên bước 
18 Ưu nhược điêm của chân vịt biến bước 45 
1.9 Tự động hóa quá trình điêu động tàu 46 
1.9.1 Xu thê phát triên và mục đích tự động hóa 46 
10 Tự động hóa quá trình điều khiển máy chính và chân vịt 46 
1:83 Một số hệ thông tự động hóa quá trình lái tàu 47 
Chương 2 các yếu tố ảnh hưởng tới đặc tính điều đồng tàu 48 
cai ảnh hưởng của ngoại lực 48 
Z”†zïÏ ảnh hưởng của các điều kiện khí tượng thuỷ văn 48 
21.2 ảnh hưởng của khu vực nước hạn chê và luông lạch 51 
2.1.3 ảnh hưởng do nông cạn và biện pháp phòng tránh 52 
2.1.4 Tính năng quay trở trong vùng nước nông B5 
21.5 Hiện tượng hút nhau giữa hai tàu 5B 
22 ảnh hưởng do hình dáng thiết kế và tư thê của tàu 59 
2; Pai Câu trúc hình dán 59 
FC Thiết kê 60 
2.23 ảnh hưởng do nghiêng. chúi 61 
Chương 3 Sử dụng neo trong điều đông 21⁄2 
3.1 Lựa chọn khu vực neo đậu 62 
3.1.1 Những điều kiện tông quát khi lựa chọn điêm neo 62 
3.1.2 Chọn phương pháp neo tàu 63 
se lực giữ của neo 64 
3.2.1 Tính năng giữ của neo 64 
3Đð Lực giữ của neo và chất đáy 64 
3.2.2 Giới hạn giữ tàu theo lỉin neo và các chú ý khi sử dụng neo 65 
3.3 Điêu đông neo tàu băng một neo 66 
3.3.1 Điêu động neo tàu băng một neo 66 





























































































































































































































3.4 điêu động neo tàu hai neo 66 
3.4.1 Tư thê con tàu khi neo hai neo 66 

3.4 0 Các phương pháp điêu động neo tàu băng hai neo G7 

3.5 Sử dụng neo trong điêu động 70 
3.5.1 Sử dụng neo khi vào hoặc ra câu. phao 70 

3.5.2 Sử dụng neo trong các trường hợp khác 72 

Chương 4 Điều động tàu ra vào cầu, phao T7 
4.1 Điều động tàu tiếp cận điêm buộc và hành trình trong cảng 77 
4.1.1 Các yêu câu chung và nguyên tắc cơ bản khi cặp câu 77 

4.1.2 Cặp câu băng mũi vào trước 82 

4.1.3 Cặp cầu băng đuôi vào cầu trước 83 

4.1.4 Cặp cầu ngược dòng 83 

4.1.5 Câp cầu xuôi dòng 84 

4.2 Minh họa các trường hợp cặp câu 85 
4.2.1 Vào câu nước ngược 85 

Ặ 59 Vào câu mạn trái thời tiết êm 85 

423 Vào câu mạn phải thời tiết êm 85 

4.2.4 Cặp câu mạn trái thời tiết tôt có thả neo ngoài 85 

4.2.5 Cặp câu mạn phải thời tiết tốt neo ngoài 86 

4.2.6 Cặp cầu gió thôi từ bờ ra 86 

4.2.7 Cặp cầu gió thôi từ ngoài vào 87 

428 Cặp cầu ngược gió 97 

4.2.9 Cặp cầu gió thôi từ ngoài vào (chếch mũi) ngoài vào 87 

4.2.10 Cặp câu gió thôi từ ngoài vào (chệch mũi) ngoài thả neo 87 

mạn ngoài 

4.2.11 Cặp câu có kêt hợp thả neo 88 

4 i8 Cặp cầu mạn trái gió xuôi 88 

TT. Cặp cầu mạn phải gió xuôi 89 

4.2 14 Cặp cầu mạn trái gió thôi chếch lái từ trong câu ra 89 

4.2.15 Cặp câu mạn phải gió chếch phải trong câu ra 39 

4.3 Cặp câu sử dụng tàu lai 89 
4.3.1 Cập cầu nhờ sự hỗ trợ của tàu lai 89 

4.3.2 Liên lạc với tàu lai 90 

43.3 Sử dụng tàu lai 91 

4.3.4 Tàu lai làm việc băng cách đưa dây lai qua lỗ xô ma chính 94 

giữa mũi / lái 

4.3.5 Cách buộc dây tàu lai 95 
Chương 5 Điều đông tàu trên biến 97 
J1 Điều động tàu trong ĐiêU KIệN thời tiết xâu 97 




















































































































































































































2; lsÌ Khái niệm 97 
5.1.2 Quan hệ giữa hướng đi với hướng sóng gió và sự ảnh 97 
11:5 Điều động 99 
5.1.4 Các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của sóng gió 100 
B2 Điều động tàu trong bão 101 
521 Nguyên nhân phát sinh bão 101 
522 Những triệu chứng của bão 102 
5.2.3 Phương pháp xác định tâm bão và đườmg di chuyên của 103 
bão 
524 Công tác chuân bị cho tàu chồng bão 106 
525 Điêu động tàu tránh gặp bão nhiệt đới 107 
526 Điêu khiến tàu ra khỏi khu vực bão 109 
527 Điêu động tàu trong băng 110 
53 điều động tàu trong tâm nhìn xa bị hạn chế 112 
531 Khái niệm và định nghĩa 112 
5.3.2 Biện pháp điều động T12 
5.3.3 Các luuý — — 113 
53.4 Đô giải tránh va băng Radar 113 
Chương 6 Điều đồng tàu trong các tình huồng đặc biệt 116 
6.1 điều động tàu cứu ngươi rơi xuông nước 116 
llcï Những yêu cầu chung 116 
2 Các phương pháp điều động cứu người rơi xuống nước 116 
c điều động tàu cứu thủng 118 
6.2.1 Nguyên nhân và cách xác định lỗ thủng 118 
6.2.2 Các dụng cụ xác định và chống thủng. cách sử dụng chúng 119 
co Điêu động tàu bị thủng 125 
6.3 Điều động tàu thoát cạn 123 
0. Nguyên nhân tàu bị cạn 12 
6.3.2 Lưựa chọn vào cạn và các tính toán chung vào cạn 124 
6.3.3 Các lực tác dụng lên tàu khi bị cạn 126 
6.3.4 Những tính toán cân thiết khi tàu bị cạn 126 
6.3.5 Các tính toán cân thiết cứu tàu ra cạn 127 
6.3.6 Các phương pháp tư ra can 129 
6.3.7 Ra cạn nhờ trợ giúp của ngoại lực. 130 
6.3.8 Kết hợp các phương pháp đê đưa tàu ra cạn 133 
6.4 Điều động tàu khi gặp một số sự cô 133 
6.4.1 Điêu động tàu khi bị hoả hoạn 133 
6.4.2 Điêu động khi tàu bị nghiêng 133 
Chương 7 lai dắt trên biển 134 
7.1. Giới thiệu công tác lai dắt 134 

















































































































7.1.1 Giới thiệu các phương pháp lai dắt 134 

mà ưu nhược điêm của lai dắt 136 

W.o Cơ sở lý thuyết của lai kéo 136 
7.2.1 Các yêu câu chung 136 

722 Dao động của tàu lai và bị lai 136 

73 Tính toán tốc độ lai kéo và độ bên của dây lai 157 
Z.3.1 Tính toán lực cản 137 

7.4 dây lai, cách lựa chọn, buộc dây lai 139 
7.4.1 Các loại dây lai và các kiêu nôi dây lai 139 

74.2 Lưựa chọn dây lai 140 

7.5 Điều động tàu lai kéo và các chú ý 140 
7.5.1 Buộc dây lai 140 

7.5.2 Chuân bị và đưa dây lai 141 

7ZB3 Điều đông và các chú ý khi lai kéo 141 

7.5.4 Hiện tượng dao động khi lai dắt 141 

Phân phu lục I II) 

Phân phụ lục II 146 








Chương 1 
Tính năng điều động tàu 


1.1. Khái niệm Về điều động tàu 

Điều động tàu là việc thay đổi hướng đi hay tốc độ dưới tác dụng của bánh lái, chân vịt và 
các thiết bị khác nhằm tránh va an toàn, tiếp cận mục tiêu, thả neo, buộc tàu, trong nhiều hoàn cảnh 
và các tình huống khác nhau, đặc biệt là khu vực chật hẹp, nông cạn, khi tầm nhìn xa bị hạn chế... 

Năng lực để điều khiển một con tàu, đặc biệt là ở những vùng nước bị hạn chế là một trong 
những yêu cầu cao nhất đòi hỏi các kỹ năng thành thục của người đi biên. Không một thuyêển trưởng 
hay một sĩ quan hàng hải trên bất kỳ con tàu nào có thê xem như mình có đây đủ năng lực về hàng 
hải trừ khi ông ta có thê điều khiển con tàu của mình đảm bảo an toàn. 

Kinh nghiệm lâu năm là cần thiết cùng với năng lực của bản thân đề người điều khiên tàu có 
thê tính toán thực hiện việc điều động con tàu của mình phù hợp với thực tế. Có thê nói điều khiến 
tàu là một nghệ thuật phải trải qua học tập và thực hành mà có được. 

Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật điều động các tàu là như nhau, nhưng đối với từng con tàu 
khác nhau thì có các đặc điểm riêng. Không thê áp dụng một cách máy móc kỹ thuật điều động một 
con tàu nhỏ với một con tàu lớn hoặc một tàu khách với một tàu hàng. Ngoài ra cùng một con tàu 
nhưng với các điều kiện thời tiết, khí tượng thuỷ văn khác nhau thì việc điều khiển nó cũng sẽ khác 
nhau. Không một cuốn sách đơn lẻ nào có khả năng bao trùm tất cả các vấn đề mà người đi biên sẽ 
bắt gặp khi điều động tàu, cũng không thê có bất kỳ một thiết bị kỹ thuật đơn lẻ nào phù hợp với 
mọi điều kiện thực tế xây ra. Điều động tàu là một công việc uyên bác, nhờ vào đó đề người điều 
động có thê đưa ra một chuỗi các kinh nghiệm, xây dựng nên các kỹ xảo cần thiết khác. 

Các con tàu đang được thay đối theo thời gian, kích thước trung bình của các con tàu đã 
được tăng lên. Những con tàu chở xe ô tô và các tàu dầu không lỗ không thê được đối xử như những 
con tàu nhỏ chở hàng thông thường. Trong lĩnh vực điều động tàu, mỗi con tàu đòi hỏi có một sự 
quan tâm riêng. Với người điều khiên tàu, mỗi tình huống điều động lại là một thử thách mới. 


1.2. Các YếU Tố TRONG điều động tàu 

1.2.1. Tốc độ tàu 

Tốc độ tàu là một đại lượng đặc trưng cho sự chuyên động của con tàu. Về mặt toán học thì: 
V =lim Đo coi (1.1) 

Ar>0 mg si) 

Trong đó: 

V :Tốc độ tàu (m/giây). 

S : Quãng đường con tàu di chuyên được (m). 

t: Thời gian (giây). 

Tốc độ tàu là một trong những đặc trưng cơ bản quan trọng trong các yêu tố điều động. Kết 

quả hoàn thành một điều động phụ thuộc rất nhiều vào độ chuẩn xác tính toán tốc độ (tức là việc ước 

lượng tốc độ). 

Tốc độ tàu là hình chiếu của véc-tơ tốc độ chuyên động của tàu trên hướng song song với 
mặt phăng trục đọc tàu. 

Con tàu chuyên động được phải nhờ lực dây cần thiết của hệ động lực sinh ra và duy trì đề 
thắng sức cản và chuyển động được với vận tốc V. Công suất này của máy gọi là công suất hiệu 
dụng (Nụa) và được tính bằng biêu thức: 

Nia= VRn, (1.2) 


























Trong đó: 

V :Tốc độ tàu 

Ra: Lực cản chuyên động tông hợp 

Do có sự tôn hao qua các khâu truyền động tới chân vịt nên công suất thực tế của máy phải 
lớn hơn công suất hiệu dụng. Tỉ số giữa công suất hiệu dụng và công suất thực tế (N), gọi là hệ số 
hữu ích ??, ta có : 




















g= Hồ =—=—=N _Y® 
ụ 1j 

Hệ số hữu ích này phụ thuộc vào kiểu động cơ và chân vịt, trạng thái kỹ thuật và chế độ làm 
việc của chúng. Các tàu hiện nay có ?=0,65~+0,80 (loại I chân vịt); 7=0,6~0,7 (loại 2 chân vỊt). 

Lực cản chuyên động tông hợp (Rạ, ) phụ thuộc kích thước, hình đáng, mớn nước, diện tích 
thượng tầng kiến trúc, tỉ lệ giữa các kích thước, vận tốc tàu và sức cản của môi trường bên ngoài 
như sóng, gió, ma sát của nước. Lực cản chuyên động toàn phân khi tàu đã chuyển động ổn định 
được xác định bằng biêu thức sau: 








Ñ„ = Ki + Ra Thang sẸ lưu + ưu ? q s) 
; ØøV7 
Trong đó Rn= Rmasr + Ršóng + Riinh dáng Rnhôra = ễ 2 @. (1.4) 


Thục tế, lực cản tông hợp chính bằng ứng lực trên cáp kéo khi lai kéo tàu đi với vận tốc V. 
Trong biêu thức (1.4) thì: 
é - Hệ sô thuỷ động của lực cản toàn phân là hàm của các hệ sô Frut - Fr, Renon - R¿. Với 


3 
Ki Ð cô lộc cên _ 
Ja 
(mỄ/giây) 
p - tỉ trọng của nước (m) , v- vận tốc tầu (m/s) 
Q - Diện tích bề mặt ngâm nước của tàu (m?. 
L - Chiều dài tàu (m). 
Chỉ số Frut được coi như đặc trưng của tốc độ tương đối đê xác định mức độ cao tốc của tàu. 
Chỉ số này được xác định như sau: 
Fr < 0,25 : Cho các tàu chạy chậm 
Fr =0,25 + 0,40: Cho các tàu chạy trung bình 
Er > 0,40 : Cho các tàu có tốc độ cao 
Ví dụ: Một tàu có chiều dài 200m và tốc độ 20 hải lý/giờ thì chỉ số FErut là: 
20x1852,25 - 023 


TU “1= 
"3600x./9,81x200 


Như vậy con tàu này được coi là tàu chạy chậm (Fr<0,25), nhưng lưu ý là trên thực tế tốc độ 
nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào loại tàu. Chắng hạn tốc độ 20 nơ như ví dụ trên được coi là 
chậm khi tàu đó là tàu chở khách hay tàu quân sự, nhưng nó được coi là tàu có tốc độ cao khi nó là 
tàu chở hàng thông thường, tàu dâu... và là tàu có tốc độ trung bình khi nó là tàu Container. 

















, trong đó z: Hệ số nhớt động của nước 


















































1.2.2. Các khái niệm về tốc độ 
Tôc độ tàu tương ứng với các chê độ hoạt động xác định của máy. 


Chê độ máy Tốc độ kỹ thuật của tàu theo tốc độ định mức (Vam) 





Đối với động cơ đi-ê-zen, tốc độ chạy trong trường hợp khân cấp (Emergency) chỉ áp dụng 
trong những hoàn cảnh đặc biệt, nhưng thời gian không được phép để lâu vì sẽ ảnh hưởng đến tình 
trạng hoạt động của máy chính. 

Khi chuyên động, con tàu sẽ đạt tốc độ lớn nhất theo theo yêu cầu sau một khoảng thời gian 
nhất định tùy thuộc vào loại máy. Bảng sau đây cho ta biết thời gian tối thiêu đê chuyên đổi các nắc 





§ 










Stop đên i hê i hệ ùi hê Lùi hêt 
Tới hệt ên Lùi hệ lên Stop _ _ đến Tới hết 


Máy tua-bin hơi. 20-30 
¡Máy đi-ê-zen _ `. ° _ 
Nên nhớ rắng bảng trên đây chỉ cho ta biệt thời gian lý thu yết đề chuyên đổi tốc độ máy, ví 
dụ đối với máy diezen cần từ 10 đến 15 giây để chuyên từ chế độ “Tới hết” đến “Lùi hết”. Thực tế để 
có thê đôi chiều quay một cách đột ngột từ chế độ máy đang “Tới hết” như vậy sang chế độ “Lài hết” 
máy, chúng ta bắt buộc phải đưa máy về chế độ “Stop” rồi mới có thê chuyên về chế độ lùi. Đặc biệt 
lưu ý khi tàu đang chạy với tốc độ cao, nếu lùi đột ngột có thể gây nên xung lực lớn làm gãy trục 
chân vịt hoặc làm hỏng máy chính. Kinh nghiệm cho thấy chỉ nên chuyên sang chế độ lùi khi tốc độ 
tới của tàu nhỏ hơn một nửa tốc độ tới hết bình thường của tàu đó. 

Lưu ý: Khi bắt đầu tiến hành điều động không nên cưỡng ép máy đạt đến tốc độ cao ngay, 
mà cần tăng tốc độ từ từ, từng nắc một. Các máy hiện đại ngày nay đều có chế độ bảo vệ, do vậy 
người điều khiển dù muốn đạt ngay được tốc độ cao cũng không được (trừ tàu quân sự). Đặc biệt khi 
điều động các tàu lớn và các tàu đang chở đầy hàng. Kinh nghiệm thực tế sau đây cho thấy đối với 
việc tăng tốc độ của một tàu cỡ Panamax (khoảng 80.000 tấn): 

-Từ chế độ “Tới thật chậm” sang chế độ “Tới chậm” cần ít nhất là 5 phút 

-Từ chế độ “Tới chậm” sang chế độ “Tới nửa máy” cần ít nhất là 10 phút 

-Từ chế độ “Tới nửa máy” sang chế độ “Tới hết máy” cần ít nhất là 10 phút hoặc phải chờ cho 
đến khi tốc độ tàu đã đạt được hơn một nửa tốc độ tới hết bình thường, ví dụ ở trường hợp này là 
khoảng 8 nơ. 

-Từ chế độ “Tới hết máy” sang chế độ “Run up” hay còn gọi là chế độ chạy biên “Navigation 
full” cần ít nhất là 30 phút, và thường phải sau I giờ vòng tua chân vịt mới ôn định ở chế độ chạy 
biển. 








Hiệu suất lùi và tới khác nhau, khi lùi thường kém tới một nắc máy. 

Tốc độ xuất xưởng là tốc độ chạy tới trên trường thử nhăm bàn giao tàu sau khi đóng. 

Tốc độ kỹ thuật là tốc độ của tàu được xác định vào từng chu kỳ khai thác tàu, dựa trên tình 
trạng vỏ tàu và kỹ thuật của máy chính. 

Khái niệm về tốc độ khai thác: tốc độ khai thác bình thường của một con tàu theo yêu cầu 
được ghi rõ trong các hợp đồng thuê tàu (charter party), theo đó chủ tàu thoả thuận với người thuê 
tàu sẽ cho phép họ khai thác con tàu với tốc độ cao nhất mà con tàu có thê đạt đựơc. Tốc độ này 
được phân ra hai trường hợp: khi không hàng (ballast) và khi đầy hàng (laden), áp dụng khi gió 
không quá cấp 4, hay còn gọi là điều kiện “Calm sea speed”. 

Tốc độ kinh tế là tốc độ mà lượng tiêu hao nhiên liệu chạy trên một hướng nào đó là nhỏ 
nhất, dựa trên tác động thuận lợi của các điều kiện ngoại cảnh như các dòng hải lưu, sóng, gió... 

Tốc độ nhỏ nhất là tốc độ khi vòng quay chân vịt ở mức thấp nhất có thể mà tại đó tàu không 
mắt khả năng điều khiển bằng bánh lái được gọi là tốc độ cực tiêu cho phép. V„¡ạ = (0,10 + 0,20) 
Vạm , cần chú ý tốc độ cực tiêu này còn phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh tác động như sóng, gió, 
dòng chảy và tình trạng kỹ thuật của máy. 

Khi tăng tốc độ bên ngoài thân vỏ tàu sẽ xuất hiện các sóng ngang và đọc lan truyền phức 
tạp, ở mũi sẽ xuất hiện sóng ngang, ở lái hệ sóng sẽ xuất hiện phân tán. Nhằm giảm sức cản của 
sóng, các tàu ngày nay thường có cầu trúc mũi quả lê cho phép tăng tốc độ khoảng 3 + 5% . 

1.2.3. Các phương pháp xác định tốc độ tàu 

Đề xác định chính xác tốc độ tàu, người ta thường sử dụng trường thử. Nhằm loại trừ sai số, 

trường thử cần tuân theo một số yêu cầu sau đây: 

Gió không quá cấp 3 (Beufort) (khoảng 5,2 m/giây). 

Sóng không quá cấp 2 (khoảng 0,75m). 

Không ảnh hưởng của nông cạn, nghĩa là độ sâu nơi thử phải thoả mãn: 

H}4yBxd (áp dụng cho các tàu cỡ lớn) hoặc j > 0,35V “(áp dụng cho các tàu cỡ vừa và 


























nhỏ). 
ở đầy: 








H: Độ sâu khu vực thử (m). 

B: Chiều rộng của tàu (mì). 

d: Món nước của tàu (m). 

V: Tốc độ tàu (hải lý/giờ - kno0. 

Tốc độ tàu được xác định theo các mức công suất của động cơ máy chính như sau: 
50% công suất máy chính 

74% công suất máy chính 

85% công suất máy chính 

100% công suất máy chính 

Tốc độ tàu có thể xác định bằng nhiều phương pháp khác nhau như: 

Sử dụng chiều dài thân tàu (ném phao xuông biển để đo). 

Các mục tiêu nhìn thấy theo phương pháp ngắm (ngắm theo chập tự nhiên hoặc thiên nhiên). 
Bằng Radar. 

Bằng các hệ thống định vị vô tuyến như: GPS; LORAN —C; ... 

Các lần thử xác định tốc độ đều được xác định ít nhất là 2 lần (chạy trên 1 hướng thuận tiện nào 
đó, sau đó lại chạy theo hướng ngược lại). Ngoài ra còn phải xác định tốc độ tàu tại các điều kiện tàu 
đây hàng và khi tàu không hàng (laden or ballast). Khi thử tàu đóng mới, người ta còn xác định tốc 
độ tại một số nắc công suất máy (ví dụ tốc độ tại 40%, 50%, 70%, 85% công suất của máy chính). 










































































1.2.4. Chuyển động của tàu trên mặt nước 
1. 2.4.1.Tính chuyển động: 
Khả năng con tàu thăng được sức cản của nước, gió và chuyên động được trên mặt nước với 
một tốc độ đã định do hệ thống động lực tạo ra được gọi là tính chuyên động của tàu. 
Đề đơn giản, xét con tàu chuyên động tịnh tiến trên mặt nước dưới tác dụng của lực phát 
động do máy — chân vịt tạo ra , được thê hiện qua biêu thức: 
P.=M: đ Ré (1.5) 
đĩ 
Trong đó M là khối lượng của tàu và được tính theo công thức: Ä⁄ =(I+K)-ÐD 
Trong đó: 
P, - Lực phát động của máy (N): 











M - Khối lượng của tàu (Kg); 
R„ - Lực cản chuyên động tổng hợp lên con tàu (N); 

















D - Lượng rẽ nước của tàu (K8); 
K_- Hệ sô lượng dãn nước của tàu, K =0 khi tâu đứng yên trên mặt nước, K sẽ có giá trị khi 
tàu chuyên động giá trị của nó được xác định bàng thực nghiệm. 
đdv Ai x ‡ + ` 
ni - Gia tôc dài theo hướng trục của tàu (m⁄s?. 
f 
Do đó phương trình chuyên động của tàu có thê biểu thị dưới dạng sau: 




















P,—R„=M n „ “(1277 
Khi tàu đã chuyên động ôn định thăng đêu thì thành phần quán tính của lực cản bị triệt tiêu 
M =- =0. Khi đó lực phát động của máy (P,) sẽ cân băng với lực cản tông hợp. 
f 


1.2.4.2. Tính điêu khiển được (còn gọi là tính nghe lái): 
Là tính năng hàng hải của con tàu, cho phép nó chuyên động với một quỹ đạo đã định. 
Những tính năng cơ bản của tính điều khiên là: 
Tính ôn định trên hướng đi 
Tính năng quay trở 




















Hai tính năng này có xu hướng đối lập nhau, nếu con tàu có tính ồn định trên hướng đi tốt sẽ 
khó khăn khi đôi hướng hoặc quay trở, nghĩa là làm giảm tính quay trở. Ngược lại, nếu con tàu có 
tính quay trở quá mức sẽ làm khó khăn cho việc giữ tàu ôn định trên hướng cố định, trong trường 
hợp này bánh lái phải hoạt động liên tục mới đảm bảo giữ hướng được. Tuỳ theo yêu cầu của từng 
loại tàu mà những nhà thiết kế có thê cho ra đời các con tàu có tính ôn định hướng đi tốt (các tàu 
chạy biên) hoặc tính năng quay trở tốt như các tàu chạy trong sông, các tàu lai... 
1.2.4.3.Tính ôn định trên hướng đi: 

Tính ôn định trên hướng đi là khả năng con tàu giữ nguyên hướng chuyên động thăng đã cho 
khi không có sự tham gia của người lái hoặc khi chỉ thông qua một góc lái rất nhỏ. Nguyên lý này là 
bắt buộc đối với con tàu khi chuyển động trong mọi điều kiện thời tiết như khi biên động hoặc biển 
êm, cũng như trong mọi vùng nước nông hoặc sâu. 

Tính ôn định hướng ảnh hưởng đến các đặc tính lái tàu, tùy theo mức độ mà con tàu có thê 
được chặn mũi lại khi đang quay và sự thay đôi tốc độ quay của nó khi đang chạy tới nếu đề bánh lái 
ở số không. Quan sát thủy động học về tính ôn định hướng của tàu theo các cách khác, thử mức độ 
tính ôn định hướng mà con tàu đạt được bằng cách đề cho tàu trải qua một loạt điều động dích dắc 
(kiêu chữ Z). 

Một con tàu có thê có tính ôn định hướng dương hoặc âm hoặc trung tính. Khi bánh lái đề số 
không mà tàu vẫn duy trì thăng thế thì con tàu đó có tính ôn định hướng dương. Nếu bánh lái đề số 
không mà con tàu quay với tốc độ quay trở tăng lên thì nó có tính ôn định hướng âm. Một con tàu có 
tính ôn định hướng trung tính khi nó tiếp tục quay với tốc độ quay hiện tại hoặc tiếp tục nằm trên 
hướng hiện thời cho đến khi có các ngoại lực tác động vào. Nó không có khuynh hướng hoặc là tăng 
hoặc là giảm tốc độ quay khi bánh lái ở vị trí số không. 

Tính ôn định hướng của tàu rất quan trọng khi ta hành trình trong luồng hoặc khi ta cố găng 
lái tàu với mức độ thay đôi nhỏ nhất của bánh lái ở trên biên. 

Phải để bánh lái ở góc lớn trong một thời gian dài hơn đề chặn việc quay của tàu không ôn 
định trên hướng đi, còn hơn là đê nó quay rồi mới đè lái. Có thê không thê chặn việc quay của tàu 
khi nó không ôn định hướng trước khi nó rời khỏi trục luồng, cho dù tốc độ quay là hoàn toàn bình 
thường đối với một tàu trung bình. Đề các góc lái lớn hơn và thường xuyên chú ý là yêu cầu để lái 
những loại tàu này, đặc biệt là trong các vùng nước bị hạn chế và khi có sự thay đôi hướng. Một số 
tàu được thiết kế có hình đáng béo hơn, đặc biệt là các tàu mở rộng ở phần sau lái còn các mặt cắt 
ngang phía trước đầy đặn thì tính định hướng âm trở nên phổ biến hơn. 

Khi tàu bị chúi sẽ làm thay đổi toàn bộ đặc tính riêng của con tàu và tạo cho nó tính ôn định 
hướng dương. Độ chúi thay đổi làm thay đối hình dáng đường nước của vỏ tàu, thay đôi các diện 
tích mặt cắt ngang lớn nhất chìm dưới nước. Vì lý do này, bất kỳ con tàu nào mà chúi mũi đều có 
tính ôn định hướng âm và người đi biên nhận thây rằng đặc điểm của một con tàu có tính ôn định âm 
sẽ giống như những tàu chúi mũi. Để bắt đầu quay một con tàu như vậy cần nhiều thời gian hơn 
thường lệ, cần phải để góc lái rất lớn và lâu hơn đê chặn lại việc quay đó. Khi con tàu không tuân 
theo người lái, hãy chú ý! 

Tính ôn định hướng dương rõ ràng là một tình trạng mà người đi biển đã quen thuộc từ lâu. 
Nhiều tàu có kết cấu vỏ vốn không có tính ôn định hướng, do đó chúng ta phải hết sức tỉnh táo với 
tình trạng này. Tốt hơn là nên dự đoán đặc tính của tàu mình cả khi tự mình điều động và khi có hoa 
tiêu, khi mà tính ăn lái được xem như là một chức năng của tính ôn định hướng. 

Sự thay đổi tính ồn định hướng đáng chú ý khi mớn nước và độ chúi thay đổi, do các tàu 
béo, có hệ số béo thê tích thường bị đìm mũi nên nó có sự thay đối lớn, điều này đặc biệt quan trọng 
vì những khả năng này thay đổi nên phải xem xét cần thận khi thay đổi độ chúi cho tàu lúc đến cảng. 

Tính ôn định hướng thể hiện: 

1. Tăng lên khi mớn nước ở dưới ki tàu tăng. 

2. Trở nên đương nhiều hơn khi chiều dài tàu tăng. 

3. Trở nên dương nhiều hơn khi lực cản tăng. 

4. Giảm xuống khi hệ số béo thể tích tăng. 

5. Giảm xuống khi chiều rộng của tàu tăng lên so với chiều dài (tỉ số L/B dài/rộng giảm). 

6. Giảm xuống khi diện tích các mặt cắt phía trước tăng lên tương đối so với diện tích các 


1] 


mặt cắt phía sau (khi tâm quay của tàu chuyên về phía trước). 

Tính ôn định trên hướng đi được thê hiện qua tính chất cơ bản của nó là tính ôn định phương 
hướng và được đánh giá qua chỉ số ôn định phương hướng của tàu. Đây là mối quan hệ giữa độ dài 
của đường đi hình sin và chiều dài tàu. 


S 
E=—~ 1.8 
ï q8) 


Trong đó: 

E: Chỉ số ôn định trên hướng đi. 

Sm: Độ dài đường đi hình sin (m). 

L: Chiều đài tàu (m). 

Đề xác định chỉ số ôn định trên hướng đi người ta chọn một trường thử, nêu không có trường 
thử thì nơi thử nghiệm được chọn như nơi xác định tốc độ hoặc quán tính tàu. Cho tàu chạy theo 
đường hình sin, trong khi chạy đồng thời bẻ lái về hai bên với một góc tuỳ ý ta sẽ thu được độ dài 
Sm của đường hình sin tương ứng. Khi xác định cần chuẩn bị trước đồng hỗ bấm giây và tốc độ tàu 
đã được xác định chính xác trước đó. Cách tiến hành xác định được thực hiện như sau: 

Cho tàu chạy theo một hướng nào đó, tốt nhất là chạy theo một chập tiêu. Tại thời điểm xác 
định, bẻ lái sang một bên với góc lái ọ°” tuỳ ý (thường o > 100). Sau khi bẻ lái, mũi tàu sẽ từ từ quay 
theo hướng bẻ lái, tại thời điểm mũi tàu đã quay được một góc ỏŸ= ọ° ( giá trị góc ọ° có thê lấy bằng 
10”, 20” hoặc 30) thì ta chuyên bánh lái về phía ngược lại một góc  - ọ°. Sau một thời gian, mũi 
tàu sẽ nghe lái và ngả mũi về phía bẻ lái, khi tàu vừa quay vừa tiễn cắt đường chập tiêu lần thứ nhất 
ta bám đông hỗ cho chạy, khi tàu quay sang một góc  -ỏ'= -o° ta lại bẻ lái theo hướng ngược lại. 
Cứ làm như vậy cho tới thời điểm thứ ba khi tàu cắt đường chập tiêu ta STOP đồng hồ bấm giây. 
Giá trị thời gian đọc trên đồng hồ bấm giây cho ta thời gian một chu kỳ tàu chạy theo đường hình 
sin, đường này được gọi là đường zích zắc. Động tác này được lặp đi lặp lại từ 5 đến 6 lần đề loại 
trừ sai SÔ ngầu nhiên và để tìm thời gian của một dao động hình sin hoàn chỉnh trung bình, sau đó 
nhân với tốc độ của tàu sẽ cho ta độ dài của một đường hình sin hoàn chỉnh. Gọi Sm là độ dài của 
đường hình sin hoàn chỉnh, ta có: 

` Sm = Tìm. Vị › „ ` (1.9) 

Qua các lân thử nghiệm chúng ta thu được sư phụ thuộc hướng di chuyên của tâu vào góc bẻ 

lái và thời gian như hình 1.1. 


























ỏ(độ) o(đô) 








Hình 1.1. Đánh giátính ồn định hướng qua đường Ebng hình sin 
Qua thử nghiệm thấy răng, nếu đặt bánh lái ở mạn này và mạn kia một góc như nhau thì 
đường zích zắc chạy tàu sẽ đối xứng nhau qua trục trung gian, được gọi là zích zăc đối xứng. Ngoài 
ra, nếu giá trị góc bẻ lái ở mạn này và mạn kia không băng nhau ta sẽ thu được một đường zZích zắc 
không đối xứng, trường hợp này chỉ sử dụng cho các tàu có tính năng điều động cao. Từ thực 


12 


nghiệm ta rút ra chỉ số ôn định hướng, nếu chỉ số ôn định hướng E = 8 thì con tàu đó có tính ôn định 
hướng tốt. Nếu E < 7 thì ôn định hướng kém nhưng tính quay trở tốt. 

Trong thực tế, có thê coi tàu có tính ôn định hướng tốt nếu trong điều kiện gió tác động 
không quá cấp 3(B) và số lần bẻ lái là không lớn hơn 4 lần trong I phút, cùng với góc bẻ lái khỏi 
mặt phăng trục đọc không quá 2 độ đến 3 độ ở mỗi mạn. 

Ví dụ: Tàu X có chiều dài 136,4m, khi thử nghiệm đặt giá trị góc lái œ = + 20? tốc độ tàu V, 
= l4 hải lý/glờ = 7,2 m/giây, xác định được Tụ = 149,7 giây. Vậy: 

Độ dài của một dao động hoàn chỉnh S„ = 149,7 x 7,2 = 1.Ø77,8m 
S„_ 10778 


Chỉ số ôn định hướng E= m mà =7,0 x8. Tức là con tàu này có tính ôn định trên 
hướng đi tốt. 
1.2.4.4. Tính năng quay trở: 

Tính năng quay trở là sự phản ứng nhanh chóng của tàu với góc bẻ lái hay khả năng thay đôi 
hướng chuyên động và di chuyên của nó theo quỹ đạo cong khi bánh lái lệch khỏi vị trí số không. 
Các thông số chuyền động trên quỹ đạo này phụ thuộc vào những điều kiện ngoại cảnh ban đầu như 
gió, nước, tốc độ và trạng thái của tàu... 

Các tàu ngày nay có thiết bị điều khiến chính là bánh lái, ngoài ra các tàu hiện đại còn trang 
bị thêm các chân vịt mạn (Thrusters). Một số tàu chuyên dụng không những lấy bánh lái làm cơ 
quan điều khiển mà nó còn có khả năng thay đổi hướng của lực đây theo yêu cầu. 

Khi chạy trên hướng đi đã định, thường con tàu không thê tự động giữ hướng mà mũi luôn bị 
đảo quanh hướng đi, đây chính là hiện tượng đảo lái (theo một chu kỳ nào đó). Cường độ đảo lái phụ 
thuộc vào tác động của các ngoại lực như sóng, g1ó ... 


/5nả lực Py, Ry BỆ 


(a) 













Do ngẫu lực b4 


Điểm đặt G sau R Rp Điểm đặt G trước R 


7 Rpy Ba > o 


Hình 1.2. Hiện tượng đảo lái 
(a): Điêm đặt trọng tâm sau lực cản 
Trên hình 1.2 giá thiết rằng qUỔI (ác GỤNg Cửa Tựt này làm tàu lệch khói hướng ổi đã định 
một góc (ơœ). 

Gọi tông lực cản tác dụng lên chuyền động của tàu là R (được đặt vào điểm O) và tổng các 
ngoại lực tác dụng lên con tàu là P được đặt vào tâm trọng lực G. Cả hai trường hợp R và P đều 
được phân tích ra hai thành phần theo trục dọc (x) và trục ngang (y) của tàu, được kí hiệu là P;, Py 
và R;, Ry. 

Rõ ràng, trong cả 2 trường hợp, các thành phần R, và P, không ảnh hưởng đến tính quay 
trở của tàu. Còn các thành phần Ry và Py tạo thành một mô men lực có cánh tay đòn OG. Tuỳ thuộc 


13 


điểm đặt của O và G mà mô men này có thê làm tăng đảo lái (a) và giảm đảo lái (b). 

Trường hợp 1.2a, mô men do cặp ngẫu lực (Py, Ry) gây ra cùng chiều với chiều lệch hướng của 
tàu. Như vậy nó sẽ tăng thêm hiện tượng đảo lái. 

Trường hợp 1.2b, mô men do cặp ngẫu lực (Py, Ry) gây ra ngược chiều với chiều lệch hướng 
của tàu. Như vậy nó sẽ làm giảm hiện tượng đảo lái, tàu ôn định trên hướng đi hơn nhưng tính năng 
quay trở kém. 

Bằng thực nghiệm người ta thây rằng con tàu đạt tính năng điều động tốt nhất khi tâm điểm 
của lực cản và tâm điểm của ngoại lực trùng hoặc gần trùng nhau (O = G hoặc O năm. sau G một 
chút). Do vậy khi tính toán xếp hàng, không nên đê tàu chúi mũi (làm cho điểm O nằm về phía trước 
so với điểm G) mà nên đê chúi lái một ít. 

Đề đưa tàu về hướng đi ban đầu phải bẻ lái một góc lái /, rõ ràng ta phải bẻ lái ở trường 
hợp a lớn hơn trường hợp b (hình 1.2 Ø > đ,). 

Ngày nay hầu hết các tàu đều trang bị hệ thống lái tự động với hai chức năng cơ bản: là giữ 
tàu ốn định trên hướng đi hay thay đôi hướng đi chuyên động theo một quy luật do yêu cầu của 
người điều khiến. 


1.3. Tính năng của bánh lái 
1.3.1. Lực của bánh lái 

Bánh lái là một thiết bị không thê thiếu được trong điều động tàu. Bánh lái giữ cho tàu 
chuyền động trên hướng đi đã định hoặc thay đôi hướng của tàu theo ý muốn của người điều khiên. 
Bánh lái được đặt phía sau chân vịt và năm trong mặt phăng trục dọc của tàu. Bánh lái có thê quay 
đi một góc nhất định sang phải hoặc sang trái (khoảng từ -45° đến +45°).. Bánh lái có thê được chế 
tạo bằng các nguyên liệu khác nhau, nhưng mỗi bánh lái đều có hai bộ phận cơ bản là trục lái và mặt 
bánh lái. 

Khi tàu chạy tới hoặc khi chạy lùi thì đồng nước chảy từ mũi về lái hoặc dòng nước chảy từ 
lái về mũi sẽ tác dụng vào mặt trước hoặc mặt sau của bánh lái một áp lực P. Bằng thực nghiệm, 
người ta xây dựng công thức đề tính áp lực đó như sau: 

K, xsnz 
=—————__—xS 
0,195 +0,305sin ø 
Trong đó: 
œz: Góc bẻ lái (độ). 
V: Vận tốc tàu (m/5). 
S: Diện tích mặt bánh lái (m'). 
Ki: Hệ số của bánh lái phụ thuộc vào số chân vịt và được lấy như sau: 
Ki =38 +42 (Kg/m?) với tàu 1 chân vịt. 
= 20 + 22,5 (Kg/m”) với tàu 2 chân vịt. 

Lực cản phụ thuộc vào phần chìm của tàu, muốn có tác dụng tốt thì bánh lái phải có diện tích 
tỉ lệ thích đáng với phần chìm của tàu, do đó diện tích mặt bánh lái phải được chọn theo tỉ lệ phù 
hợp với con tàu. Người ta có thê tính diện tích mặt bánh lái dựa trên công thúc: 


xV? (1.10) 



































`. ¬N... 
K, 
Trong đó : 





L: Chiều dài của tàu (m). 
T : mớn nước của tàu (m) 
K:: Phụ thuộc loại tàu, thường K› = 50 + 70. 
1.3.2. Tác dụng của bánh lái khi tàu chạy tới 

Khi tàu chuyên động thăng đều thì nó chỉ chịu tác dụng của lực đây và lực cản. Khi bẻ bánh 
lái l góc ọ nào đó, giả sử như hình 1.3 (bẻ lái sang phải). Lác này do tác dụng của dòng chảy bao và 
dòng do chân vịt tạo ra trên mặt của bánh lái nảy sinh sự phân bố lại áp lực, mặt bánh lái hướng tới 























14 


dòng chảy bao thì áp lực tăng, mặt kia giảm. Điêm đặt của tông các lực P này gần về phía sống lái 
và vuông góc với mặt bánh lái: 

P=P,+P, (1.12) 

Đề hiểu rõ ảnh hưởng của lực sinh ra khi bẻ lái đi một góc, giả sử tại trọng tâm tàu G được 
đặt một cặp lực ?;' & P,', về độ lớn thì '=P;'=P,.; còn về chiều tác dụng thì ?,' † P,'. Rõ ràng, 
cặp ngẫu lực P. ,P, làm cho mũi tàu quay về phía bẻ lái, lực P¡' làm tàu dạt ra ngoài vòng quay trở 
còn P„ làm giảm chuyên động tới của tàu. 

Thường thì điêm đặt của áp lực P và các lực thuỷ động không cùng năm trên một mặt phăng 
năm ngang, nên khi quay trở, con tàu ngoài việc chuyên dịch ngang còn bị nghiêng và chúi. 

Tóm lại, quỹ đạo chuyên động của tàu do bẻ lái là l đường cong do trọng tâm tàu vạch ra. 


Dòng nước chảy từ mũi về lái 








1.3.3. Tác dụnšTtểa bảnhưáb&ñi biêmdòpẻ lái và tác dụng của nó khi tàu chạy tới 

Giả sử cho tàu chạy lùi, khi tàu đã có trớn lùi, ta bẻ lái I góc ọ nào đó (hình 1.4 bẻ lái sang 
phải). Lúc này do tác dụng của dòng chảy bao và dòng do chân vịt tạo ra trên mặt của bánh lái nảy 
sinh sự phân bô lại áp lực, mặt bánh lái hướng tới dòng chảy bao thì áp lực tăng, mặt kia giảm. Điêm 
đặt của tông các lực P này gần về phía sống lái và vuông góc với mặt bánh lái: 

P=P+P, (1.13) 

Đề hiểu rõ ảnh hưởng của lực sinh ra khi bẻ lái đi một góc, tương tự như khi chạy tới, tại 
trọng tâm tàu G đặt một cặp lực ?;' &P,'. Về độ lớn thì P,'=P,'=P,. Còn về chiều tác dụng thì 
P †ỷP,'. Rõ ràng, cặp ngẫu lực bi: làm cho mũi tàu quay ngược về phía bẻ lái, lực Pz' làm tàu 
dạt ra ngoài vòng quay trở còn P„ làm giảm chuyên động lùi của tàu. 

Do điểm đặt của áp lực P và các lực thuỷ động không cùng nằm trên một mặt phăng năm 
ngang, nên khi quay trở, con tàu ngoài việc chuyên dịch ngang còn bị nghiêng và chúi. Quỹ đạo 
chuyền động của tàu khi chạy lùi và bẻ lái là một đường cong do trọng tâm tàu vạch ra. 


Dòng nước chảy từ lái vê mũi 


cv ¬ *T—— 
z _ * V 

_. `. P'¿ 
P, 15 





1.3.4. ảnh hưởng hình dạng bánh lái đến lực bánh lái 
1.3.4.1. Bánh lái thường: 
Là loại bánh lái mà toàn bộ diện tích của mặt bánh lái được đặt sau trục cuống lái (hình 1.5). 
Khi cho mặt bánh lái lệch khỏi mặt phăng trục dọc tàu l góc ọ, phát sinh ra một mô-men quay tác 
dụng lên trục bánh lái là: 
Mụ = Pxb (1.14) 
Trong đó: 
P: Lục tác dụng lên mặt bánh lái . 
b : Khoảng cách từ điểm đặt lực tác dụng P tới trục cuống lái (m). 
Giá trị b được tính như sau: b = (0,2 +0,3sinơ)x1 — (1.15) 
1: Chiều rộng của bánh lái (m) 
ọ : Góc bẻ lái (độ). 
Bánh lái thường phải chịu một mô men xoăn rất lớn khi làm việc. Trên các tàu lớn hiện nay, 
bánh lái nặng hàng chục tấn, tốc độ tàu lại lớn, do đó phải tạo ra một lực bẻ lái rất lớn. Đề bẻ lái phải 
thông qua hệ thống điện hoặc điện thuỷ lực. 






























1 
' 
1 
' 
1 
1 
' 
! 
' 
1 
! 


Bánh lái loại này Edfnh.ãn ñirftôtántiunờneÖng kểnh, do trục lái chịu mô men xoăn lớn nên ít 
trang bị trên các tàu biển có tốc độ cao mà chủ yêu trang bị trên các loại tàu biển nhỏ, tốc độ chậm 
và các xà lan, các xuống. 
1.3.4.2. Bánh lái bù trừ: 

Bánh lái bù trừ là loại bánh lái mà mặt của tắm lái nằm cả về hai phía trục bánh lái. Diện tích 
phía trước trục lái khoảng 15 + 30% diện tích toàn bộ mặt lái (hình 16). Mô men quay (Mạ) sinh ra 
khi bánh lái lệch khỏi mặt phăng trục dọc một góc ọ được tính theo công thức: 

Mụ = Pibi - Paba (1.16) 

Trong đó: 

Pị và P;› : Lực tác dụng lên mặt phía trước và mặt phía sau của bánh lái (Kg) 
bị và b; : Khoảng cách tương ứng từ điểm đặt các lực P¡ và Pa (m) đến trụ lái. 























Với kết cấu như vậy, bánh lái bù trừ khắc phục được nhược điểm của bánh lái thường, mô 
men xoăn gây nên ở trục lái giảm hơn so với bánh lái thường. Vì khi bánh lái làm việc thì cả mặt 
trước và mặt sau trục lái đều chịu áp lực của nước. Bánh lái bù trừ có tính ăn lái tốt, bẻ lái nhẹ, dễ 
điều khiển. Thường dùng cho tàu biên hiện nay. 
1.3.4.3. Bánh lái nửa bù trừ: 

Bánh lái nửa bù trừ là loại bánh lái bù trừ nhưng chỉ bù trừ một nửa phía dưới (hình 1.7). Do 
đó, ngoài những ưu điểm của bánh lái bù trừ thì bánh lái nửa bù trừ khi bẻ lái sẽ nhẹ hơn. Tăng lực 
tác dụng do dòng nước của chân vịt tác dụng vào mặt bánh lái. Bánh lái này thường dùng cho tàu có 
tôc độ lớn. 


1.3.5. Xác định góc bẻ lái 

Trong công thức tính áp lực của nước tác dụng vào mặt bánh lái, ta thấy góc bẻ lái và áp lực 
nước không hoàn toàn tỉ lệ thuận với nhau, không phải góc bẻ lái càng. tăng thì áp lực P của nước tác 
dụng vào bánh lái càng tăng. Việc phân tích áp lực P ra hai thành phần phân lực theo chiều đọc và 
chiều ngang tàu cho thấy thành phần lực theo chiều dọc (P;) có xu hướng làm giảm chuyên động tới 
hoặc lùi của tàu. Thành phần lực theo chiêu ngang (Py) có tác dụng tích cực cho việc quay trở. Trong 
kỹ thuật điều động tàu, yêu cầu các yêu tố tác động phải làm cho con tàu điều khiên dễ dàng, tốc độ 
đảm bảo. Do đó, cần phải sử dụng góc lái hợp lý để tăng giá trị của lực ngang Đy, đồng thời phải 
giảm giá trị lực theo chiều dọc tới mức thấp nhất. 


Đề XÁC định giá trị góc đành ảI biet ánh B 1t Ba trường hợp góc bẻ lái, đó là góc bé lái 


159; 45” và 75”. Trong cả ba trường hợp giả sử các điều kiện tác động bên ngoài như nhau và tốc độ 
tàu không thay đổi (hình 1.8). 


Py 








Px 


(a) (b) (c) 
Hình 1.8. Giá trị góc lái ở ba trường hợp: (a) ọ =15'; (b) ọ= 45” và (c) ọ= 75? 
Phân tích lực tác dụng lên bánh lái ở cả ba trường hợp ta thấy răng: 
ở góc bẻ lái ọ =150: lực cản chuyên động tới P„ nhỏ, mức độ ảnh hưởng tới tốc độ tàu không 
đáng kể. Thành phân lực Py cũng không lớn nên tàu quay trở chậm. 














17 





ở góc bẻ lái ọ =45” : lực cản chuyên động tới P„ cũng lớn, nên ảnh hưởng tới tốc độ tàu. 
Nhưng thành phân lực Py khá lớn nên tàu quay trở nhanh. 

ở góc bẻ lái ọ =75” : lực cản chuyên động tới P, lớn hơn nhiều, ảnh hưởng tới tốc độ tàu rất 
lớn. Nhưng thành phân lực Py không lớn nên tàu quay trở cũng không nhanh. 

Qua phân tích ba góc lái trên, nhận thấy góc bẻ lái ọ =45” làm tàu quay trở nhanh nhất, 
nhưng vẫn chưa tốt vì tốc độ tàu bị tác động nhiều (giảm đáng kể). Kết hợp giữa lý thuyết và thực tế, 
người ta thấy rằng góc bẻ lái tốt nhất cho các tàu nên từ 30 + 40”. Các tàu ngày nay thường được 
thiết kế góc bẻ lái sang hai bên từ 0+ 45”. Nhưng góc bẻ lái tốt nhất nên sử dụng từ 0 + 35. 
1.4.chuyên động quay trở của tàu 
1.4.1. Định nghĩa và quá trình quay trở của tàu 

Khi tàu đang chuyên động, nếu ta bẻ lái về một bên mạn với một góc độ nào đó so với vị trí 
số không, con tàu sẽ vẽ lên một quĩ đạo cong, đó chính là vòng quay trở với bán kính xác định. Giá 
trị bán kính này phụ thuộc vào tốc độ tàu và góc bẻ lái. 

Định nghĩa: 

Vòng quay trở của tàu là quỹ đạo chuyển động của trọng tâm (G) của tàu khi ta bẻ lái sang 

một bên mạn với một góc lái ọ nhất định nào đó. 

















Sx 





Hình 1.9. Các góc lái khác nhau và quĩ đạo quay trở tương ứng 


Khi chân vịt quay trong nước sinh ra một lực đây làm tàu chuyên động. Nếu bẻ lái cho tàu 
quay trở thì lực này vẫn tôn tại và giá trị của nó được xác định theo công thức: 
CIÊ _c (1.17) 

9V 
Trong đó: 
Uạcv : Lực đây của chân vịt. 
N: Công suất hiệu dụng của máy. 
V: Tốc độ tàu. 
Khi bẻ lái sang một bên thì dòng nước chảy bao xung quanh vỏ tàu và dòng nước do chân vịt 
đây sẽ tác dụng vào mặt bánh lái, gây nên áp lực P làm tàu quay trở và giảm chuyên động thắng của 
tàu. Mỗi góc lái khác nhau thì trọng tâm tàu vạch nên các quỹ đạo khác nhau. 

Góc lái ọ càng lớn quỹ đạo vạch ra càng hẹp. Vận tốc nhỏ thì đường kính vòng quay trở nhỏ 
nhưng thời gian quay trở tăng (xem hình 1.9). 
Quá trình quay trở của tàu: 
Giai đoạn 1: Còn gọi là giai đoạn, là thời gian cần thiết bẻ bánh lái từ số không (00) đến góc lái ọ° 
nào đó. Tức là từ khi bắt đầu bẻ lái cho đến khi bẻ lái xong. Trung bình, giai đoạn này kéo dài từ 10 
+ lỗ giây. ở giai đoạn này bắt đầu xuất hiện và phát triển thành phần thuỷ động học tác dụng lên 


























18 


bánh lái, hay còn gọi là áp lực của nước. áp lực này ban đầu không cân bằng với áp lực của nước tác 
động vào phần trước của thân vỏ tàu bên mạn cùng với hướng bẻ lai. Lúc đó tàu vừa chuyên động 
tiến lên, vừa dịch chuyên ngược với phía bẻ lái và nghiêng về phía bẻ lái một góc khoảng 2 + 3°. Sự 
dịch chuyên này sẽ giảm dần và mất hăn khi bắt đầu xuất hiện góc quay, lúc này tàu có xu hướng 
ngả mũi về phía bẻ lái. Giai đoạn này còn gọi là giai đoạn chết vì tàu chưa nghe lái. 

Giai đoạn 2: Còn gọi là giai đoạn tiến triên, tính từ khi bẻ lái xong cho đến khi tàu bắt đầu có sự 
chuyền động tròn đều, lúc ny vận tốc góc quay trở đạt giá trị cố định (tàu đã quay được 90 +100°), 
lúc này lực cản đã cân băng. ở giai đoạn này xuất hiện góc nghiêng ngang ố cùng hướng với mạn bẻ 
lát. 

Giai đoạn 3: Gọi là giai đoạn lượn ôn định hay là giai đoạn quay trở ôn định: từ lúc vận tốc góc 
bằng hằng số, nêu không thay đổi góc bẻ lái, không ảnh hưởng môi trường bên ngoài. 

Vòng quay trở của tàu được biêu diễn như hình. 1.11. 





. Turning center 
` ° 








Turning Radius . 


Pivot Point Track 


VI CN, Bow Track 


| kó ®—— Poin of Gravity Track 
IHình 1.10. Con tàu khi quay trở 
. .Ắ ` 
1.4.2. Các yếu tố của vòng quSff¿Frack 
1.4.2.1. Đường kính quay trở và đường kính lớn nhất của vòng quay trở: 
Đường kính vòng quay trở (ký hiệu D„): 
Đường kính vòng quay trở là đường kính của vòng tròn do trọng tâm tàu vạch ra sau khi tàu 
quay trở với một góc bẻ lái nhất định, thường là góc lái tôi đa (gọi là đường kính vòng quay trở ôn 
định).. Bằng thực nghiệm thì: 





2 

Bec 5 -\f 
10S 

Trong đó: 











L: Chiều dài tàu (m). 





19 





T: Mớn nước của tàu (m). 

S : Diện tích bánh lái (m'). 

Chúng ta có thê xác định đường kính vòng quay trở theo chiều dài tàu, hoặc dựa vào hệ số 
kinh nghiệm cho từng loại tàu và thực tế. Nó biểu thị tính năng quay trở của tàu. 

Đường kính lớn nhất của vòng quay trở (ký hiệu D„ux): 

Đường kính lớn nhất của vòng quay trở là khoảng cách di chuyên theo chiều ngang tính từ 
trọng tâm tàu lúc bẻ lái đến khi con tàu đã quay được 180°. Thực nghiệm cho thấy D2„„„ > D„. Nó 
biêu thị khả năng tránh va về phía mạn quay trở theo chiều ngang. 

Theo qui định của IMO “IMO A 751(18)”, tàu đóng sau 01/07/1994 thì D„„„ < 5L. 




















' TRANSEER 
1 
D6 vn 6 [TP GD voi CV Daiv: cối eo jG 0, ly Đo 
4 ác TH - rốn TL 
bà “ iEC Ấ 9KTS 
La ì +” ` 
' ' ' ⁄ ` 
b E0 -. à ' 
1 ¡ ! v. 1 1 
t ! , ' 1 
' ¡ ở ' I 
' l và. ' 
Bì ở ` ; 
ng ' t z 
<, m1 /⁄! - 
2: O| ! 
RA. 5! ' 
<a Xã ' I 
1 
Bi Ả  $KTS 
Bàng Sđ-TTcTccTererrre TACTICAL “  :--------------- > 
1! ' 
' D 
( ' ì n 
La l 
1 1 ' 
1 Ỳ NI 
v.-.- ' 
1 
1 
1 
1 
1! 
1! 
: 
X/ 12KTS “ 
_ˆ^_—_ ^=Z 
\ .“ 2 À ` 
HìnhnRIfl. Vềng quay trở của tàu 


ANGLE 


1.4.2.2. Nghiêng ngang khi quay trở: 

Giả sử con tàu được bẻ lái quay phải như hình 1.12, tàu chuyển động quay với tốc độ góc œ. 
Gọi Et là lực li tâm, lực li tâm này được đặt vào trọng tâm G của tàu và đầy con tàu ra xa vòng quay, 
R là lực cản tác dụng vào phần chìm của tàu, P là áp lực nước tác động lên mặt bánh lái. Giá trị góc 
nghiêng ngang ô phụ thuộc góc bẻ lái ọ và tốc độ của tàu - V. 

Ta biết rằng lúc đầu góc ô = 2 + 3° về phía bẻ lái, khi quán tính còn nhỏ. Giá trị này có xu 
hướng tăng, sau đó theo sự tăng lên của lực quán tính đặt vào trọng tâm tàu làm cho tàu cân bằng, 
điều này sẽ làm cho tàu nghiêng ngang về phía ngoài vòng quay trở. Lực quán tính gây nghiêng 
ngang khi quay trở được BỌI | là lực nghiêng ngang động, thực tế góc nghiêng ngang động có thể đạt 
đến giá trị khá lớn. Tàu sẽ tiếp. tục chuyên động trên vòng quay trở, lúc vòng quay trở ồn định thì ó 
giảm xuống và đạt một giá trị ôn định nào đó, giá trị góc nghiêng này là hàm số của tốc độ quay trở 
(ô = f (@)). Lực li tâm F, làm cho tầu có xu hướng bị đây trọng tâm tàu ra xa tâm vòng quay trở. 








h 


Từ công thức tính lục li tâm : 


m V7 
Fị= 





(1.14). 


Gọi mô men hồi phục của tàu là Mụ, giá trị Mạ được tính theo công thức : 
M;„= Dxhxsinô . 








2 
Hay Mụ= Dhsinỗ = TP G0 vớ .c cosố 
øxr 2 
2 

=> tgô = su sIa Ønhỏ => tgØx Ø 

Dxhxrxg 2 

LỆ ° V7 d ^ r s 
=> Ômax = l,4 (Z¿-=)  (I.I5) (công thức G.A FzIrso) 
hxL 2 
Hoặc công thúc thực nghiệm: 
2 

đ,„=154-— kề, (1.16) 


Trong đó : 
M: Khối lượng cả con tàu. 
D: Lượng rẽ nước của tàu. 
ø: Gia tốc trọng trường (9,81m/giây”). 
V: Tốc độ tàu (m/giây). 
Eụ : Lực li tâm. 
ố: Góc nghiêng ngang khi quay trở. 
r: Bán kính quay trở. 
h: Chiều cao thê vững ban đầu. 
d: Món nước trung bình của tàu. 
Z4: Cao độ trọng tâm tàu. 
b : Khoảng cách giữa trọng tâm G và tâm nồi B của tàu. 
Nhìn vào công thức 1.15 và 1.16 ta thấy góc nghiêng ngang tối đa khi quay trở tỉ lệ thuận với 
bình phương tốc độ và tỉ lệ nghịch với chiều cao thế vững ban đầu. Điều này cho thấy khi quay trở 
với vận tốc lớn dễ bị lật tàu, nhất là tàu có chiều cao thế vững nhỏ như tàu chở container, tàu chở gỗ 
...Điều này cần đặc biệt quan tâm khi quay trở tàu trong điều kiện sóng gió. Nếu tàu có góc nghiêng 
ban đầu (ố,) thì nó ảnh hưởng đến góc nghiêng ngang tối đa trên vòng quay trở. Tuỳ thuộc bên quay 
trở mà đường kính quay trở có thê giảm hoặc tăng (tàu chở gỗ trước kia thường có ố° ban đầu). 

Tàu hàng khô theo quy định góc nghiêng ngang ban đầu do quay trở ố < 12°, tàu khách và 
quân sự ố < 179. 













































































Khpóô” ôn định 


1.4.2.3. Khoảng dịch chuyên theo chiêu ngang - Transfer (kí hiệu Tr): 

Khoảng dịch chuyên theo chiều ngang là khoảng cách tính từ trọng tâm tàu khi nó đã quay 
được 90° đến hướng ban đầu theo chiều ngang. Thực nghiệm cho thấy giá trị Tr = (0,25 + 0,5)D›, Tr 
biêu thị khả năng tránh va theo chiều ngang, khả năng tàu chuyên hướng sang hướng mới, g1úp ta 
tránh va chướng ngại theo phía trước hoặc tính toán quãng đường đề chuyên sang hướng mới. 
1.4.2.4. Khoảng dịch chuyên theo chiều dọc — Advanee (kí hiệu A,) : 

Khoảng cách tính từ trọng tâm tàu tại vị chí khi bắt đầu bẻ lái đến khi quay được 90° theo 
chiều dọc tính trên hướng chuyên dịch, gọi là khoảng dịch chuyển dọc. Bằng thực nghiệm cho thấy 
giá trị Aa = (0,6 + 1,2)Dn. 

Khoảng dịch chuyền theo chiều dọc cho ta khả năng tránh va theo chiều dọc, ngoài ra còn 
cho phép tính khoảng cách và góc quay cân thiết để đi vào hướng mới khi quay trở ở đoạn cong, 
khúc ngoặt, kênh luỗng ... 

Theo qui định của IMO “IMO A 751(18), tàu đóng sau 01/07/1994 thì Aa<4,5 L. 
1.4.2.5. Khoảng dịch chuyển ngược : 

Đoạn dịch chuyền tính từ trọng tâm tàu theo chiều ngang ngược với hướng bẻ lái gọi là 
khoảng dịch chuyên ngược. Băng thực nghiệm cũng cho thấy khoảng dịch chuyên ngược = (0,05 + 


0,1)Dạ hay < =: 


Khoảng dịch chuyên ngược biểu thị khả năng tránh va theo phía ngược với phía quay trở. 
1.4.2.6. Góc đạt và tính năng quay trở : 

Góc dạt B là góc giữa mặt phăng trục dọc tàu và đường thăng tiếp tuyến với vòng quay trở đi 
qua trọng tâm tầu. Thường B = 10 + 15°, B càng lớn thê hiện tính năng quay trở của con tầu càng 
cao. Góc B xuất hiện khi tàu bẻ lái xong và luôn ở mạn phía ngoài vòng quay trở. 
1.4.2.7. Vận tốc và thời gian quay trở : 

Vận tốc dài trên vòng quay trở coi như vận tốc dài của trọng tâm tàu, V đài ở các điểm khác 
nhau thì khác nhau. Thời gian của một chu kỳ quay trở là Tạu¿. Quãng đường của I chu kỳ quay trở 
được tính như sau: $°5% =7 xy 


quayiro quaytro quaytro 
1.4.2.8. Tóc độ bị giảm khi quay trở : 

Qua việc thử nghiệm thấy rằng 1 con tàu chở dầu loại rất lớn VLCC “Very Large Cruide 
Carrier” mắt trớn tới từ 25 +30% mỗi lần đổi hướng 9°. Nếu đang chạy với tốc độ 12 hải lý/giờ, khi 
kết thúc 1 vòng quay tốc độ chỉ còn 2+3 hải lý/giờ (giả sử bẻ lái hết về một bên). Hình 1.14 miêu tả 
một con tàu khi bẻ hết lái để quay trở, tốc độ ban đầu khi tiến hành bẻ lái quay là 12 hải lý/giờ, sau 
khi quay được 90 độ tốc độ giảm còn 6,5 hải lý/giờ và khi quay được 180” tốc độ chỉ còn 4,5 hải 
lý/giờ. 





Thay đổi hướng 90”. Tốc độ = 6,5 nơ. Thay đổi hướng 180 .Tốc độ = 4,2 nơ. Thời 
Thời gian: 4 phút 30 giây gian trôi qua: 9 phút 20 giây 
” _ —=——m= ` k ”Ắ ”Ắ | 
——=- ` 
⁄ ` 
“ hiệu dài tàu 
⁄ 22 


l† I 
: k 
l Í Tông thời gian ;mât 21 phút 5 giây 
` ⁄ 


TH 


1.4.3. Tâm quay và vị trí của nó 
1.4.3.1. Khái niệm, định nghĩa về tâm quay: 

Khi con tàu quay trở, nó sẽ quay xung quanh một điểm nằm trên trục dọc của tàu, điểm đó 
được gọi là tâm quay (Pivot point). Khi tàu chuyên động tới, tâm quay nằm ở khoảng 1⁄4 chiều dài 
tàu tính từ mũi, còn khi lùi tâm quay nằm ở 1/4 chiều dài tàu tính từ lái. 
1.4.3.2. Các yếu tô ảnh hưởng đến tâm quay và lưu ý trong điều động: 

Tốc độ chuyên động của tàu: khi tàu bắt đầu chuyên động tâm quay ở vào khoảng 1/3 chiều 
dài của tàu tính từ mũi hoặc lái (tới hoặc lùi), khi tốc độ tàu đã ôn định tâm quay sẽ ở vào 
khoảng 1⁄4 chiều dài của tâu tính từ mũi hoặc lái. 

Khi chúi đuôi: Tâm quay có su hướng dịch chuyên về phía giữa tàu 

Khi chúi mũi: Tâm quay chuyên dịch về phía trước 

1.4.4. Các yếu tổ ảnh hưởng đến quay trở và đánh giá tính năng điều động từ độ lớn vòng quay 
trở 

Các yếu tô ảnh hưởng đến quay trở: 

- ảnh hưởng của nông cạn: 

Gọi H là độ sâu nơi quay trở và T là mớn nước của tàu lúc quay trở, người ta thấy răng khi tỉ 
số H/T < 2,5 bắt đầu có ảnh hưởng của nông cạn. Qua thực nghiệm cho thấy đường kính vòng quay 
trở tăng lên. Tàu quay nhanh hơn nước sâu vì trong lúc quay tốc độ tàu giảm không nhanh như ở 
nước sâu (hình 1.15). 

- ảnh hưởng của chiều quay chân vịt: 

Với tàu chân vịt chiều phải, bán kính quay trở khi quay sang trái sẽ nhỏ hơn khi quay sang 
phải do tác động của thành phần lực đây ngang. Tuy nhiên, độ chênh lệch này rất nhỏ. 

- ảnh hưởng của mớn nóc: 

Khi tàu xếp đầy hàng đường kính vòng quay trở sẽ lớn hơn so với không hàng khi quay cùng 
tốc độ và cùng điều kiện ngoại cảnh. 

- ảnh hưởng do chúi: Nếu chúi mũi, đường kính quay trở nhỏ hơn chúi lái nhưng tốc độ quay 
chậm hơn so với chúi lái. 

- ảnh hưởng do nghiêng: Tàu dễ quay về phía mạn cao và vòng quay trở về phía mạn đó sẽ 
nhỏ hơn khi quay về phía mạn thấp. 


























Nước nông 








Đánh giá tính năng điều động tàu từ độ lớn vòng quay trở: 

Tính năng quay trở là một trong những tính năng điều động tàu quan trọng mà người điều 
khiên cần phải năm được. Vòng quay trở của một con tàu càng nhỏ thể hiện tính năng quay trở càng 
tốt. 

1.4.5. Xác định vòng quay trở của tàu 
1.4.5.1. Sử dụng Radar với l phao hoặc mục tiêu có định (äo phương vị và khoảng cách tới Ï mục 
tiêu): 

-Cơ sở của phương pháp: — Từ một vị trí được chọn đê xác định vòng quay trở, bẻ hết lái 
về một bên, liên tục đo phương vị và khoảng cách tới mục tiêu. Từ mục tiêu thao tác phương vị 
nghịch. Tập hợp các vị trí quan : sát (phương vị và khoảng cách cho ta vị trí tàu). 

-Cách xác định thông số: Khi bắt đầu cho tàu chạy, bẻ bánh lái sang I bên tối đa và giữ 
nguyên góc bẻ lái. Cứ khoảng 10 giây đọc số liệu phương vị và khoảng tới mục tiêu đã chọn, sau đó 
ghi vào bảng sau: 


: St, _ Phương vị (độ) Khoảng cách (hải lý) ` Phương vị nghịch (độ) 





-Cách vẽ: 


Trên trục thắng đứng trùng với hướng 000Ÿ, lấy vị trí ban đầu của tàu. Từ vị trí đó kẻ các 
phương vị, trên đó lấy độ dài băng khoảng cách từ vị trí ban đầu của tàu đến mục tiêu. Xác định các 
vị trí tiếp theo trên cơ sở của phương pháp, nối các vị trí lại với nhau cho ta vòng quay trở. 
1.4.5.2. Phương pháp hướng và tốc độ: 

-Cơ sở của phương pháp: 

Với 2 thông số hướng và tốc độ của tàu đã đo được, ta xác định trên mỗi hướng cụ thê, trong 
vòng 10 giây tàu ta đi được quãng đường là: 


Tốc độ tàu X 1852 Tốc độ tàu X 1852 
XI0= 
3600 360 


Với 2 thông số hướng và quãng đường tàu đi được trong 10 giây trên hướng đi đó, ta sẽ xác 
định được quĩ đạo vị trí tàu, tập hợp các vị trí đó cho ta vòng quay trở cuả tàu. 

-Xác định thông số: 

Cho tàu chạy, bẻ bánh lái hết về một bên và giữ nguyên góc lái đó. Cứ 10 giây một lần ghi 
lại hướng và tốc độ tàu. Khi tàu quay được 360” so với hướng ban đầu thì thôi. Các thông số ghi 
chép vào bảng sau: 





24 





-Cách vẽ: 
Đối số hướng và khoảng cách, chọn 1 trục thắng đứng trùng với hướng 0007, lấy gốc tọa độ 
(O) là vị trí tàu lúc bắt đầu bẻ lái. Từ điểm O kẻ hướng C¡ và xác định quãng đường tàu đi được 
trong 10 giây trên hướng C¡, tìm được điểm A¡, cứ lần lượt như vậy ta được các điểm Aa,...A„„, nối 
lại cho ta vòng quay trở của tàu (thường khoảng 40 điểm). 
1.4.5.3. Sử dụng GPS: 

-Cơ sở của phương pháp: 

Cơ sở chuyên vị trí tàu từ mặt cầu sang mặt phăng (tọa độ Đà các) (do việc ta không thể trực 
tiếp châm các điểm vị trí từ GPS lên hải đồ mà phải vẽ trên 1 tờ giấy). 
Từ tọa độ (œ, À) trong bảng ta thê hiện vị trí tàu trên tọa độ Đề các (Oxy) theo công thúc: 


A0¡ = 0¡ - @¡ 
X¡ = A^¡X 1852 X Cosg; (m) 
Ah =}-À\i 


Thê hiện từng cặp tọa độ (X;, Y¡) tương ứng trên hệ tọa độ Đề các cho vị trí tàu, tập hợp các 
VỊ trí tàu này cho ta vòng quay trở. 

- Xác định các thông số: 

Khi bắt đầu cho tàu chạy, người bẻ lái đồng thời bẻ lái sang phải (hoặc trái) với góc bẻ lái tối 
đa và giữ nguyên bánh lái ở góc bẻ lái đó. Cứ sau khoảng 10 giây ghi lại tọa độ (@;, A¡) của tàu 1 lần. 
Ghi liên tục như vậy vào bảng dưới đây khi tàu quay được 360” so với hướng bẻ lái ban đầu thì thôi. 





- Cách vẽ: 

Sau khi xác định được X; và Y;. Trên trục hoành Ox ta lấy hoành độ X; 

Trên trục tung Oy ta lấy tung độ Y; 
1.4.5.4. Các phương pháp khác: 

- Sử dụng góc kẹp ngang 

- Sử dụng vết ảnh tâu chuyên động trên màn hình RADAR. 
1.4.5.5. Ví dụ mình hoạ cho vòng quay trở của l tàu hàng: 

Các thông số : LOA=143,402m; Lpp=134,112m; Breadth=19,512m; Depth=12,344m; Full 
Draft=9,054m; Full load Displacement= 19.126T; Máy chính MCR =5.130BHP X 500RPM., 
NOR=4.540 X 480RPM; Bridge to Bow = 113,5m; Bridge to stern=30m 

Full load ị 










— Balast jj 





Full ah 
: 10.0kts 





Warning: 
The response of the above named vessel may be difference from that listed above 1f any of 
the following conditions, upon which maneuvering Information 1s based are varied 
1. Calm weather-wind 10 knots or less, calm sea. 
2. No current. 
3. Water depth twice the vessel's draft greater 


25 


4. Clean hull. 
5. Intermediate draft or unusual trim. 


1.5. Chân vịt và tác dụng của nó trong điều động tàu 
1.5.1. Lực đây phát sinh khi chân vịt quay 
1.5.1.1. Khái niệm: 

Chân vịt là bộ phận cuối cùng chuyên công suất của máy thành lực đây cho tàu chuyên động 
tới hoặc lùi. Mặt khác, chân vịt còn ảnh hưởng tới tính năng quay trở của tàu. Về vấn đề này, người 
điều khiến tàu cần phải năm vững để lợi dụng các ưu nhược điêm của nó trong quá trình điều động. 

Chân vịt của tàu có 3, 4 hay nhiều cánh. Số lượng cánh nhiều hay ít không ảnh hưởng đến 
tính năng quay trở, chân vịt nhiều cánh khi hoạt động sẽ giảm độ rung của tàu so với chân vịt ít 
cánh. 

Với tàu 1 chân vịt, thì chân vịt được đặt ở sau lái tàu, nằm trong mặt phăng trục dọc và ở 
trước bánh lái. 

Pha của chân vịt hay còn gọi là bước của chân vịt đó là khoảng cách một điểm trên đầu của 
cánh chân vịt tịnh tiến được khi chân vịt đó quay được một vòng trong thê đặc. Giá trị thực dụng của 
bước chân vịt được tính theo công thức sau đây: 


5W. 

= 1.17 

1}, T5N, q.17) 
Trong đó: 





S‹ : áp lực của chân vịt 

V, : Tốc độ chuyên động của chân vịt 

Nhu : Công suất hữu ích của máy. 

Khi tàu chạy tới, nêu đứng từ lái tàu nhìn về phía mũi mà thấy cánh chân vịt quay theo chiều 
thuận chiều kim đồng hỗ thì được gọi là chân vịt chiều phải. Chân vịt chiều trái thì ngược lại, khi tàu 
chạy tới, nếu đứng từ lái tàu nhìn về phía mũi mà thấy cánh chân vịt quay theo chiều ngược chiều 
kim đồng hồ thì được gọi là chân vịt chiều trái (hình 1. 16). 


RPWb- VU sau 























Tàu chạy tới - Chân vịt chiều phải Tàu chạy tới - Chân vịt chiều trái 


Hình 1.16. Chân vịt chiều phải và chân vịt chiều trái 
1.5.1.2. Lực đầy phát sinh khi chân vịt quay: 

Khi chân vịt quay trong nước dòng nước sinh ra do thành phần phân lực ngang luôn bao 
quanh bánh lái ngay cả khi bánh lái nằm trong mặt phăng trục dọc của tàu, nghĩa là khi bánh lái để 
số không. 

- Thành phần phân lực ngang C: 

Để thấy rõ ảnh hưởng của chiều quay chân vịt tới tính năng quay trở ta tiến hành xét một 
chân vịt chiều phải 4 cánh, vị trí các cánh được kí hiệu là L, II, HI, IV và các phân lực ngang do các 
cánh sinh ra được kí hiệu là Cị, C¿, CC, C¿ tương ứng khi tàu chạy tới. (hình 1.17). 

Cánh I đây luồng nước phía trên quay sang ngang và xuống dưới, tạo ra phân lực ngang C¡, 


26 


phân lực ngang C¡ có chiều từ trên xuống dưới theo chiều thăng đứng nên không gây ảnh hưởng đến 
quay trở của tàu, phản lực của nước Dị có chiều ngược lại, có tác dụng nâng lái tâu lên. 

Cánh II nắm ở bên phải quay từ trên xuông và sang ngang quạt một luồng nước từ phải qua 
trái, phân lực ngang C› tác dụng trực tiếp vào phần dưới mặt bên phải của bánh lái, làm cho lái tàu 
dịch chuyên sang trái. Phản lực nước D; có tác dụng làm cho lái tàu dịch chuyên về phía bên phải. 

Cánh III nằm ở phía dưới, quay từ dưới lên trên tạo ra phân lực ngang C có chiều sang 
ngang và lên trên. Phân lực ngang Cz không ảnh hưởng gì đến quay trở của tàu. Phản lực của nứơc 
D; có tác dụng dìm lai tàu xuống. 


TT ®^A 


@® 





Hình 1.17. Thành phần lực ngang C sinh ra khi chân vịt chiều trái chạy tới 


Cánh IV năm ở bên trái quạt một khối nước từ dưới lên trên với phân lực ngang Ca đập trực 
tiếp vào mặt trên bên trái của bánh lái. Phân lực ngang C¿ có tác dụng làm phân lái tàu ngả sang 
phải, phản lực nước Dạ tương ứng có tác dụng đây lai tàu sang phía bên trái. 

Qua phân tích trên thấy răng lực C¡ và Cạ không gây ảnh hưởng gì đến quay trở mà chỉ có C; 
và Ca mới có tác dụng. Hai lực này ngược chiều nhau và có phương vuông góc với mặt phăng trục 
dọc của tàu. Ta thấy cánh II làm việc sâu hơn cánh IV nên lực C; > Cá. Nếu gọi lực tông hợp của 
chúng là C thì ta có thê viết C = C; - Cạ. Như vậy tông hợp lực C cùng chiều với C›, làm cho lái tàu 
chuyền dịch về phía bên trái. 

Cũng qua phân tích trên ta thấy răng lực D¡ và Da không gây ảnh hưởng gì đến quay trở mà 
chỉ có Dạ và Dạ mới có tác dụng. Hai lực này ngược chiều nhau và có độ lớn khác nhau. Ta thấy 
cánh II làm việc sâu hơn cánh IV nên lực D; > D¿. Nếu gọi lực tông hợp của chúng là D thì ta có thê 
viết D = D; - Du. Như vậy tông hợp lực D cùng chiều với D; làm cho lai tàu địch chuyên về bên 
phải. 


1.5.2.Các dòng nước sinh ra khi chân vịt quay 
1.5.2.1. Dòng nước chảy từ mãi về lái: 

Khi chân vịt quay đây tàu chuyên động tới thì xuất hiện dòng nước chảy từ mũi về lái, nếu 
bánh lái để số không thì áp lực của nước tác dụng cân băng trên 2 mặt bánh lái, vì vậy sẽ không gây 
ảnh hưởng đến quay trở của tàu mà chỉ làm cho tàu luôn chuyền động thăng. Nếu bẻ lái về một bên 
mạn nào đó thì dòng này kết hợp với thành phần phản lực dọc của dòng nước xoáy tròn do chân vịt 
tạo ra sẽ tạo nên áp lực nước trên mặt bánh lái làm cho tàu ngả mũi về mạn bẻ lái. 


1.5.2.2. Thành phần xoáy tròn do chân vịt tạo ra: 

Khi chân vịt quay đạp luồng nước về phía sau đề đây tàu chuyên động về phía trước, luồng 
nước này tạo thành một dòng nước cuộn tròn theo chiều ngang của chân vịt. Các phần tử của dòng 
bị đây lui, đồng thời tham gia 2 chuyên động, vừa chuyên động quay vừa chuyên động thăng. Khi 
đó, dòng bị đây lùi có thê chia thành 2 thành phần tương ứng và có 2 phần lực đó là: 

Thành phần phân lực ngang, ký hiệu C, Thành phần phân lực dọc, ký hiệu d. 


27 


1.5.2.3. Dòng nước hút theo tàu: 

Khi đứng yên, thân tàu sẽ chiêm một lượng rẽ nước đúng bằng thê tích phần chìm của nó. 
Nếu chân vịt đạp nước đấy tàu tiến về phía trước thì phần chìm đó sẽ đề lại phía sau một vùng trống. 
Do sự chênh lệch về áp suất mà nước ở xung quanh nhanh chóng tràn vào lấp chỗ trồng đó và khi 
tàu tiếp tục chạy tới thì các khoảng trồng được hình thành nối tiếp nhau. Nước cũng tiếp tục chuyên 
động tràn vào lấp những khoảng trống trên. Khi đó sẽ hình thành một dòng nước đuôi theo sự 
chuyền động của tàu để lấp chỗ trống đó do phần chìm của vỏ tàu để lại. Người ta gọi dòng nước 
này là dòng nước hút theo tàu. Tốc độ của dòng nước hút theo mạnh nhất ở gần mặt nước, giảm dần 
và đạt giá trị gần bằng không ở dưới ki tàu. 

Nếu tàu có chân vịt chiều phải khi chạy tới, đòng nứoc tràn vào này sẽ sinh ra một lực có tác 
dụng đây lái tàu qua trái. Lực này ký hiệu là b. Mặt khác, dòng này vì có chuyên động xuôi theo tàu 
nên một phân nào đó đã sinh ra lực cản dòng nước chảy từ mũi về lái, làm giảm áp lực tác dụng lên 
mặt bánh lái khi bánh lái bẻ sang một mạn nào đó. 

Khi tàu đứng yên, dòng này không tôn tại, nó chỉ xuất hiện khi tàu bắt đầu chuyên động và 
tăng theo vận tốc tàu. Tàu có hình hộp thì dòng theo mạnh, vì vậy các tàu có phân lái vuông, đáy 
bằng phắng thường khó nghe lái hơn tàu có đáy và đuôi thon. 


1.5.3. Hiệu ứng chân vịt tới đặc tính điều động tàu 
1.5.3.1. Khi tàu chạy tới bánh lái đê số không: 

- Xét một chân vịt chiều phải: 

1. Thành phần phân lực ngang C: 

Như mục 1.5.1.2. đã trình bày, tông hợp thành phần phân lực ngang C cùng chiều với chiều 
tác dụng của Cạ, C = C; - Cạ, thành phần này có tác dụng đầy lái tàu sang trái, mũi tàu sang phải (với 
chân vịt chiều phải) (hình 1.18), còn với chân vịt chiều trái thì ngược lại, tông hợp lực C sẽ đây lái 
tàu sang phải còn mũi tàu sang trái) 

2. Thành phần phản lực của nước D: 

Thành phần này sinh ra khi tàu có trớn tới. Tông hợp D cùng chiều với chiều tác dụng của 
D:, D = D¿ - D¡, thành phần này có tác dụng đây lái tàu sang phải, mũi tàu sang trái (với chân vịt 
chiều phải) (hình 1.18), còn với chân vịt chiều trái thì ngược lại, tổng hợp lực D sẽ đây lái tàu sang 
trái, mũi tàu sang phải. 

3. Thành phần dòng nước hút theo tàu b: 

Như mục 1.5.2.3. đã trình bày, dòng nước hút theo tàu b có tác dụng đưa mũi sang phải, lái 
tàu sang trái (với chân vịt chiều phải), với chân vịt chiều trái thì ngược lại, dòng hút theo tàu có tác 
dụng đầy lái tàu qua phải, mũi tàu sang trái. 

Người ta nhận thấy rằng, khi chân vịt chiều phải quay, tàu có trớn tới thì tổng hợp thành 
phân phân lực ngang C và thành phần do dòng nước hút theo tàu b sẽ lớn hơn phản lực D. Hay nói 
cách khác C + b > D, tức là làm cho lái tàu sang trái mũi sang phải. Nếu chân vịt chiều trái thì ngược 
lại, tổng hợp C + b > D, nhưng lái tàu lại ngả phải còn mũi ngả trái. 





Hình 1.18. Hiệu ứng chân vịt tới đặc tính điều động tàu (chân vịt chiều phải, tàu 
chạy tới, bánh lái đê số không) 


28 


Cần lưu ý răng hiện tượng này xảy ra khi tàu có trớn còn nếu chưa có trớn tới thì b chưa xuất 
hiện và mũi ngả trái. Tức là ban đầu ngả trái sau đó có trớn thì mũi có xu hướng ngả phải. Hiện 
tượng này gọi là hiệu ứng chân vịt và ta cần lưu ý đặc biệt khi tàu chạy ballast, khi tàu chúi đuôi lớn. 
Các lực có thê khác nhau về độ lớn do đó hiệu ứng sẽ khác nhau. 
1.5.3.2. Khi tàu chạy lài bánh lái đề số không: 

Dòng nước do chân vịt sinh ra đập vào lái tàu không đều tại mọi điểm. Dòng này chủ yếu 
không cuộn quanh bánh lái mà đập trực tiếp vào các bên mạn hông tàu phía dưới đường nước. 

1. Thành phần phân lực ngang C: 

Cánh I sinh ra phân lực ngang C¡'. Khối nước do cánh I sinh ra từ phải sang trái và xuôi 
xuống phía dưới song song với mặt bánh lái, do vậy C¡' không có tác dụng quay trở. 

Cánh II quạt khối nước từ phải sang trái đập vào hông tàu mạn phải sinh ra C;' có tác dụng 
làm đuôi tàu sang trái, mũi sang phải. 

Cánh III quạt khối nước từ dưới lên tạo ra C:` song song với mặt bánh lái không có tác dụng 
quay trở. 

Cánh IV quạt khối nước từ trên xuống dưới và sang phải tạo ra C' đập vào hông tàu mạn trái 
làm cho đuôi tàu qua phải mũi qua trái. 

Qua phân tích thây C¿` > C;' vì cánh II quay khối nước hoàn toàn đập vào hông tàu mạn phải 
phía trên còn cánh IV thì một phần khối nước luồn qua ki tàu sang bên phải, phần còn lại đập vào 
hông tàu mạn trái. Do vậy tác dụng của tông hợp phân lực ngang C' làm mũi tàu sang phải. 

2. Thành phần phản lực D: 

Tương tự, thành phần D¿' chỉ có tác dụng dìm lái tàu xuống và D¡' chỉ có tác dụng nâng lái 
tàu lên. Còn D;' làm cho mũi ngả trái; D¿' làm mũi ngả phải vì D¿'` > Dạ; tông hợp D' = D¿ - D; làm 
cho đuôi tàu ngả trái mũi ngả phải. 

3. Thành phần dòng nước chảy từ mũi về lái: 

Dòng chảy từ lái về mũi không có tác dụng quay trở. 

Như vậy tổng hợp các lực C, D đều cùng chiều và có tác dụng làm cho mũi tàu ngả phải, lái 
tàu sang trái (với chân vịt chiều phải), với chân vịt chiều trái thì ngược lại, khi lùi thì mũi ngả trái. 
Tóm lại khi chạy lùi, mũi có xu hướng ngả phải hoặc trái mạnh hơn rất nhiều so với khi tới. 


@ 
C2 CƯỜNG 





Hình 1.19. Chân vịt chiều phải, tàu chạy lùi, bánh lái đề số không 


1.5.4. Mối tương quan của chân vịt đối với sự thay đỗi chế độ hoạt động của máy tàu. 

Điều kiện xét ở đây là tàu có trang bị chân vịt chiều phải, thân vỏ tàu không chịu ảnh hưởng 
của sóng, gió dòng chảy. 
1.5.4.1. Tàu tiễn ôn định: 

Lúc này máy đã làm việc ôn định, tốc độ tàu tương ứng với chế độ quy định của máy, bánh 
lái đề số không. 
Lực đây của máy P, đây tàu tiễn thăng. 














29 





Lực do dòng nước theo b đầy đuôi tàu sang trái mũi sang phải. 
Lực do chân vịt quay tạo ra đòng nước gọi là C đây đuôi tàu sang trái mũi sang phải. 
Phản lực D đây đuôi tàu sang phải mũi sang trái. 
Khi tiến ôn định, phản lực D giảm nên C + b > D tức là làm cho đuôi tàu sang trái mũi sang 
phải (với chân vịt chiều phải), chân vịt chiều trái thì ngược lại, mũi sang trái, đuôi sang phải. 
1.5.4.2. Tàu lài Ôn định: 
Bánh lái đê số không, chân vịt đổi chiều quay, tàu lùi ôn định, lúc này ta thấy: 
Lực đây do máy sinh ra P làm tàu lùi thăng. 
Lực do dòng nước chân vịt quay tạo ra C” làm mũi tàu sang phải. 
Phản lực D' đây đuôi tàu sang trái mũi phải. 
Tổng hợp các lực C' + D' làm cho mũi tàu ngả phải mạnh (chân vịt chiều phải), chân vịt 
chiều trái thì ngược lại, mũi ngả trái mạnh. 
1.5.4.3. Tàu đang dừng, tiễn máy: 
Lực đây của máy P đây tàu tiễn 
Phản lực D xuất hiện lớn nhất đây đuôi sang phải mũi tàu sang trái. 
Lực do cánh chân vịt tạo ra C bắt đầu tác động nên chưa lớn lắm và dây đuôi tàu sang trái 
mũi sang phải. 
D >C nên đuôi tàu sang phải mũi sang trái, chân vịt chiều trái thì ngược lại, đuôi tàu sang 
trái, mũi sang phải. 
1.5.4.4. Tàu đang dừng lùi máy: 
Lực đây P đây tàu lùi 
Phản lực D' xuất hiện lớn nhất đây đuôi tàu sang trái mũi sang phải. 
Lực do cánh chân vịt tạo ra C bắt đầu tác động nên không lớn lắm và đầy đuôi tàu sang trái 
mũi sang phải. 
D và C tác động cùng chiều nên mũi ngả phải mạnh. 
1.5.4.9. The đổi máy từ tiễn sang lài: 

Nếu máy đang tiến ta stop và chuyên sang lùi ngay thì tàu vẫn tiếp tục tiến do quán tính. Do 
đôi chiều máy nên các lực tác dụng làm lệch hướng tàu cũng thay đôi. Khi stop máy (chân vịt ngừng 
quay). Các lực P, C, D không còn nhưng đến khi quay lùi lại xuất hiện các lực sau: 

Lực đây của máy P đây tàu lùi phá trớn. 

Lực C' đầy đuôi tàu sang trái, mũi sang phải. 
Phản lực D' đây đuôi tàu sang trái, mũi sang phải. 
1.5.4.6.Thay đổi máy từ lùi sang tiễn: 

Khi máy đang lùi ta stop, các lực P, C, D' ngừng tác động, tàu tiếp tục chuyên động lùi, 
chuyền sang máy tiến thì: 

Phản lực D đưa đuôi tàu sang phải mũi sang trái. 

Lực C đưa đuôi sang trái mũi sang phải. 

Do D >C nên đuôi tàu vẫn lệch phải, mũi sang trái 

1.5.4.7. Kết luận: 

Khi đứng yên, cho máy chạy tới đuôi tàu sẽ lệch về phía chân vịt quay (chiều phải thì sang 
phải, trái thì sang trái) mũi sang phải. 

Khi quay tàu nên quay. về theo chiều chân vịt nên đề thời gian lượn vòng ngắn. 

Khi lùi khó giữ tàu thăng hướng, đuôi tàu lệch theo chiều quay lùi, cho nên với tàu có chân 
vịt chiều phải nên cặp cầu mạn trái tốt nhất vì khi dừng máy để lùi vừa phá trớn vừa đây đuôi 
tàu ép vào câu - chú ý gió. 

1.5.5.1. Tàu không trớn so với nước, máy chạy tới: 


So À 



























































































































































Lái hết trái Lái số không Lái hết phải 


30 


1.5.5.2. Tàu không trớn so với nước, máy chạy lùi: 
ớ Ợ 9 


“— 


+D ¬- 
~———— ~———— 


Lái hết trái Lái số khôn Lái hết phải 
8 P 


OI 


OI 
+ 
GỊ 





# 22 |0 
C+D 
Đuôi sang trái, mũi phải Đuôi trái, mũi phải Đuôi phải, mũi trái 


Hình 1.21. Tàu không có trớn so với nước, máy chạy lùi 


1.5.5.3. Tàu có trớn, máy chạy tới: 


g o o 
C+b N. Đó cố 
~——— C+b C+b 
“` - AT” 
P P 
Lái hết trái Lái số không Lái hết phải 


31 





Đuôi sang phải, mũi trái Đuôi trái, mũi phải Đuôi trái, mũi phải 


Hình 1.22. Tàu có trớn, máy chạy tới 


1.5.5.4. Tàu có trớn lùi, máy chạy lài: 


S 
ĐI 
ĐI 


ĐA 
| 
lš 
y 
| 


Lái hết trái Lái số không Lái hết phải 


N 


SI 
> 
SI 


C+b 





C+ÐD C+D 


Đuôi sang trái, mũi phải Đuôi trái, mũi phải Đuôi phải, mũi trái 


Hình 1.23. Tàu có trớn lùi, máy chạy lùi 


1.5.5. ảnh hướng phối hợp giữa bánh lái và chân vịt tới sự điều khiến tàu 

Nếu gọi thành phân lực do chân vịt đầy tàu về phía trước hoặc kéo tàu lùi lại là Q. Khi tàu có 
trớn tới thì Q có chiều từ lái về mũi theo phương dọc tàu, còn khi lùi thì ngược lại. Ta có thê minh 
họa ảnh hưởng phối hợp giữa bánh lái và chân vịt tới sự điều khiến tàu theo các hình vẽ trên 
1.5.5.3. Các lưu ý: 
Tàu tiến hoặc lùi nêu tăng vận tốc thì tác dụng bánh lái tăng. 
Khi mới bắt đầu chuyển động tác dụng của chân vịt đối với sự điều khiến tốt hơn tác dụng 
của bánh lái (do vận tốc còn nhỏ). Do vậy tàu 1 chân vịt quay trong vùng hẹp nên sử dụng 
máy tiễn hết và lùi hết từng đợt đề giảm quán tính tàu. 
Phải sử dụng bánh lái kết hợp chân vịt để giữ tàu thắng hướng. 


























1.6. Khả năng dừng tàu- Quán tính của tàu 
1.6.1. Các đặc tính dừng tàu 


1.6.1.1. Đang chạy tới hết máy - Dừng máy: 

Xác định đặc tính dừng trong hai điều kiện: tàu đầy hàng (Laden) và tàu không hàng 
(Ballast). Cho tàu chạy tới ở các chế độ máy tới hết, tới trung bình, tới chậm và thật chậm. ở mỗi chế 
độ máy như vậy ta cho Stop máy, đồng thời xác định các thông số: 

Quãng đường tàu đi được từ khi Stop máy (đang ở tốc độ ban đầu) đến các tốc độ thấp hơn. 
Thời gian từ khi Stop máy đến các tốc độ thấp hơn. 

Các tốc độ thấp hơn tương ứng. 

Sau khi có các thông số trên ta lập thành bảng. Các thông số này sẽ giúp ích cho người điều 
khiển tàu khi điều động tàu vào cầu, đưa tàu đến vị trí neo... 


























1.6.1.2. Đang chạy tới hết máy - Lùi máy : 

Tương tự như khi xác định đặc tính stop máy. Ta cũng xác định đặc tính lùi hết máy trong 
hai điều kiện: tàu đầy hàng (Laden) và tàu không hàng (ballast). Cho tàu chạy tới ở các chế độ máy 
tới hết, tới trung bình, tới chậm và thật chậm. ở mỗi chế độ máy như vậy ta cho lùi hết máy, đồng 
thời xác định các thông số: 

Quãng đường tàu đi được từ khi lùi hết máy (đang ở tốc độ ban đầu) đến các tốc độ thấp hơn 
và đến khi dừng hăn. 

Thời gian từ khi lùi hết máy đến các tốc độ thấp hơn và đến khi dừng hắn. 

Các tốc độ thấp hơn tương ứng và đến khi dừng hăn. 

Sau khi có các thông số trên ta lập thành bảng. Các thông số này sẽ giúp ích cho người điều 
khiển tàu khi điều động tàu vào cầu, đưa tàu đến vị trí neo, đặc biệt là trong các tình huống khẩn 
cấp. 

1.6.2. Quán tính của tàu 

1.6.2.1. Định nghĩa, phương trình quán tính: 

1. Định nghĩa: 

Quán tính của tàu là khả năng giữ nguyên trạng thái chuyên động ban đầu khi ngoại lực 
ngừng tác động. 

Thực vậy, khi tàu đang chuyên động tới hoặc lùi nếu ta dừng máy con tàu không dừng hăn 
lại ngay mà vẫn còn tiếp tục chuyên động tới hoặc lùi một đoạn rồi mới dừng hăn. 


























2. Phương trình quán tính: 


= 


ọ ` NT `. QUY 3ê 3 VIM „s2/Ê 
Từ phương trình chuyên động của tàu : nh +KR=P, ta có thê viết : 
f 


= 


Ti by” (1.18) 
đi 


Đây là phương trình quán tính, từ phương trình này cho thấy m và v quyết định những tính 
chất của quán tính, vì : 
P>R => Tàu có gia tốc tới, chuyển động có xu hướng tăng. 
P=R => Giữ nguyên trạng thái (ôn định chuyên động). 
LÌ P<R == Tàu chuyên động chậm dần. 
Quá trình hãm chuyên động tàu xảy ra khi P giảm hoặc R tăng. 
1.6.2.2. Các thành phần của quán tính: 
Quãng đường quán tính là đoạn đường mà tàu vẫn còn tiếp tục chuyên động được theo trớn 
cũ trước khi dừng lại. 
Thời gian quán tính là khoảng thời gian tàu vẫn còn giữ được trớn đến khi dừng hắn. 
1.6.2.3. Các yếu tô ảnh hưởng đến quán tính: 
Quán tính của tàu tỉ lệ thuận với khối lượng và tốc độ ban đầu của tàu. 
Quán tính tới bao giờ cũng lớn hơn quán tính lùi. 
Quán tính chịu tác động của sóng, gió, dòng chảy. 
Tàu có mớn càng sâu, bề mặt càng ráp thì quán tính càng nhỏ. 
Kiểu và công suất của máy (hệ thông động lực). 



























































33 











Sự sắp xếp hàng hóa (nghiêng, chúi) hay trạng thái của tàu. 
1.6.2.4. Sự cần thiết phải xác định quán tính: 

Nhằm xác định được thời gian và quãng đường cần thiết đê lấy trớn hoặc phá trớn cho thích 
hợp. Đề ước lượng khi vào câu, khi neo, khi tránh va. 

Xác định quán tính một con tàu làm cho chúng ta năm vững được đặc tính để điều động nó 
thích hợp. 
1.6.2.5. Xác định quãng đường và thời gian dừng tàu: 
Hãm tự do: 
1. Bằng quan sát thực tế : 

Được tiễn hành trong trường thử. Dẫn tàu đi trên hướng thích hợp, thuận lợi cho việc xác 
định vị trí. Ta xác định các vị trí chính xác và ghi chép đây đủ thời gian tiễn hành. Gọi quán tính 
quãng đường là S; và thời gian tương ứng là t¡ ta có: 





S=S¡i+Sa (1.19) 
t=ti+t® (1.20) 
Trong đó: 








S¡: Tính từ khi có lệnh dừng máy tới cho đến khi máy dừng tương ứng là (¡. 
S;: Từ khi máy tới dừng cho đến khi tàu dừng hăn lại tương ứng là tạ. 
2. Bằng tính toán : 

Ta xác định các giá trị S¡ và t¡ trong từng giai đoạn 
Giai đoạn 1 : Từ khi ra lệnh dừng máy cho đến khi máy dừng, do mệnh lệnh từ buông lái xuống 
buông điều khiến máy thực hiện được phải có độ trễ là thời gian tị. Ta có thể xác định được nhờ 
đồng hồ bắm giây, lúc này tàu vẫn chuyên động thăng với quãng đường di chuyên được là : 

S¡ = Vịx tị, trong đó Vị là tốc độ ban đầu có giá trị không đổi ở giai đoạn I. 
Giai đoạn 2 : Máy tới đã dừng nên tàu bị hãm lại bằng lực cản của nước tác động của nước lên vỏ 
tàu. Tàu chuyên động chậm dần, phương trình cân bằng của chuyên động có dạng sau : 

dV 

m ấp R, (1.21) 
Trong đó : 
m : Khối lượng của tàu 
Ra: Lực cản vỏ tàu ứng với tốc độ của giai đoạn Ï 
Ta Có : 


2 2 
R 
Su No =vÑ SN 
® Vị Vị 


_mxVẺ 4V 












































mVj”`dV 


dđ$ =V xđĩ =— : 
R— V/ 





Trong đó : 
Vị: Tốc độ đâu của giai đoạn I = hăng sô. 
V¿: Tốc độ cuôi của giai đoạn I. 

















34 








3 Ả ^ À 2 . 

Vị : Tốc độ đâu của giai đoạn 2. 
3 Ả ^ Ẫ* 2 sc *Ế 

Vị : Tốc độ cuôi của giai đoạn 2. 














+ 


V LỆ A kÀ 2 À .. ` 2 ^ ` Ẫ»+ 
_ ) tốc độ tàu ở đầu giai đoạn 2 là Vị”, ở đây Vị =V¡ và cuối 





Ta tính được Š, = mỊ 
k 2 
giai đoạn 2 là Vạ” = Vạ. Theo thống kê thì giá trị tạ = 15 giây, thực tế giá trị này khoảng 20-30 giây. 
Hãm cưỡng bức: 
Hãm cưỡng bức bao gồm 2 giai đoạn: 
Giai đoạn hãm tự do tính từ lúc STOP máy cho đến khi tốc độ tàu đến một giá trị cho phép 
để sử dụng may lùi an toàn. Đề tính quãng đường và thời gian giai đoạn này thì như đã nói ở trên. 
Giai đoạn cưỡng bức tính từ lúc máy đã chuyên sang chế độ lùi cho đến khi tầu đã dừng hăn 
lại trên mặt nước (không còn trớn tới). Quãng đường và thời gian được tính như sau: 
Giai đoạn cưỡng bức: Tàu bắt đầu có máy lùi, lúc này tàu mất dần động năng do lực cản bản thân và 
sức kéo lùi của máy. 
L1 5 
HC ==Ñ.=£.. (122) 
Trong đó : 
R;: Lực cản tàu tương ứng giai đoạn 3 (V› giảm dân từ giá trị V; xuống V›, ta kí hiệu V) 
P,: Lực kéo lùi do chân vịt lùi 


2 2 
R, [|V, W. mảdV mMV, 
— “=|- “| —=R.=RMR|— dĩ = “sư qrct, 
R, B ø B P + xv2 3 P xÑ, Š 
x V 


2 


2 R 
À7” Tô cúng TÉU su | T4 2i) vu 

P 3S vŸ lế, ° 
x V2 3 


2 
Shăm= Si†+ S2+ S2 
thầm = ft¡+ fạ+ 
































1.6.3. Những biện pháp nâng cao hiệu quả hãm tàu 
1.6.3.1. Sử dụng dù hoặc neo nồi: 

Chủ yếu dùng cho tàu nhỏ, xuông cứu sinh, người ta thả 2 bên mạn, nó có thê giảm quán tính 
quãng đường xuống 2,6 lần và quán tính thời gian xuống 3 lần. Với dù nước (2 dù có $ = 14,6m ) có 
thê sinh ra một lực cản bằng 51 tấn, tuy nhiên khi vận tốc nhỏ hơn 7 hải lý/giờ thì hiệu suất dù 
giảm, nó tỉ lệ với bình phương vận tốc. 
1.6.3.2. Dùng bánh lái đặc biệt, ống dẫn nước tự động: 

- Bánh lái đặc biệt: 

Gôồm 2 tắm lái ghép vào với nhau qua một hệ thống bản lề có một hệ thống truyền lực đóng 
mở làm cho 2 tắm này có thê mở ra về hai phía với I góc với mặt phăng trục đọc tàu 90°. Theo tính 
toán tốt nhất là 709. 


70° 


Hình 1.25. Sử dụng bánh lái đặc biệt 


- Ông dân nước tự động: 
Bô trí phía mũi là một bộ phận ông dân nước vào có nắp điêu khiên được. Khi cân đóng mở, 


35 


nước vào qua ống và đôi góc 90° về 2 phía mạn dẫn đến lực cản tăng lên hỗ trợ phá trớn. 





II se 


~-—— |. <—— 


lL—” 














_ Thổ neo: Hình 1.26. ông dân nước tự động 


Là biện pháp thường hay sử dụng. Nếu thả 2 neo và 1 + 2 đường lin thì lực cản tăng 40 + 
50%. Thực tế sử dụng neo trong trường hợp phòng tránh đâm va, cạn, tai nạn, quay trở trong vùng 
hẹp. Việc thả neo như vậy sẽ làm tính năng điều động tăng. Vòng quay trở hẹp đi, vận tốc giảm, 
kém ôn định trên hướng đi nhưng tính ăn lái tăng vì thả neo tăng tải lên động cơ dẫn đến tăng tốc độ 
dòng chảy bao bánh lái, tức là tăng hiệu suất bánh lái. Trọng tâm lực cản chuyên về phía mũi hơn 
nên mô men quay trở của bánh lái tăng. 


1⁄7. Điều động tàu nhiều chân vịt 
1.7. 1. Điều động tàu nhiều chân vịt 
1.7.1.1. Tàu 2 chân vịt: 

Thông thường 2 chân vịt được gắn đối xứng nhau qua mặt phắng trục dọc của tàu và được 
sẵn theo kiêu chụm trên hoặc chụm dưới, quay ngược chiều nhau. 

- Kiểu chụm trên thì chân vịt bên phải là chân vịt chiều trái (hình 1.27a) 

- Kiểu chụm dưới thì chân vịt bên phải là chân vịt chiều phải (1.27b) (thực tế hay bồ trí kiểu 
chụm dưới) 





Hình 1.27. Chân vịt được bồ trí theo kiêu chụm trên (a) và dưới (b) 

+ Tàu 2 chân vịt có tính năng điều khiên tốt hơn loại 1 chân vịt nhưng công suất hữu ích của 
máy truyền cho chân vịt kém hơn. 

+ Xét các lục C, D sinh ra giống loại l chân vịt nhưng ngược chiều nhau nên triệt tiêu nhau 
(nêu tương ứng với nhau). 

+ Cùng 1 điều kiện như nhau, đường kính quay trở về 2 mạn là như nhau. 

Nếu để 1 chân vịt chạy tiến còn 1 chạy lùi thì hiệu quả quay trở rất tốt, vòng quay trở nhỏ 
hơn nhiều so với tàu 1 chân vịt. Nếu kết hợp bẻ lái về bên quay trở (thường là bên máy lùi) đường 
kính quay trở còn giảm nữa. Lưu ý rằng nếu 1 chân vịt tiến và 1 chân vịt lùi thì tàu còn có thêm 
chuyền động tiến (do công suất tiến luôn lớn hơn công suất lùi). Do vậy, muốn quay trở tại chỗ thì 
nên đê tốc độ của chân vịt tới nhỏ hơn lùi 1 bậc. 

Chuyền động tới của tàu 2 chân vịt kém ôn định hơn loại 1 chân vịt, nhưng chuyên động lùi 
(nêu 2 máy đêều quay) thì ôn định hơn (các dòng chảy bao đều 2 mạn tàu) nghĩa là tàu 2 chân vịt khi 
lùi không bị đảo mũi như loại l chân vỊt. 

+ Nhược điểm là hay bị đảo mũi trong điều kiện thời tiết xâu, đặc biệt khi tàu bị lắc ngang vì 
2 chân vịt quạt nước không đều. 
1.7.1.2. Tàu 3 chân vịt: 


Chân vịt giữa gắn trùng với mặt phăng trục dọc của tàu. Hai chân vịt còn lại gắn đối xứng 
qua mặt phăng trục dọc và quay ngược chiều nhau (thường là chụm dưới) và chân vịt giữa gắn thấp 
hơn I chút. 

Nếu tàu có I bánh lái thì gắn sau chân vịt giữa, nếu 2 bánh lái thì gắn sau 2 chân vịt bên. Tác 
dụng chân vịt giữa giống tàu 1 chân vịt còn 2 chân vịt bên giống tàu 2 chân vịt. 

Khi quay trở dùng I hoặc 2 máy ngược chiều nhau thì đường kính vòng quay trở sẽ nhỏ. Cả 
3 chân vịt cùng làm việc tiến (hoặc lùi) thì mũi lệch phải. 

Cùng 1 vận tốc tiến và cùng góc lái thì đường kính vòng quay trở nhỏ nhất khi dùng 1 máy 
giữa. 

Dùng cả 3 máy tiễn, đường kính vòng quay trở lớn nhất. 

Khi quay trở cả 2 máy làm việc nêu ngừng I máy ở bên phía quay trở thì tốc độ quay trở sẽ 
tăng. 

Muốn lùi thăng hướng nên cho máy giữa lùi điều chỉnh tốc độ quay của 2 máy bên đề giữ 
thăng hướng, hoặc cho 2 máy bên lùi. Nếu đuôi tàu lệch bên nào thì đưa bánh lái về bên ấy và cho 
máy giữa tiễn. 

Nếu lái bị hỏng giữ tàu đi thắng băng cách thay đôi vòng quay của các chân vịt bên. 

Nếu chân vịt bên khác tên với mạn tàu thì tính điều khiển kém. 

Ưu điểm của loại tàu này là tính năng điều động cao hơn loại 2 chân vịt. 
1.7.1.3. Tàu nhiều chân vịt 

Hiện nay có một số tầu trang bị 4 hoặc 5 chân vịt trở lên. Đề phân tích sự ảnh hưởng đến tính 
năng điều khiển của các loại này, ta phải dựa vào sự bố trí của các chân vịt. Qua việc phân tích các 
tàu 1, 2 hoặc 3 chân vịt có thê rút ra những đặc tính điều khiển. Tàu có từ 4 hoặc 5 chân vịt trở lên 
thì ngoài số chân vịt ở sau lái, người ta còn bồ trí cả chân vịt mạn mũi chủ yêu phục vụ cho điều 
động, quay trở tàu. 

1.7.2. Điều động tàu có chân vịt mạn (Thruster) 
1.7.2.1. ưu nhược điểm của chân vịt mạn: 

Chân vịt mạn ngày càng trở nên thông dụng trên các tàu buôn. Chân vịt mạn cũng có những 
ưu điểm và nhược điêm như bắt kỳ thiết bị nào khác. 


Ưu điểm Nhược điểm 
- Đặt ở vị trí xa nhất về mũi hoặc lái của con | - Trở nên ít có hiệu quả khi tốc độ tàu tăng lên. 
tàu nên hiệu quả lớn. - Công suất thấp hơn một tàu lai hiện đại. 
- Sẵn sàng tại mọi thời điểm, không như tàu | - Không thê sử dụng đê giảm tốc độ tàu. hoặc chống 
lai. đỡ lại dòng chảy từ mũi hoặc từ lái. 
- Điều khiến chuyên hướng sang một bên rất | - Yêu câu liên tục bảo quản đề đảm bảo độ tin cậy. 
tốt mà không ảnh hưởng của trớn tới. - Kém hiệu quả khi mớn nước tàu nhỏ. 


- Tiết kiệm chỉ phí do việc giảm thuê tàu lai. 

Chân vịt mạn đã được sử dụng như một tàu lai đề di chuyên mũi và lái tàu sang một bên, 
điều khiên tàu khi lùi, điều động tàu cặp mạn vào cầu hoặc bến tàu, giữ cho mũi tàu hướng ngược 
gió tại các tốc độ chậm khi thả, kéo neo. Rõ ràng nó được sử dụng và có lợi ích nhiều cho người ổi 
biên hơn là các khiếm khuyết của nó. Chân vịt mạn là một thiết bị hữu ích để bồ sung cho neo và tàu 
lai, nhưng đĩ nhiên nó không thể thay thế cho tàu lai trong mọi trường hợp được. 

Cần nhớ rằng, chân vịt mạn có hiệu quả cao nhất ở các tốc độ tàu khoảng 2 nơ và nhỏ hơn, 
không nên tin tưởng vào các tốc độ cao hơn. Đây là một vấn đề. hết sức quan trọng. 
1.7.2.2. Quay trở với chân vịt mạn phía mũi: 

Tác dụng của chân vịt mạn chỉ có thể được xác định bằng thực nghiệm. Nhiều biêu đồ đã 


37 


chỉ ra hiệu quả của thiết bị này ở các tốc độ 6 hải lý/giờ và lớn hơn, không nên tin vào các biêu đổ 
này. Có tàu đã được thiết kế cân thận, nhưng biểu đồ treo trên buông lái lại không đúng như vậy. 

Nên chuyên chuyền động chân vịt mạn của tàu mình trước hết bên phải rồi sang trái, đánh 
dấu một điêm định hướng cho tàu, rồi đưa mũi hướng qua hướng gió mỗi lần. Đây là công việc điều 
động rất thú vị đối với người đi biên, vì số liệu đã thu thập được làm cho ta có thê dự đoán chắc 
chắn hiệu quả của chân vịt mạn mũi, nhất là khi điều động tàu qua một khu neo đông đúc hoặc giữ 
cho mũi tàu không bị dạt theo hướng gió đê thả neo. 

Thực hiện việc điều động này lần đầu ở tốc độ 1 hải lý/giờ và làm lại ở tốc độ 3 hải lý/giờ. 
Quan sát xem sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế, thử làm lại ở tốc độ 6 hải lý/giờ. Nhiều khi số 
liệu không hề giống như trong tắm bảng yết thị (Poster card) trên buông lái đã đề cập đến, thậm chí 
còn không thấy có tác dụng gì khi người lái giữ cho tàu thăng thế trên hướng đi. 

Sưu tầm các số liệu như thường lệ để sau này nghiên cứu khi có điều kiện thuận lợi ở Trung 
tâm nào đó (nếu muốn nghiên cứu thêm sau này). Chuân bị một biểu đồ tốc độ tương ứng với tác 
dụng của chân vịt mạn (thay đổi hướng theo các độ trên giây (9/s) bằng việc quan sát hoặc bằng tốc 
độ chỉ báo góc quay, nếu thiết bị đó săn có) đề chỉ dẫn cho chính bạn và cho cả hoa tiêu sử dụng. 
Không nên nghỉ ngờ gì nữa, rằng biêu đồ đã được chuẩn bị trên tàu sẽ chính xác hơn và hữu ích hơn 
biêu đổ đã cấp cho tàu khi bàn giao tàu (lúc mới rời nhà máy). 


1.8. Chân vịt biến bước 
1.8. 1. Điều động tàu có chân vịt biến bước 
1.8.1.1. Giới thiệu về chân vịt biễn bước: 

Được chế tạo lần đầu vào năm 1884, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật về ngành động lực 
học, tàu được trang bị động cơ đốt trong, tua bím hơi và đặc biệt là sự xuất hiện tua bin khí không 
đảo chiều làm cho yêu cầu sử dụng chân vịt biến bước tăng. Nếu gọi 7; là bước của chân vịt (quãng 
đường di chuyển được sau 1 vòng quay) thì : 


Su, (1.23) 

75N, 
Trong đó: 
So: ấp lực chân vịt, Vạ : Vận tốc chân vịt, N, : Công suất máy. 
Ngày nay, chân vịt biến bước được sử dụng rộng rãi vì nó sử dụng công suất của động cơ ở 1 
giá trị lực cản nhất định nào đó, nếu lực cản này trong khi khai thác có thay đôi (chạy l mình sang 
lai đắt ) thì hoặc quá tải hoặc không đủ tải, nhưng CVBB thì sử dụng toàn bộ công suất của động cơ 
ở mọi giá trị chân vịt xác định. Điều này CVBB đáp ứng được. Thông thường chân vịt biến bước 
được chế tạo là chân vịt chiều trái. 
1.8.1.2. Hệ thông CVBB (CPP hoặc VPP): 





7 — 
































Máy [ 
chính 






























































Hình 1. 29. Cơ cầu truyền động của chân vịt biến bước 
Chân vịt có cánh quay được trong trục của moay ơ có bồ trí thiết bị làm quay cánh chân vịt. 
Trục truyền động với động cơ chính. Thiết bị làm biến đôi bước của cánh chân vịt gồm có các động 
cơ thực hành tạo lực quay cánh chân vịt, thiết bị để truyền năng lượng đến động cơ và thiết bị điều 
khiên cánh chân vịt. 
Phân động lực của hệ thống điều khiển. Trạm điều khiến từ buồng lái. 


38 


1.6.1.3. ảnh hưởng của CVBB đến tính năng điều động tàu: 

- Khi tàu tới ôn định (giả sử ta xét một chân vịt biễn bước có chiêu quay phải): 

Chân vịt tạo lực đây tới như chân vịt thường, các lực C, b, D xuất hiện do C +b > D mũi ngả 
phải. Khi bẻ lái các lực xuất hiện như chân vịt thường. 

Nếu giảm bước chân vịt. Các lực C, b, D giảm nên mũi vẫn ngả phải nhưng ít hơn. 

Nếu tăng bước chân vịt thì C, D tăng đột ngột, đặc biệt là b tăng do đó mũi càng ngả phải 
mạnh. 


C+b-D 


- Tàu chạy lài: 

Chân vịt tạo lực đây lùi, khác với chân vịt thường là chiều quay giữ nguyên. C¡ & D; cùng 
chiều làm cho lái càngHRBR bhảf); kêngnàaPueác btankhhnu khôn&Ódó (giải thích theo phần chân vịt 
chiêu trái). 

Nếu bẻ lái phải, mũi càng ngả trái mạnh hơn. Bẻ lái trái một ít, lái tàu có thê không ngả phải 
hay trái. 


- Tàu chạy tới chalì lở luể ông hợp các lực khi tàu chạy lùi 


` C¡ +D;+b 


Ba lực C¡ + Dị + b cùnBMiiäu30nTàngihay4đ?hahânawh t3jựbtblái phải thì lực của dòng 
nước ngược A khá lớn, vào thời điểm đầu có thê lớn hơn C¡ + D¡ + b làm mũi ngả phải hoặc đứng 
yên. 

Khi trớn tới giảm thì dòng nước ngược A giảm và mũi ngả trái tăng. Nếu bẻ lái trái lúc đầu 
mũi càng ngả trái mạnh. 

- Tàu chạy lài chân vịt tạo lực tới : 

Lúc đầu D > C vì luồng nước của chân vịt chưa ôn định, do vậy nếu đê lái số không thì mũi 
ngả trái nhẹ. Nếu bẻ lái phải thì dòng ngược trùng với D¡ và lực luồng nước chân vịt đập lên tấm lái 
Ccv =C; nên A¡ +d>€C + Cey tức là mũi ngả trái. 

Nếu trớn lùi giảm thì A; giảm tức là : C¡ + Ccy > D + A => Mũi ngả phải. 

Trớn lùi bằng 0 thì tàu bắt đầu chạy tới, mũi ngả phải như thường lệ. 


39 


Tức là có 2 trường hợp khác chân vịt thường một chút. 
D-C 


Ị 


œ3 


1.8.2. Những chú ý khistdựng qhận.K liền đ#úG¡phâmoz2jhân vịt biến bước 
1.8.2.1. Những chú ý khi sử dụng chân vịt biên bước: 


Khi thay đôi sức tải của máy chính phải tiến hành từ từ và theo thứ tự. 

Khi giảm tốc độ tàu phải giảm vòng quay trước sau đó mới giảm bước chân vịt. 

Muốn tăng tốc độ tàu phải tăng bước chân vịt trước sau đó mới tăng số vòng quay của chân 
VỊ. 

Khi đi biển dài ngày nên đưa chân vịt về một bước cố định đề tăng tuôi thọ của các tô hợp và 
hệ thống điều khiên nó. Tạo điều kiện sử dụng máy chính ở chế độ làm việc lợi nhất. 

Khi máy của chân vịt biến bước không làm việc, tàu hành trình bằng máy khác nên để chân 
vịt biến bước quay tự do đê tàu đễ ăn lái và sức cản ở chân vịt giảm đi. 
1.8.2.2. Phân loại chân vịt biễn bước: 

- Phân loại theo phạm vì thay đôi bước chân vịt: 

Hoạt động ở mọi chế độ (có thê đặt bất kỳ ở vị trí nào từ khoảng hết máy tới đến hết máy 
lùi). 

Nhiều vị trí , đảm bảo 1 số chế độ (thường 3 chế độ) 

- Theo nguyên lý tạo lực quay cánh chân vịt: 

Thuỷ lực, điện - cơ, cơ học, bằng tay. 

- Theo nguyên lý thiết kế hệ thông điêu khiển: 

Truy theo: Mỗi vị trí cánh chân vịt ứng với một vị trí cần gạt điều khiến. 

Không truy theo: Đưa tay gạt khỏi vị trí trung gian làm cách chân vịt quay, đưa tay gạt trở về 
cánh chân vịt vẫn giữ vị trí đó. 

Ngày nay thường dùng chân vịt biến bước hoạt động ở mọi chế độ với trục truyền động thuỷ 
lực và điều khiên truy theo. 


1.8.3. Ưu nhược điểm của chân vịt biến bước 
1.8.3.1. Uu điểm: 

Không cần đảo chiều quay chân vịt ở mọi chế độ nên có thê sử dụng cho loại máy tua- bin 
không cần có bộ phận cánh tua- bin lùi. 

Tạo ra bất kỳ tốc độ nào từ 0 + max mà số vòng quay chân vịt của động cơ không đổi (chỉ 
cần đôi bước chân vịt). 

Đặt chế độ hoạt động tối ưu cho động cơ (kết hợp sỐ vòng quay động cơ và bước chân vỊt). 

Giảm 30 + 40% và đơn giản hóa việc điều động máy. 

Giảm số lần phát động và thay đổi vòng quay của động cơ dẫn đến tăng tuôi thọ của động cơ. 

Không cần truyền lệnh xuông máy. 

Tiện lợi khi điều động cập câu, lai kéo... 

Giảm quãng đường và thời gian phanh hãm. 

Chân vịt luôn phù hợp với động cơ mà chân vịt thường không có. 
1.8.3.2. Nhược điểm: 

Đường kính trục moay ơ lớn hơn so với chân vịt thường khoảng 1,5 lần gây khó khăn cho 
việc tạo điều kiện cho dòng chảy bao có lợi. 

Trọng lượng lớn hơn chân vịt thường 2 + 2,5 lần. 

Hệ số có ích thấp hơn 1 + 3% 


40 


Động cơ đi với chân vịt biến bước phải có bộ điều tốc (điều chỉnh số vòng quay) . Nếu 
không, lúc cánh chân vịt qua vị trí stop thì động cơ sẽ gần như không tải dẫn đến nguy hiểm. 

Hay trục trặc kỹ thuật 

Các đặc tính điều động của tàu lắp đặt chân vịt biến bước khác so với tàu có chân vịt cô định. 
Các hệ thống chân vịt biến bước có nhiều ưu điểm hơn, với việc lắp đặt động cơ đi-ê-zen thì không 
cần phải dừng máy và khởi động lại khi lùi. Có thê chọn được rất nhiều các tốc độ khác nhau. Hơn 
nữa, có thê lùi nhẹ mà điều này thì không thể thực hiện được với loại tàu dẫn động băng tua-bin, 
không như các con tàu thông thường, có thê thay đôi hướng của lực đây nhiều lần mà nó không ảnh 
hưởng gì đến sự quá tải của thiết bị nén khí. Có lúc, những ưu điểm này đã được sử dụng là cơ sở đề 
khuyến cáo các tàu VLUCC nên lắp đặt thiết bị đây đó. Tuy nhiên, cũng nên xem xét đến các nhược 
điểm của nó, trước khi quyết định có bắt buộc phải lắp đặt chân vịt biến bước hay không: 

Với tàu có lắp đặt chân vịt biến bước, khi ta giảm tốc độ, dòng nước phía sau bánh lái có dấu 
hiệu bị ngắt trừ khi bước được giảm rất từ từ. Đây là sự bắt lợi tác động đến việc điều khiến tàu. Vị 
trí cánh của chân vịt không thê đặt ở vị trí số không để dừng tàu an toàn, vì nó làm ngắt hoàn toàn 
dòng chảy cần thiết tác động vào bánh lái. 

Khi lùi thì hiệu quả của chân vịt biến bước thấp hơn chân vịt thường. Vấn đề điều khiển đã 
nói có nhiều phức tạp, khi muốn làm cho con tàu dạt ra khỏi đường đi thì gặp nhiều khó khăn hơn, 
vì phải sử dụng máy lùi trong một thời gian dài đề dừng tàu. 

Khi đến gần cầu, các âu hoặc trạm hoa tiêu, với loại tàu có chân vịt biến bước ta phải giảm 
máy sớm hơn tàu có chân vịt thường. Rồi sử dụng bước chân vịt ở mức thấp nhất đề điều khiên bánh 
lái ở tốc độ thấp khi trớn tới đã được giảm vừa đủ. 

Do chân vịt biến bước thông thường máy có số vòng quay cao, ngay cả khi tàu đứng yên 
trong cầu với vị trí số không của cánh, do vậy phải lưu ý các dây phía sau lái có thể vướng vào chân 
vịt khi vào ra cầu. Thông báo cho những người bắt dây trên bờ đó là việc làm cần thiết, dây có thê bị 
vướng trong một thời gian rất ngăn, cần thận trọng đối với tàu lai làm việc phía sau lái. 


1.9. Tự động hóa quá trình điều động tàu 
1.9.1. Xu thế phát triển và mục đích tự động hóa 

Đội tàu biên trên thế giới ngày nay không ngừng tăng lên, kích thước tàu, mật độ các luỗng 
chạy cũng tăng đáng kê. Công suất động lực tàu tăng chậm hơn so với sự tăng tải trọng, do đó tính 
năng điều động của các tàu lớn bị giảm, tức là phản ứng chậm với việc bẻ lái, quãng đường và thời 
gian quán tính bị biến đồi. Thời gian lấy và phá trớn tăng lên. Bị mất điều khiên ở các vận tốc nhỏ 
kê cả lùi và tới. 

Để tăng hiệu suất điều khiến và làm cho tính năng điều động tốt lên, người ta đã không 
ngừng hoàn thiện hệ động lực như chụp chân vịt xoay, chân vịt biến bước. Trang bị cho việc quay 
trở và bánh lái chủ động. 

Đề giảm quãng đường và thời gian phá trớn phải ứng dụng những kết cầu phanh hãm thụ 
động như: Dù cánh gấp, bánh lái đóng mở tạo luồng nước đặc biệt bằng đường ô ông, mũi quả lê. Còn 
hệ thống chủ động như: Thiết bị phản lực tên lửa và thiết bị tạo luồng nước, luỗng hơi làm việc từ 
những nguồn năng lượng độc lập. 

1.9.2. Tự động hóa quá trình điều khiển máy chính và chân vịt 

Nhằm đạt hiệu quả cao khi công suất máy chính ở một chế độ xác định có lợi hơn cả, đồng 
thời giảm tới mức tối thiểu thời gian điều động. 

Các tàu ngày nay đều trang bị các máy tự động hóa cao. Có thê điều khiên trực tiếp trên 
buông lái. Kết hợp các loại chân vịt đặc biệt như biến bước, hệ thống lái tàu chủ động nhằm đảm 
bảo an toàn cho tàu, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Tự động hóa làm cho tính năng điều động và hiệu suất con tàu tốt hơn lên. Sĩ quan lái tàu mở 
rộng được khả năng điều khiên tàu, nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu suất của đội tàu và mở 
rộng khả năng của người lái trong việc điều khiên. 

1.9.3. Một số hệ thống tự động hóa quá trình lái tàu 
1.9.3.1. Hệ thông phòng ngừa đâm va trên biển: 
Việc tự động hóa quá trình tránh va tàu trên biên được thực hiện nhờ hệ thông Radar, ARPA, 


41 


công nghệ thông tin đề giải quyết một số vấn để như sau: 

Phát hiện mục tiêu, tọa độ mục tiêu, các thông số chuyên động của nó, tự động bắt mục tiêu 
để tiếp tục theo dõi, bám sát, đánh giá mức độ nguy hiểm, đưa ra các phương án điều động đê tránh 
va. 

Hiện nay một số tàu vận tải lớn và tàu dầu được trang bị các hệ thống tự động tránh va như: 
Digiplot (Hoa Kỳ) xử lý tránh va 200 mục tiêu 

Selenia (Italia) xử lý tránh va 40 mục tiêu 

Brig (USSR) xử lý tránh va 16 mục tiêu 

1.9.3.2. Hệ thông hàng hải trợ giúp việc điều động tàu: 

Trong điều động việc xác định vận tốc chuyên động và tính toán hướng chuyên dịch của tàu 
một cách chính xác là điều rất quan trọng. 

Hệ thống vô tuyến định vị Dopler kết hợp với thiết bị vi xử lí bằng cách đo hiệu các tần số 
của tín hiệu vô tuyến phát và thu cho phép tự động tính toán và ghi nhận vận tốc tàu, khoảng cách đã 
đi được và khoảng cách tới mục tiêu. Tóm lại sau khi xử lý các thông tin cần thiết cho phép ta tiếp 
cận cầu với vận tốc bao nhiêu ở các điểm ở cuối mũi, lái và góc tiếp cận. 

Ngoài ra còn có các hệ thông Dopler thuỷ âm cũng dựa trên hiệu ứng Dopler. Ngày nay ứng 
dụng kết hợp cả Dopler - Radar và thuỷ âm, các hệ thống sóng vô tuyến điện cực ngắn, siêu âm, 
lade, quang học vô tuyến truyền hình... 
1.9.3.3. Bộ chỉ báo vận tốc góc quay trở: 

Trên các tàu có trọng tải lớn, nhằm đảm bảo an toàn khi hành trình ở nơi chật hẹp, người ta 
trang bị bộ chỉ báo tốc độ quay trở. Nguyên lý làm việc dựa vào hiệu ứng con quay. 

Ghép bộ chỉ báo vận tốc quay trở với thiết bị tự lái tự động, cho phép giảm biên độ đảo lái 
tàu, làm giảm thời gian tôn thất khi hành trình. 


























Chương 2 
các yêu tô ảnh hưởng tới đặc tính điêu động tàu 


2.1. ảnh hưởng của ngoại lực 
2.1.1. ảnh hướng của các điều kiện khí tượng thuỷ văn 
2.1.1.1. ảnh hưởng của gió: 

Một tàu đang chạy trong điều kiện không có gió hay dòng chảy thì chỉ gặp sức cản của nước 
và sức cản không đáng kê của không khí. Công suất máy chỉ dùng đê đây con tàu chạy tới hoặc lùi. 
Khi không khí chuyên động và trở thành gió mạnh, sẽ ảnh hưởng quan trọng đến con tàu. Gió có thê 
giúp sức hoặc cản trở việc điều khiển tàu. Nếu dòng chảy ngược chiều với gió thì sẽ tạo ra hiện 
tượng hai lực bù trừ, lực này ngược lại lực kia. 

Con tàu chịu ảnh hưởng của gió trong quá trình điều động. Thực chất là phụ thuộc sức gió, 
hướng gió, kết cầu phân nỗi của tâu. 

Sức gió có thê được tính bằng công thức gần đúng sau: 


42 


Pwy=0,004xWxVWˆ (2.1) 
W: Diện tích mặt hứng gió (đơn vị là Ft ). 
V: Tốc độ gió, đơn vị tính băng hải lý/giờ. 
Pw : Sức gió, trong công thức này được tính bằng Pound. 
Diện tích mặt hứng gió có thê được tính gần đúng bằng các công thức: 
Khi gió thối ngang: W = LoAxD-Lapxd„ạ (2.2) 
Khi gió thôi ở phía mũi: W = B xD - B x d; (2.3) 
Trong đó: Loa (lenght over all) là chiều dài lớn nhất của tầu, B là chiều rộng lớn nhất và D là 
chiều sâu lớn nhất của tàu; Lap (lenght perpendiculer) là chiều đài thủy trực của tàu; d„ là mớn nước 
trung bình và d; là mớn nước mũi. 

Ví dụ: I tàu có trọng tải 70.000 DWT trong điều kiện ballast, mớn nước mũi (dr= 16 ft); 
mớn nước lái (dạ = 26 ft); Loa = 800 ft; Lpp = 765 ft; B = I15 ft; D = 56 ft; công suất máy = 20.000 
hp và công suất máy lùi = 16.000 hp. Sẽ chịu tác động gió như sau: (Giả sử gió có tốc độ 25 kts) 

- Gió ngược (Head Wind): Nêu có gió ngược với tốc độ gió = 25 knot tác động lên tàu thì 
con tàu sẽ chịu một lực tác dụng khoảng 6 tấn cả khi tới và lùi. Nhưng khi lùi, do tâm quay P di 
chuyền về phía sau nên con tàu sẽ mắt thăng băng, trường hợp này muốn duy trì sự điều khiên phải 
sử dụng tàu lai ở phía mũi hoặc chân vịt mũi. 


TT" 
0 [: Cá n 
25 Hải lý/giờ 


Hình 2.1. ảnh hưởng của gió ngược khi tàu chạy tới (a) và khi chạy lùi (b). 
Điêm đánh dấu * là tâm quay P. 






































- Gió vát (Wind on the Bow): 

Cung với ví dụ trên, nếu mũi tàu tạo với hướng gió một ÓC 30 độ, thì gió sẽ tác động vào 
mạn trên gió một lực 15 tấn và chính mũi khoảng 2 tấn. Nhưng nếu hướng mũi tàu tạo với hướng 
gió một góc 60 độ thì lực này sẽ là 27 tấn, còn lực ở mũi chỉ còn khoảng 2 tấn. 


4 tấn 


25 Hải lý/giờ 


(b) 27 tấn 


Hình 2.2. ảnh hưởng của gió vát khi tàu chạy tới. Gió có góc mạn 30 độ phải (a) và gió 
có góc mạn 60 độ phải (b). 


- Gió ngang (Beam Wind): 


43 


36 tấn 36 tấn 36 tân 


25 Hải lý/giờ 


Hình 2.3. ảnh hưởng của gió ngang (a), khi chạy tới (b), khi chạy lùi (c). 
Điểm đánh dấu * là tâm quay P. 


Trong điều kiện tàu đứng yên trên mặt nước, gió sẽ tác động một lực khoảng 36 tấn (tâm 
điểm về phía trước mặt phăng sườn giữa) (do chúi lái) (hình 2.3a). Khi tàu có trớn chúng ta chia ra 
làm hai trường họp, khi tàu chạy tới và khi chạy lùi. 

Khi tàu chạy tới, tâm quay (P) di chuyên về phía mũi (hình 2.3b), lúc này có thê sử dụng 
bánh lái đê điều chỉnh sự ngả mũi được. 

Khi chạy lùi, tâm quay di chuyên về phía lái (hình 2.3c). Nếu muốn giữ tàu thắng hướng sẽ 
vô cùng khó khăn, mũi tàu sẽ có xu hướng ngả sang phải mạnh. 

Gió xuôi (Following Wid): 

Gió xuôi làm tăng vận tốc cho tàu, nhưng khi sử dụng máy lùi rất khó lùi thắng. Trong thời 
gian điều khiến tàu cần liên tục nắm được hướng và lực của gió. Có những thay đổi thường xảy ra 
mà không có hiện tượng báo trước. Người điều khiển tàu không nên ở suốt trong buông lái, nêu như 
vậy, có thê không biết tình hình gió. Phải thường đi về mạn này hay mạn kia của buông lái đê năm 
được tình hình. Nếu khi ra vào cầu, tốt nhất nên luôn có một lá cờ cắm trên đài chỉ huy để nhìn 
hướng cờ bay mà biết được nhanh chóng tình hình hướng gió tương đối. Ban đêm cũng nên giữ lá 
cờ này với mục đích đã nói. 

Một tàu chở hàng nặng có mớn nước sâu thì ít bị gió gây ảnh hưởng lớn, nhưng các tàu có 
mạn khô cao như tàu chở hành khách, con-ten-nơ, chở khí hoá lỏng, chở ô-tô, hàng rời, tàu không có 
hàng hoặc tàu dầu rỗng sẽ rất khó điều khiển trong trường hợp gió mạnh. Dòng nước thường ảnh 
hưởng lớn hơn gió nếu tàu có mớn nước sâu, trừ trường hợp gió rất mạnh. 

Một tàu ngừng chạy và để trôi dạt tự do sẽ có vị trí đón gió ở ngang thân tàu. Do đó có thê 
thấy rằng khi tàu dừng lại hoặc tiến tới với tốc độ chậm thì nó có xu hướng quay phần mạn nồi trên 
mặt nước về hướng gió. Khi chạy lùi, đuôi tàu quay về hướng gió cho đến khi trớn không còn nữa. 

Một tàu giảm tốc độ khi bị ảnh hưởng của dòng chảy tạo thành một góc nhọn đối với hướng 
tàu thì con tàu cũng có xu thế quay ngang sườn về dòng chảy như con tàu trong gió. Một khi con 
tàu đã không còn trớn so với nước, con tàu sẽ trôi dạt đến tụ điểm của dòng chảy và có thể đổi 
hướng nếu dòng chảy thay đồi. 
2.1.1.2. ảnh hưởng của dòng chảy: 

Người điều khiển tàu phải biết được tác động của dòng chảy trong thời gian dẫn tàu và biết 
được những biến động có thê diễn ra do một số tình huống. Dòng chảy trong cảng không thê hoàn 


44 


toàn dự đoán một cách chính xác bằng cách căn cứ vào hải đồ và bảng thuỷ triều. Thuỷ triều xuống 
đôi khi có thê tạo ra dòng chảy mạnh. Dòng chảy bất thường có thê do mưa lớn hay nước thải các 
nhà máy gây ra. Một cơn mưa lớn mới xảy đến có thể tạo nên dòng nước bổ xung tăng thêm lưu 
lượng nước chảy trong một cảng sông. 

Có thể biết được hướng dòng chảy khi nhìn những tàu nhỏ neo trong bến, những tàu lớn thì 
chậm bị ảnh hưởng hơn vì các tàu này phải mắt nhiều thời gian để quay theo hướng thuỷ triều và đôi 
khi cũng có thê năm xuôi theo hướng gió. nêu dòng chảy không đủ mạnh. 

Muốn đánh giá dòng chảy trên bề mặt, ta có thê quan sát nước chảy ngang qua cuối các cầu 
tàu hoặc các phao, hoặc chuyên động. của các mảnh vụn trôi nổi trên mặt nước. Cần nhớ rằng khi 
những quan sát này được tiễn hành gần con tàu thì ở đấy có thê bị chân vịt của tàu, tàu lai, hoặc 
chuyền động của tàu làm thay đôi đi. 

Dòng chảy làm cho các tính năng quán tính bị thay đổi, vòng quay trở bị biến dạng. 
Dòng xuôi làm tăng vận tốc giảm tính năng điều khiễn. 

Dòng ngược làm giảm vận tốc, nhưng tính năng điều khiến tăng. 

Từ chỗ sâu vào chỗ cạn tàu khó ăn lái, thực tế nêu độ sâu H < I1,5T thì tốc độ giảm. 
Chỗ nông cạn thì mớn nước có xu hướng tăng và máy rung. 

2.1.1.3. ảnh hưởng của sóng: 

Phụ thuộc hướng sóng và lực tác dụng của sóng. Thường phương truyền sóng trùng với 
phương gió. Tàu dễ bị đảo lắc, giảm độ bền do chấn động vỏ ... 

Sóng xuôi có thê làm cho tàu chúi mũi hoặc lái, điều động khó, công hiệu bánh lái giảm, đôi 
khi vận tốc cũng bị giảm. 

Sóng ngược làm giảm tốc độ, dễ ăn lái hơn nhưng tàu bị va đập mạnh. 

Sóng ngang gây nên lắc ngang mạnh làm tàu điều động kém, tránh đi ngang sóng. 

Đề hạn chế tác động của sóng, cần tạo ra 1 hướng đi lệch thích hợp. 

2.1.1.4. Do vỏ tàu bị rong rêu hà bám: 

Rong rêu bám ở vỏ đáy tàu làm giảm vận tốc của tàu. Mức độ bám phụ thuộc điều kiện địa 
lý, thuỷ văn và các yếu tô sinh học của vùng khai thác tàu. Vỏ bị bám bần có thể giảm vận tốc tới 
20% trong vòng 1 năm đầu. Đường kính vòng quay trở cũng giảm, kê cả quãng đường và thời gian 
phá trớn. Ngoài ra còn thay đôi nhiều đặc tính khác của tàu. 

2.1.2. ảnh hướng của khu vực nước hạn chế và luồng lạch 
2.1.2.1. ảnh hưởng của khu vực nước hạn chế: 

Sự thay đôi hình dạng đáy ngoài đại dương không ảnh hưởng gì đến với các đặc tính điều 
động của con tàu, nhưng ở nước nông thì có vấn đề. Các hiệu ứng phụ do sự thay đôi đặc biệt về 
hình dáng đáy luồng và là nguyên nhân gây ra: 

Mũi tàu di chuyền cách xa chỗ nước nông hơn. Đây là hiệu ứng “Đệm bờ”, nó được tạo ra do 
áp suất ở khu vực mũi tăng lên, ta nhìn thấy nước như được dâng cao lên giữa mũi tàu và bãi cạn 
hoặc bờ. 

Con tàu di chuyên toàn bộ một bên mạn về phía gần chỗ nước nông khi mà phân giữa tàu di 
chuyển song song qua chỗ đó. Sự di chuyên này được tạo nên là do sự tăng tốc độ của dòng nước 
chảy qua khu vực bị hạn chế giữa tàu và chỗ cạn, kết quả là làm giảm áp suất bên mạn đó của tàu. 

Phần đuôi của tàu di chuyên về phía khu vực cạn hơn hoặc bờ do vận tốc dòng chảy ở khu 
vực phía sau tàu bị suy giảm. 

Chính xác hơn cần nói rằng “một con tàu có xu hướng hướng mũi ra khỏi bãi cạn”. 

Sự hút vào bờ được thấy lớn hơn nhiều so với đệm bờ và nó làm cho tàu đảo khi gặp chỗ cạn 
hoặc gần bờ. Đây là hiệu ứng quan trọng và nó có thể làm cho việc lái tàu khó khăn khi gặp phải sự 
thay đôi của hình dạng đáy luồng ở vùng nước nông. 


















































45 





Hình 2.4. ảnh hưởng do sự thay đôi hình dạng đáy bờ. 


Tất cả các hiệu ứng này đã được cảm nhận tùy theo sự giảm độ sâu khi tàu ở giai đoạn đến 
cảng hoặc cầu. Sẽ trở nên rõ rệt hơn khi tàu hành trình trong các kênh và sẽ trình bày đầy đủ ở 
chương sau. 

Điêu khiển các tàu lớn ở nước nông: 

Một cuộc nghiên cứu đã được thực hiện do một nhóm các công ty và các tô chức được thực 
hiện từ tháng 7/1977, sử dụng tàu Esso Osaka để xác định các đặc tính điều động tàu lớn VULUC ở 
nước nông. Việc nghiên cứu này đã được truyền bá rộng rãi và được sử dụng làm cho lý thuyết trước 
kia tinh tế hơn. Số liệu này cũng được sử dụng đề thông qua chương trình máy tính cho các mô 
phỏng điều động khác nhau, nhằm huấn luyện cho các sĩ quan boong. 

Cần nhân mạnh rằng các cuộc thử đã thông qua đó trái ngược với các ý kiến thông thường, 
các tàu lớn VLCC lại có khả năng điều động cao hơn ở vùng nước nông và việc lái hoàn toàn thực 
hiện tốt cả khi máy tới và khi đã dừng. 


2.1.2.2. Độ sâu và chiêu ngang luông: 

Sự rung động của vỏ tàu suốt từ mũi đến lái mách bảo bạn rằng: Độ sâu dưới ki tàu bị giảm. 
Kiểm tra hệ thống lái và giảm tốc độ để giảm tới mức thấp nhất sự rung lắc. Các thay đối khác dự 
kiến bao gồm: 


Nước sâu (trên biển) Nước nông 
- Tính ôn định hướng tùy theo hình dáng vỏ | - Tính ôn định hướng trở nên rõ ràng hơn, (việc 
tàu và độ chúi. điều khiển “được cải thiện”). 
- Tốc độ quay trở phụ thuộc vào đặc điểm vỏ | - Tốc độ quay trở chậm hơn ở vùng nước sâu. 
tàu và tính ôn định hướng đi của nó. - Đường kính vòng quay trở có thê tăng lên gấp đôi 
- Đường kính vòng quay trở gần băng 3 lần | so với quay trở ở nước sâu. 
chiều dài tàu. - Trớn tới khi dừng máy thấp hơn so với nước sâu, 
- Nhận thấy việc mất tốc độ khi chuyên hướng | nhưng tàu đi được đoạn đường dài hơn. 
lớn - Mũi tàu ngả phải khi lái để số không, tốc độ ngả 
- Mắt trớn tới trên mặt nước yên lặng khi dừng | phải lớn hơn ở vùng nước sâu. 
máy, chịu ảnh hưởng các yếu tô như lượng rẽ | - Khi thay đổi hướng đi, tốc độ tàu sẽ giảm ở mức 
nước, độ chúi, hình dáng vỏ tàu. độ ít hơn vùng nước sâu. 
- Mũi tàu có xu hướng ngả phải khi máy lùi. 





2.1.3. ảnh hưởng do nông cạn và biện pháp phòng tránh 
2.1.3.1. Hiện tượng tăng mớn nước và biến đôi hiệu số mớn nước: 

Khi con tàu bắt đầu di chuyền trên mặt nước, nó phải chịu sự thay đổi mớn nước trung bình, 
đó là hiện tượng bị chìm xuống. Việc thay đôi này có thê xuất hiện tương đương cả về phía trước và 
phía sau, hoặc là lớn hơn ở phía trước mũi hoặc lái. Kết quả của việc thay đổi độ chúi gọi là hiện 
tượng “chìm thêm “ SQUATT”. 

Khi di chuyên trên mặt nước, con tàu đã chiếm chỗ trong nước một lượng tương đương với 
chính nó. Lượng nước này di chuyền ra xung quanh vỏ tàu trên mọi hướng. Nước đã bị chiếm chỗ 


An” 


di chuyên chủ yếu ra dọc hai bên mạn tàu và ở dưới thân tàu trở về đuôi tàu đê “Lắp” khoảng trống 


46 


khi tàu đi chuyên tới và việc tăng vận tốc cũng tạo ra sự suy giảm áp suất tương ứng lớn hơn. áp suất 
suy giảm này sẽ làm cho tàu chìm thêm (tăng mớn nước) tại mũi hay lái phụ thuộc vào VỊ trí nơi nào 
mà áp suất suy giảm lớn nhất dọc theo thân tàu. 

Khi con tàu vào vùng nước nông, dòng nước chiếm chỗ tăng lên, bị hạn chế do việc giảm 
khoảng trồng cả phía dưới và trên một hoặc hai mạn tàu. Mức độ giới hạn hoặc “hệ số cản trở” phụ 
thuộc vào một vài thay đôi sau: 

Tốc độ của tàu trên mặt nước. 

Tỉ số giữa mớn nước và độ sâu. 

Tỉ số giữa diện tích mặt cắt ngang của tàu và diện tích mặt cắt ngang của luông(hình 2.5). 

Hệ số béo thể tích (các ảnh hưởng của hệ số béo thê tích tới mớn nước và đặc tính điều 
động). 

Lượng rẽ nước của tàu quyết định khối lượng nước tràn ra xung quanh vỏ tàu tại tốc độ đã 
cho. 

Trước hết, ta xem xét ảnh hưởng của tốc độ tàu, vì đây là yếu tố bao trùm mà người cán bộ 
hàng hải phải điều khiển lớn nhất. Nó được đưa ra dựa trên sự quan sát cả con tàu thực tế và các mô 
hình mẫu, hiện tượng “chìm thêm” biến đổi tỷ lệ với bình phương tốc độ. Nếu tốc độ tàu tăng gấp 
đôi thì hiện tượng chìm thêm có hệ số tăng gấp bốn. Với các tàu lớn ngày nay, khi các độ sâu dưới 
ki tàu là rất nhỏ, điều này giải thích một cách rõ ràng tại sao tốc độ và hiện tượng “chìm thêm” phải 
được sự quan tâm rất lớn của người điều khiến tàu. 

Diện tích mặt cắt ngang lớn nhất của phần chìm vỏ tàu được quan sát bằng cách nhìn mặt cắt 
ngang giữa tàu trong các bản vẽ hỖ sơ tàu, nó có giá trị khi ta So sánh với diện tích mặt cắt ngang 
của luồng hẹp. Tỉ số của hai diện tích này quyết định khoảng trống mà nước phải chảy qua đó. Rõ 
ràng là, diện tích nhỏ thì làm cho tốc độ dòng chảy ở khu vực đó tăng lên khi tàu có tốc độ - Dẫn tới 
áp suất xung quanh tàu giảm xuống nhiều hơn. 

Hệ số cản ƒ„ HUẾ (2.4) 
BxH 
Trong đó : 
b: Chiều rộng tàu (m). 
B: Chiều rộng luồng (m). 
T: Mớn nước tàu (m). 
H: Độ sâu luông (m). 
Độ nghiêng thay đổi cũng tác động đến dòng nước theo cách tương tự, rõ ràng chúng cũng 












































3 1B 








BLOCKAGE FACTORtT, 











46——————————yjnc—————————— 


Hình 2.5. Hệ số cản trong khu vực luông bị hạn chế 


rất quan trọng đối với người đi biến. 
Tông độ chìm thêm ở ngoài biên khơi, có thê được tính với độ chính xác vừa đủ cho một tàu 
VLCC theo công thức sau: 


47 


2 


V 
S ết)= Cọ x —— 2.5 
(mét) = Cụ x T00 (2.5) 


2 


Hoặc S (feet) = Cụ x m (2.9 


Trong đó: 

S: Độ chìm thêm (mét hoặc feet) 

Cụ: Hệ số béo thê tích của tàu. 

V: Tốc độ của tàu (tính bằng hải lý/giò). 

ở vùng nước nông (vùng nước bị giới hạn độ sâu), độ chìm thêm được tính toán bằng gấp 
đôi số lượng S được tính từ công thức trên, nghĩa là ở vùng nước nông cạn, vùng nước bị hạn chế, 
độ chìm thêm tương đương với số 2xS. 

Khi một con tàu có hệ số béo thê tích là 0,8 đang hành trình ở vùng nước nông với tốc độ 10 
hải lý/giờ, nó sẽ bị chìm thêm xuống vào khoảng 1,6 mét. Nếu tốc độ giảm đi một nửa, còn 5 hải 
lý/giờ độ chìm thêm chỉ còn là 0,4m hoặc là bằng 1/4 độ chìm thêm ở tốc độ cao. 

Cũng nên nói qua về ảnh hưởng của tốc độ và hệ số cản của tàu tới các đặc tính điều khiến. 
Một con tàu ở trên mặt nước bị hạn ché, có thể so sánh với một pIston trong xI lanh, rõ ràng là để lái 
con tàu đi thăng về phía trước khi lực cản tăng sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, ở đây có một giới 
hạn thực tế đối với tốc độ mà con tàu có thê hành trình trên luông: tàu đi với tốc độ 16 hải lý/giờ ở 
vòng quay máy 80 ngoài biên khơi thì chỉ đạt tốc độ 9 hoặc 10 hải lý/giờ với số vòng quay tương tự 
ở vùng nước nông. Giới hạn này đạt được khi dòng nước chảy theo ở các tốc độ tương đối cao, con 
tàu trở nên khó lái, xuất hiện việc rung lớn suốt chiều dài tàu và phát sinh một loại sóng lớn ở đuôi 
tàu. Lăn tàu chạy trở nên ngắn và dốc, bị gãy dọc theo chiều dài của nó và di chuyên ra ngoài với 
một góc lớn hơn so với chiều đài tàu tại thời điểm khi mà dòng chảy theo lớn nhất xung quanh vỏ 
tàu. Con tàu giờ đây được gọi là “kéo theo nhiều nước”. 

Hiện tượng tăng mớn nước sẽ xuất hiện ở phía lái hay mũi mạnh hơn?. Chỉ có thể xác định 
chính xác được bằng cách quan sát, nhưng một kinh nghiệm thông thường được chấp nhận vận dụng 
là, với một con tàu có hệ số béo thê tích Cọ lớn (> 0,75), hầu hết là các tàu viễn dương, các tàu có hệ 
số béo thể tích lớn, có diện tích đầy đặn như các tàu dầu và tàu chở hàng rời lớn, sẽ bị chìm thêm về 
mũi. Do vậy, đường cong diện tích mặt cắt ngang chìm dưới nước đã nói ở phần trước, cũng giúp rất 
hữu ích trong việc dự tính hiện tượng chìm thêm về mũi hay lái. Nếu đường cong đạt tới điểm cao 
nhất của nó tại khu vực phía trước nhiều hơn, có thê dự đoán tàu chúi mũi. Vỏ tàu có diện tích mặt 
cắt ngang phía trước thay đối đều đặn, phải được thử kiêm tra theo một số tiêu chuẩn để có thê 
thuyết minh và công bồ việc xác định, nếu con tàu chúi mũi thì đỉnh đường cong cách phía trước bao 
nhiêu. 

Tàu càng lớn, mớn nước càng trở nên sâu hơn thì độ chìm thêm càng trở nên quan trọng. Bắt 
buộc người cán bộ hàng hải phải chú ý đến độ chìm thêm khi xếp hàng và phải giảm tốc độ khi tàu 
đầy mớn hành trình trong luồng hẹp nông. Trước kia, hầu hết các sĩ quan tàu đã phục vụ trên các tàu 
cỡ lớn như vậy, nhưng hiện tượng chìm thêm không được đề ý đến thì sự cố gắng có ý thức của họ 
về vấn để này gần như là một hiện tượng mới. Các tàu ngày nay, chở hàng với trọng tải lớn nhất, cần 
giới hạn tốc độ đề hiện tượng chìm thêm nhỏ nhất khi đi trong luông. 
2.1.3.2. Hiện tượng giảm tóc độ khi đi vào vùng nông cạn: 

Một vùng nước được gọi là vùng nông cạn, khi độ sâu của nó nỏ hơn 2 dến 3 lần mớn nước của tàu: 


























T213, trong đó: 





H: Độ sâu nơi chạy tàu 

T : Mớn nước của tàu và nếu sử dụng tốc độ tàu ở mức V <(0,6+0,8)2gx thì sẽ xuất 
hiện lực cản do sự ma sát giữa nước với đáy khiến sóng ngang phát triên mạnh. Sự phân bố áp lực 
nước lên thân vỏ tàu phát triên không đồng đêu, nên khả năng điêu động của tàu bị thay đôi hắn đi. 

















.-- Ả H ` Ả 2 Ả A xÀ 2 z — ~ z 
Khi tỉ sô T5 TẾ) và nêu sử dụng tôc độ tàu ở mức V=.jgxHH thì tàu sẽ tạo ra sóng 


48 


ngang gần như 90” so với hướng chạy tàu, lúc này bước sóng sẽ tỉ lệ với bình phương tốc độ tàu: 
2zV7 
Š Ƒ A Ƒ A 
chạy gây ra việc phá hủy lòng, sườn dôc kênh luông, gây mât an toàn cho tàu thuyên khác hoạt 
động, neo đậu trong khu vực luông kênh đó. 


4 





, tàu sẽ khó nghe lái, tàu sẽ bị chìm xuống một lượng ATc = 0,5Às. Ngoài ra sóng do tàu 


` * v3 “Á H ` Ã + LỆ ^ kÀ 2 „ ` _—~ SÄ 
Đặc biệt khi tỉ sô mì <1,3 và nêu sử dụng tôc độ tàu ở mức V=.lgxH thì sẽ rât nguy 


hiểm cho tàu, số gia mớn nước chìm thêm sẽ là cực đại, tàu sẽ mất khả năng nghe lái. Lúc đó ATc sẽ 
tỉ lệ với bình phương tôc độ tàu và xác định theo công thức sau: 


ri — 05) 
AT "5... l7) 


ế 2 
2 E — ) 
@ 

Trong đó: 
V: Tốc độ tàu (m/giây). 
ø: 9,81 m/giây”. 
Sx: Diện tích mặt cắt ngang kênh luông. 
Ss: Diện tích mặt cắt ngang tàu. 
2.1.4. Tính năng quay trở trong vùng nước nông 

Khi vào vùng nước nông, độ sâu dưới ki tàu giảm, làm cho các đặc tính ăn lái có tốt hơn, một 
tàu không ôn định trên hướng đi trở nên dễ lái hơn và tính không ôn định giảm. Đây là một sự thực, 
nêu con tàu không có hiện tượng chìm thêm quá nhiều về phía trước khi nó chạy tới, trong trường 
hợp đó các ảnh hưởng đến độ ôn định do nước nông sẽ bị triệt tiêu bởi sự thay đôi độ chúi. 

Đường kính vòng quay trở của tàu tăng khi vào vùng nước nông (độ sâu bằng 1,2 lần mớn 
nước của tàu hoặc thấp hơn) đường kính có thể gấp đôi so với trên biên (chỗ sâu) 

Tàu lượn vòng nhiều hơn khi lùi. 

Độ chúi của tàu thay đổi, mớn nước tăng nhiều hơn ở phía mũi hoặc phía lái tùy thuộc chủ 
yêu vào hình dáng vỏ tàu. 

Những sự thay đôi này xuất hiện khi độ sâu của nước giảm xuống, do vậy phải luôn luôn ghi 
































nhớ. 
2.1.5. Hiện tượng hút nhau giữa hai tàu 
2.1.9.1. Tác dụng tương hô phát sinh giữa hai tàu: 


Hiệu ứng đây ra 


° 3 1 


`". 
+ <—— 

















Dòng theo 
+ <—— 
+ + 
Pmax Ñ 
&@ Su 


Hình 2.6. Sự phân bố áp lực nước khi con tàu đang chạy 
Khi điều động trong luông lạch hẹp, đôi khi tàu thuyền phải tránh hoặc vượt nhau. Nếu 
không chú ý thì sẽ xảy ra hiện tượng hai tàu va chạm nhau với toàn bộ thân tàu. Người ta gọi hiện 
tượng trên là hai tàu hút nhau. Nguyên nhân của hiện tượng hai tàu hút nhau là do hai tàu đi theo hai 
hướng song song với nhau, vượt hoặc tránh vượt nhau mạn đối mạn gần nhau và đi với tốc độ lớn. 


49 


Bản thân mỗi tàu đã tạo nên sự phân bồ áp lực nước không đều theo chiều dài của chúng và giữa hai 
tàu cũng tạo nên những vùng áp lực nước khác nhau, đó là vùng nước của hai mạn tàu đối diện với 
bờ có áp lực cao hơn vùng nước giữa hai mạn đối diện nhau. 

Khi hai tàu hành trình ở nơi chật hẹp, nếu gần nhau sẽ dễ bị hút nhau. Thực ra đó là do sự 
chênh áp lực nước giữa hai tàu, sơ đồ phân bồ áp lực của một con tàu đang hành trình như hình vẽ. 
Nhìn hình 2.6 ta thấy hình thành các khu vực có áp lực cao (mũi và đuôi) và áp lực thấp (giữa tàu) 
gây nên sự thay đôi hướng đi trong khi đi gần nhau ở khoảng cách gần. 
2.1.5.2. ảnh hưởng giữa hai tàu đang chạy: 

Nếu luồng vừa đủ rộng, thì việc gặp tàu thuyền khác đơn giản chỉ là để nó ở mạn bên kia của 
mình. Vấn đề tiếp theo là quyết định xem “đủ rộng” là bao nhiêu, câu hỏi chủ yêu của vẫn đề này là 
cỡ tàu, đặc biệt là mớn nước và chiều rộng của nó. 

Để minh hoạ cho trường hợp này ta xét các tàu gặp nhau trên kênh Panama tại các khúc 
luồng rộng khoảng 500 feet mà không có vấn để gì, dù cả khối chiều rộng của chúng lên tới 170 phít 
. (Ngoại trừ các loại tàu nằm trong giới hạn qua kênh “Panama” nó không thê gặp bất kỳ tàu nào 
được trong luồng rộng 500 feet do giới hạn về điều động vốn có của nó). Giới hạn này được đưa ra 
dựa trên kinh nghiệm làm việc của các hoa tiêu ở vùng nước đó và đã được kiểm tra xác nhận lại 
trên mô phỏng, có thê coi như một sự chỉ dẫn mặc dù các tàu có thê gặp nhau tại các khu vực có 
chiều rộng nhỏ hơn 500 feet dưới các điều kiện phù hợp. 

Khi các tàu đến gần nhau mà giới hạn của cả khối là 170 feet thì việc gặp nhau nên thực hiện 
theo như (hình. 2.7). Đối với các tàu khi gặp nhau như vậy thì: 

Đi gần đối hướng và khi còn cách nhau gần 1,5 chiều dài thân tàu, đưa bánh lái sang phải để 
di chuyên mạn tàu sang và qua an toàn. 

Khi mũi của một tàu đến chính ngang mũi tàu kia, đă bánh lái sang bên trái đê di chuyên 
đuôi tàu sang phải cho đến khi nó song song với bờ. 

Chuyền bánh lái sang phải đề chặn việc quay. Chú ý là tại điểm này mũi có xu hướng tiến lại 
gần tàu kia. Do sự kết hợp giữa hiệu Ứng hút vào bờ ở đuôi tàu mạn phải và mạn trái của tàu kia có 
xu hướng hút vào phía mũi tàu, tàu tiếp tục đảo mũi, nghĩa là tiếp tục quay sang trái khi mũi đi qua 
đuôi tàu kia. Sử dụng bánh lái hợp lý để chặn việc quay này và duy trì điều khiển tàu bất chấp hiệu 
ứng bờ tác động vào mũi và đuôi. 

Không nên tăng góc lái sang phải ở bước này, nên để cho tàu mình trôi chằm chậm sang trái 
sao cho mũi hướng ra xa bờ. Nếu ta cố găng từ khi tàu mình qua mũi và đang di chuyên ra xa tàu kia 
thì chưa hăn là sẽ va phải nó chừng nào không ở một bên so với tàu kia lúc gặp nhau thì không chắc 
chắc lắm, trừ khi hai tàu gặp nhau ở khoảng cách quá gần tàu kia, như vậy hai tàu sẽ đi qua an toàn. 

Giai đoạn cuối cùng, khi đuôi của tàu kia qua đuôi tàu mình, do tác dụng tương hỗ của hiệu 
ứng bờ sẽ đầy đuôi tàu ta ra xa bờ hơn và hai tàu sẽ tiếp tục hành trình an toàn. 

Cần nhắc lại rằng, tốc độ của tàu là một chìa khóa quan trọng. Nó phải di chuyên với tốc độ 
thấp hơn tốc độ tối đa đề lực hút là nhỏ nhất, duy trì tốc độ máy vừa phải đề có thể tăng hiệu quả của 
bánh lái khi cần thiết. Việc điều động này không khó khăn lắm, đại khái là nó đã được chứng minh 
rõ ràng ở kênh Houston, đó là nơi mà việc điều động gặp nhau đối với các hoa tiêu là bình thường. 

Rất nhiều nghiên cứu đang thực hiện cả trên mô phỏng và các thử nghiệm thực tế nhằm xác 
định giới hạn hành hải an toàn lúc gặp nhau trên các loại kênh luỗng khác nhau. Kết quả của việc 
tìm tòi này, có thể được sử dụng để điều khiên tàu an toàn trong các luồng hẹp, do kích thước của 
tàu tiếp tục tăng lên, nhưng không có sự tăng tương xứng của luông về chiều rộng và chiêu sâu. 


50 


Z 
- F ‹ Z7” ~ ~Z 7< ZZ 
_.. ~ — 
““ Z7 ~ZÃẴỗ ~ zZẴ 7 
~ ZZ Z đế 
Z7” ~ 7 ~ -~s Z ~Z” 
`. (+) 
7 
sa ~Z ~Z 
” Z7 ~ZÃỗ ~ xZzZẲ 7 “ +. 
V227. “ ZZ ~Z7~ ~ ~ 
Z7 Z7 ~s Z7 
(+) 
" 
.“= ~Z ~Z 
-~ KG ZZ-~ZỞÃ ~ x-Z 7 v 
Z“ <<” Z7” ~ ~Z _“__~ —Z ZZ 


S5 
cg n 


Z~ ~ 
.ă ” 
~ K v22 22.270 
ZZ ZZ ZZ⁄. 
Z“Z~ _ _-_ _x_~ Z Z 


_ 
ÁS) 
7Z”” “””—>>>>——————->-—==— 


Hình 2.7. Gặp nhau trong luỗng lạch hẹp. 


ở vị trí 2 là nguy hiểm nhất cho cả xuôi lẫn ngược. Do đó cần hết sức lưu ý khi đi ta phải giữ 
khoảng cách lớn nhất cho phép. 

Thực tế thấy răng khoảng cách tối thiêu giữa 2 tàu là l > 1,5 tgyxL (y là phương truyền sóng 
x 30°). Vận tốc đảm bảo V < 0,5..g.H . Cũng cần lưu ý các điều kiện ngoại cảnh trong luông có thê 
gây nên hút nhau ngay cả với tàu đang neo, buộc ... tàu nhỏ dễ bị hút vào tàu lớn. 

Tàu thuyền vượt tàu thuyền khác hoặc tàu lai kéo khác. 

Kỹ thuật điều khiển một con tàu trong khi vượt tàu khác thì bình thường và đảm bảo được an 
toàn chừng nào người điều khiên nhận thức được rằng tốc độ đề thực hiện việc điều khiến là quan 
trọng nhất. Nếu tàu thuyền vuợt ở ngang tàu thuyền hoặc tàu lai kéo khác trong một khoảng thời 
gian dài, nó sẽ tạo cho tàu thuyền bị vượt khó điều khiển, đặc biệt khi đuôi tàu thuyền đó ở ngang 
mũi của tàu thuyền đang bị vượt. Nên dành cho tàu thuyền bị vượt một khoảng càng rộng càng tốt 
và duy trì tốc độ vừa phải để làm giảm tối thiêu khoảng thời gian lúc hai tàu ngang nhau. 

Tàu thuyền bị vượt giảm tốc độ tới mức thấp nhất nhằm duy trì tính ăn lái trước khi việc điều 
động bắt đầu, hơn nữa sẽ giảm thời gian cho việc điều động của tàu thuyêển vượt. Khi đang đi qua 
nhau tàu thuyền có tốc độ thấp hơn, nêu cần có thê tăng vòng quay của máy, nhằm tăng dòng chảy 


3 


qua bánh lái và duy trì tính ăn lái. 

Luật giao thông chỉ ra cho tàu thuyền hoặc tàu lai kéo đang bị vượt phải có trách nhiệm phù 
hợp với tình huống đó. Vì rằng tàu thuyền bị vượt đó được xem như là có vấn đề và hầu như coi là 
khó điều khiên, bất kỳ nhà hàng hải thận trọng nào đều đồng ý cho vượt qua đến khi việc điều động 
có thê thực hiện được theo điều kiện mà mình cảm thấy thuận lợi nhất. 
2.1.5.3. ảnh hưởng tàu đang chạy tới tàu đang neo đậu, cặp câu, buộc phao: 

- Chạy qua một tàu đang neo đậu: 

Trường hợp này đòi hỏi phải hết sức thận trọng, vì tàu đang neo không có khả năng tiến hành 
một động tác tránh né nào cả. Có nguy cơ là đuôi tàu đang neo sẽ bị hút về phía tàu đang chạy qua. 
Nếu không có cách gì tránh được phải vượt qua quá gần nhau thì phải nhớ rằng tác động tương hỗ 
giữa hai con tàu sẽ được hạn chế tới mức thấp nhất bằng cách giảm tốc độ hoặc cho dừng máy khi 
chạy ngang qua (Hình 2.8.). Ngoài ra một điều cần nhớ ở đây là không bao giờ chạy cắt ngang qua 
quá gần phía trước mũi một tàu đang neo đậu, vì tàu mình có thê sẽ bị trôi dạt va chạm vào neo hoặc 
mũi của tàu neo. 


Neo <“ 


Hình 2.8. Tàu neo bị lực hút của tàu chạy sắn. 

- Chạy qua một tàu đang đậu ở cầu: 

Điều này là thường xảy ra khi tàu chạy trong luỗng hẹp, trong sông, sĩ quan trên tất cả các 
tàu phải hiểu biết sự cân thiết là phải cố định chắc chăn con tàu vào cầu tàu. Tàu chạy ngang qua 
càng gân và tốc độ của nó càng lớn thì lực hút giữa hai con tàu càng lớn. Chân vịt quay cũng làm lực 
hút tăng lên, nhưng không phải lúc nào cũng có thê dừng máy khi một tàu chạy ngang qua tàu khác. 
Các dao động đột ngột của tàu đang đậu trong câu rất có thê sẽ làm đứt các dây buộc nếu dây lỏng 
lẻo, và hậu quả có thê xảy ra thì ai cũng đễ dàng hình dung được. 

Một tàu chạy ngang qua một qua một tàu khác có thể rơi vào tình trạng rất lúng túng khi 
không làm gì được để giữ cho hai tàu cách xa nhau. Động cơ phải dừng đê giảm cả tốc độ lẫn sức 
hút của chân vịt. Mũi tàu có xu thê tự nhiên hướng ra xa. Nếu đuôi tàu đến gần tàu kia một cách 
nguy hiểm thì phải tăng dần tốc độ và bẻ lái hăn về phía tàu đang buộc dây. 


va =—=— 





22 


Hình 2.9. Dây buộc tàu bị giật đứt khi tàu khác chạy qua. 
Càng phải thận trọng hơn nữa khi một tàu chạy ngang qua một tàu khác đề tiến vào cầu tàu 
gần bên cạnh. Chiếc tàu đang chuyền động phải xin phép khi đến gần để tránh hút nhau, nhưng nếu 
tàu đang đậu trong cầu được buộc câu thả, dây không căng... Nó sẽ trôi đến gần chiếc tàu đang 


52 


chạy vào. Nếu dây đứt thì rất có nguy cơ cả hai va chạm vào nhau. 
Trong trường hợp trên đây, có ba nguyên tắc quan trọng đề tránh tai nạn: Chạy chậm ngang 
qua tàu kia. Không chạy quá gân. Phải buộc tàu đúng quy cách vào câu (hình 2.9). 


2.2. ảnh hưởng do hình dáng thiết kế và tư thế của tàu 
2.2.1. Cầu trúc hình dáng 
2.2.1.1. Đài chỉ huy ở gữña tàu: 

ưu điểm của vị trí đài chỉ huy này là người điều khiển tàu ở gần tâm quay của con tàu khi 
quay trở. Trên một con tàu nhỏ thì đây là vị trí tối ưu, đặc biệt là nêu cả mũi tàu và đuôi tàu có thê 
trông thấy được từ đài chỉ huy. Việc liên lạc băng mắt là rất quan trọng đối với con tàu nhỏ, nơi mà 
mọi việc diễn ra rất nhanh so với chuyên động nặng nề đối với một con tàu lớn. 

Đài chỉ huy ở giữa tàu trên một con tàu lớn giúp cho ta dễ dàng đánh giá tốc độ quay khi 
nhìn về phía trước mũi hoặc về sau lái, nhưng mặt khác, do cả hai đầu đều xa cách ngang nhau, 
chính vì vậy đòi hỏi người điều khiến phải có sự chú ý ngang nhau. Tuy vị trí đặt đài chỉ huy mà gió 
tác động lên con tàu theo các cách khác nhau. Không có vị trí có lợi hoặc bắt lợi về mặt này, nhưng 
đó là một yếu tổ mà người điều khiến tàu phải tính đến. Khó có thê hiểu trước được về một con tàu, 
tuy nhiên, hầu như có thê khăng định một cách chắc chăn rằng phân tàu chịu nhiều ảnh hưởng của 
gió nhất là nơi có đặt đài chỉ huy. Một thượng tầng cao trên một boong tàu bằng phăng sẽ gây lực 
cản gió ở điểm ấy, nhưng điều này cũng có thê thay đổi nếu có những kiến trúc khác hoặc các kiện 
hàng trên boong. Nếu một con tàu có mớn nước rất nhẹ ở mũi nhưng lái lại chìm sâu, thì gió sẽ ảnh 
hưởng mạnh đối với mũi tàu hơn là đuôi tàu, ngay cả khi đài chỉ huy đặt ở đuôi tàu. 
2.2.1.2. Đài chỉ huy ở phía đuôi: 

Phần lớn người điều khiên tàu thích đài chỉ huy ở sau lái. Khi nhìn về phía trước hầu như có 
thê thấy được toàn bộ con tàu. Không cần phải luôn nhìn phía đuôi tàu và khi nhìn về phía đuôi tàu 
thì rất đễ dàng đánh giá tình trạng có gì vướng không, bởi vì từ đài chỉ huy đến đuôi tàu khoảng cách 
không còn bao nhiêu. 

Tốc độ quay của mũi tàu lúc bắt đầu cũng như sắp kết thúc có thê nhận thầy dễ dàng hơn. 

Nhưng cũng có nhiều nhược điểm do quá xa mũi tàu. Khi chọn lựa địa điểm chính xác đê thả 
neo đòi hỏi phải tính toán cần thận tốc độ và cự ly. Việc liên lạc bằng mắt là không thê được. Mắt 
cũng không nhìn thấy những xuông, phà, thuyền buồm và các tàu thuyền khác. Thói quen theo dõi 
phương vị của những tàu đi cắt hướng để đánh giá nguy cơ va chạm rất hạn chế, vì chỉ có thê ước 
đoán răng con tàu kia sẽ không va vào đài chỉ huy của tàu mình, trong khi vẫn có một nguy cơ va 
chạm khác của mũi tàu. Trong sương mù, chiều dài quá cỡ về phía trước có thê đủ đề ngăn người 
đứng trong đài chỉ huy thấy được bất cứ chuyện gì trước mũi tàu. 
2.2.1.3. Đài chỉ huy ở phía mũi: 

Một vài ưu điểm của đài chỉ huy đặt phía trước tàu, đôi khi lại là những nhược điểm so với 
đài chỉ huy đặt ở sau lái và ngược lại. Với đài chỉ huy phía trước mũi, người điều khiên tàu có được 
tầm nhìn tuyệt vời khi con tàu tiến đến gần cầu, hoặc khi quay mũi tàu thắng vào cầu. Hoa tiêu, 
thuyêển trưởng hầu như nhìn thấy cả được lỗ nống neo khi thả neo. Trong sương mù, người điều 
khiến tàu có được thêm tầm nhìn rất quý giá và đặc biệt khi đưa tàu vào âu thuyền hoặc đà ụ thì tốt 
nhất là có vị trí ở mũi tàu là bộ phận đến trước, nhằm có thê nhìn thấy rõ cửa ra vào hoặc liên hệ 
bằng mắt với người trên bờ. 

Những nhược điểm của đài chỉ huy phía trước mũi là làm cho người ta khó khăn trong công 
việc đánh giá đúng hướng đi của tàu. Trong trường hợp quay tàu mà không có trớn về phía trước thì 
đài chỉ huy ở mũi hay đuôi cũng như nhau, nhưng khi quay tàu gần mũi đất bằng một vòng quay gần 
90 độ thì đòi hỏi phải có sự xét đoán và thích ứng hoàn toàn khác. 

2.2.2. Thiết kế 
2.2.2.1. Tỉ lệ giữa các kích thước: 
Sự biến đổi của hệ số béo thể tích chiếm nước có ảnh hưởng tới đại lượng thê tích nước 


*Ä ^ ^ Ẫ 2 ` ` ` 2 ^ _Á Z V x ` ^ Ẫ 2 ` . 
chiêm chỗ. Độ cao tôc của tàu là hàm của hệ sô béo ổ= n ở tăng thì độ cao tôc của tàu giảm. 
Với các tàu ở giải vận tốc trung bình (F; = 0,25 +0,35) nhằm tăng tính năng điều động và hệ 


33 


công suất hữu ích thì mũi tàu có cầu tạo quả lê. Tốc độ có thê tăng thêm 3 +5%. Khi công suất động 
cơ không thay đôi mũi quả lê tăng tính ôn định trên hướng đi nhưng giảm năng quay trở. 
T¡ lệ L/B tăng thì tính quay trở giảm nhưng tính ôn định trên hướng đi tăng. 
Tỉ lệ T/L tăng thì tính ôn định trên hướng đi có tốt hơn. 
Tỉ lệ B/T tăng thì tính ôn định trên hướng đi giảm, tính quay trở tăng. 
2.2.2.2. ảnh hưởng do lượng rễ nước: 
Lượng rẽ nước D là đại lượng chủ yếu để xác định lực cản của con tàu vì hệ số Fruts, F, = 
vị ND mà đại lượng lượng rẽ nước thông qua thông số đặc trưng là chiều đài tàu (L), số F„ xác định 























vận tốc tương đối và là thước đo độ cao tốc của tàu. 

Với các tàu chạy chậm (F; < 0,25) nêu tăng D không gây nên sự biến đổi rõ rệt vận tốc và lực 
cản đến chuyên động của tàu. 

Với các tàu chạy nhanh (F; > 0.4) tăng D dẫn đến sự suy giảm vận tốc tương đối và lực cản 
khá rõ. Điều đó giải thích rằng các tàu cỡ lớn (D lớn) có vận tốc tương đối không cao (F; = 0,25 + 
0,4) và công suất nhỏ hơn so với nó. 

Những tàu cực lớn thì đặc tính hãm, quán tính khác nhiều so với các tàu có trọng tải trung 
bình. Quãng đường phá trớn không theo tỉ lệ thời gian phá và lấy trớn kéo dài cả về giá trị tuyệt đối 
lẫn tương đối. 

Các tàu cực lớn khá ôn định trên chuyên động thăng và quay trở (phản ứng chậm với tác 
động bẻ lái và các ngoại lực khác). Tăng D những đặc tính điều động xấu đi. 

Nếu tăng D mà công suất động cơ không đổi thì vận tốc giảm. Quãng đường và thời gian phá 
và lấy trớn cho tàu tăng. Do đó cần có khoảng trống đủ lớn đề điều động tàu. Tăng D từ 5 +7 thì vận 
tốc giảm khoảng 1%. 

Giảm D dẫn đến tăng bề mặt hứng gió. Tàu có mớn nước nhỏ chịu tác động ngoại lực khá 
lớn. Cần lưu ý tàu ballast không hàng khi khởi động. 

2.2.3. ảnh hưởng do nghiêng, chúi 
2.2.3.1. ảnh hưởng do nghiêng: 


Nghiêng làm tăng mớn nước AT =5 sing. Mặt khác ta biết rằng khi quay trở sinh ra góc 


2 
L) 


nghiêng (p° = ¬—.< - 2) Nghiêng làm tính năng điều động xấu đi. Thực tế là do khối nước 
chảy bao quanh con tàu không còn cân xứng nữa. Tàu có xu hướng ngả mũi về phía mạn cao. Vận 
tốc bị giảm, lưu ý tàu có thể bị lật nếu vận tốc quay trở quá lớn và trọng tâm cao. 
2.2.3.2. ảnh hưởng do chúi: 

Chúi mũi làm lực cản vỗ mặt của nước tăng dẫn đến làm giảm hiệu suất làm việc của chân 
vịt tức là vận tốc giảm; tàu kém ôn định trên hướng đi và tàu đễ bị đảo lái. 

Chúi lái ít, tăng thuận lợi cho tàu (ít đảo, dễ điều động, dễ ăn lái ...) nếu chúi nhiều thì ảnh 
hưởng tốt đến tính năng điều động và vận tốc giảm. Thường xếp hàng hay bồ trí thế nào đó đê cho 
hiệu số mớn nước về lái khoảng từ 1 + 2 Ft. 


54 


Chương3 - 
Sử dụng neo trong điều động 


3.1. Lựa chọn khu vực neo đậu 
3.1.1. Những điều kiện tổng quát khi lựa chọn điểm neo 
3.1.1.1. Yêu cầu chỗ neo đậu: 

Dựa trên hải đồ hoặc các hướng dẫn trong hàng hải chỉ nam, điều kiện chọn chỗ neo đậu là 
phải đáng tín cậy, an toàn. 

Chất đáy giữ neo phải tốt, nên chọn nơi bùn sét, bùn pha cát, ít sóng gió, có nhiều mục tiêu 
rõ ràng đê tiện lợi trong hàng hải. 

Chọn vị trí neo trên hải đồ có tỉ lệ xích lớn, tính toán sao cho không ảnh hưởng đến phao tiêu 
trên luồng lạch, đường phân chia giao thông, ở các khu vực cảng phải neo đúng nơi quy định của 
chính quyền cảng ... 

Vùng nước cho tàu tự đo quay trở quanh neo phải tính toán để không ảnh hưởng đến các tàu 
cùng neo đậu chung quanh, hoặc khi tàu quay không va chạm vào các chướng ngại vật hoặc chỗ 
nông cạn. 

Thực tiễn vùng quay an toàn thường đánh giá băng kinh nghiệm, ước lượng bằng mắt. 
Khoảng trống coi như đủ đề neo đậu với bán kính R: 

R= l+Al+L (3.1) 











> Neo 
Ì 1; 


Hình 3. I. Khoảng trông R để neo đậu an toàn 





AI : Độ dài dự phòng của lin sẽ xông ra khi thời tiết xấu (m) 

l¡: Hình chiếu trên mặt phăng của lin, 1 là độ dài của lin neo (m) 

L: Chiều dài tàu (m) 

Độ sâu lớn thì l¡ = /?—” (h>25m) 

Đề tăng thêm tính an toàn cho tàu thì R > l¡ + AI +L. 

Độ sâu chọn đề neo đậu phải đảm bảo (ưu ý lấy độ sâu thấp nhất ghi trên hải đồ) 


H=T+ sh +AÁ_ 4.2) 























Trong đó: 

T: Độ sâu mớn nước tàu (m) 

h„: Chiều cao sóng cực đại nơi neo (m) 
A: Độ sâu dự trữ dưới kì tàu (m). 

A phụ thuộc kiêu tàu, chiều dài, mớn nước tàu, đáy. Thường chọn A = (0,3 + 0,16)m. 

Không nên chọn neo ở những khu vực có độ sâu quá lớn (trên 50m) 

Độ sâu dự trữ dưới ki tàu còn phụ thuộc điều kiện ngoại cảnh, sóng gió, dòng chảy. Nếu 
chọn khu vực neo nên chọn có núi bao quanh, lưu ý khả năng kéo neo nhanh để tàu có thể rời vị trí 
neo nhanh. 
3.1.1.2. Lượng lin cân xông: 

Xuất phát từ kiêu neo, sức bám của neo, đáy thiết bị lin và máy móc. Theo kinh nghiệm đi 
biển thì độ dài lin neo cần xông tạm thời trong điều kiện neo đậu tốt nhất là  = 25. Theo kinh 
nghiệm thì: 

H<25m th I>š5H 

25m<H<50m thì I>4H 

50m < H <Il50m thì I>2,5H 

150m<H thì I>1,5H 

Khi xông I lượng lin bình thường nó làm tăng lực bám giữ của neo trên đất tốt lên từ 3,5 + 7 
lần trọng lượng của nó. 

Thời tiết xấu, giông bão cần chú ý đến các đặc điêm kích thước tàu, diện tích hướng gió yêu 
tố khí tượng thuỷ văn, mật độ tàu thuyền ... để tính lượng lin cần xông. 
3.1.1.3. Các lưu ý khi thả neo: 

Khi thả neo ta xông khoảng 1,5 đến 3 lần độ sâu rồi hãm lại để tàu quay ôn định trên hướng 
của đòng chảy sau đó xông từ từ đến yêu cầu. 

Sóng gió to nên cho máy chính làm việc đê hỗ (rỢ. 

Độ sâu > 40m và chỗ đáy không bằng phẳng cần thả neo bằng máy tỜI. 

Chú ý ở độ sâu > 100m thả neo sẽ nguy hiểm vì thiết bị neo có thê bị hư hại. 

Khi lượng nước dự phòng ở đáy tàu ít thì không nên thả neo vì dễ làm tôn thương thân tàu 
mình. 

Mọi trường hợp không được xông hết lin. 
























































Ẩ z ^ ` ^ .A Ẫ* *^Ä 21. 2 n 2 
Neo chỗ nước nông thì độ sâu tôi thiêu phải đảm bảo Haïin > Tay + n., +A 


3.1.2. Chọn phương pháp neo tàu 
3.1.2.1. Phương pháp: 

Chắc chắn răng mọi công việc chuân bị để đưa tàu đi neo là hoàn chỉnh. Các vị trí phân công 
phải được thực hiện chu đáo. 

Điều động tàu đến điểm neo thường đi theo đường thắng hướng hoặc theo chập tiêu tự nhiên. 

Đi ngược gió, nước. 

Tính toán đê khi đến vị trí neo chỉ có vận tốc đủ đề điều khiển tàu. 

Kiểm tra liên tục việc dẫn tàu đi có chính xác theo kế hoạch không? cần thiết phải hiệu chỉnh 
hướng ngay cho phù hợp, cần lưu ý khi vận tốc giảm thì độ trôi dạt do dòng chảy tăng kế cả ảnh 
hưởng của gió cũng tăng. 


56 


Gần đến vị trí neo thì dừng máy, để cho tàu chạy theo trớn đến tiếp cận điểm neo. Khi đến 
điểm neo tàu dừng hăn lại, nếu còn trớn lớn phải phá trớn. Khi có trớn lùi thì thả neo. Nếu phải thả 
neo trên trớn tới thì trớn phải nhỏ (v = 0,2 + 0,5m/5). 

Khi thả neo đồng thời xác định vị trí neo và thao tác lên hải đồ. Khoanh vùng an toàn hàng 
hải trên hải đồ và đảm bảo rằng tàu đang neo đậu an toàn. 

Vì lý do mà phải dẫn tàu đến vị trí neo dưới I góc khác hướng cuối cùng thì cần thả neo mạn 
trên gió. 

Khi vận tốc lớn chỉ neo mạn trên gió và chỉ thả neo trong trường hợp khân cấp đề tránh đâm 
va hay xô vào đá. Xông lin của máy neo theo đúng quy trình, không xông ra với tốc độ lớn. Khi thả 
neo xông lin vượt quá mớn nước của tàu 1 đoạn gấp I + 2 lần mớn nước (và neo). 

Tránh lin dồn đống dưới đáy. 


3.2. lực g1ữ của neo 
3.2.1. Tính năng giữ của neo 

Khi tàu chịu các điêu kiện ngoại cảnh như sóng gió, dòng chảy... có thê làm cho tàu bị trôi 
đạt. Gọi Fy và En là ngoại lực tác dụng lên tàu do gió và nước khi neo ta có: 

F=F+ Fà. ở đây: 


§ 
1 
F. at SÝ ng x sẽ (3.3) 


Trong đó: 

¿: Hệ số lực tác động của gió 

ø: Độ đậm đặc của không khí, thường thì ø= 0,122KgS”/m! 

S„ : Diện tích hứng gío, nó là phần nôi của tàu lên mặt phẳng vuông góc với hướng gió 
v;: vận tốc gió 

Fn= K„.Su. VỸn 

Ka: Hệ số lực cản của tàu trong nước, với nước biên thì Kạ= 5 +6 

Sa : Diện tích phần chìm của vỏ tàu 

Vạ: Vận tốc dòng chảy 


ệ ] 2 
Đặ K,= Táo => F=K,Š,VỈ, 
























































Tàu biến thì ý =0,6+0/7 => K, =0,075+0,085 


3.2.2. Lực giữ của neo và chất đáy 
Bao gồm lực giữ của trọng lượng neo và lin neo 
n = FPneo + Flin Gđ. 4) 
Fneo là lực giữ của trọng lượng neo, Ebneo = =KịP 
K¡ phụ thuộc vào chất đáy, loại neo, điều kiện ngoại cảnh 
Bảng 3.1. 





Hệ số kị 











Loại neo 












TT 5 T7, 6 | 43/7 














Neo ma-tơ- 

Trong đó: 

1: Điều kiện thường. 

2: Gió giật nhẹ. 

3: Gió giật nh, 
¬x 

Còn Ty Z. Đụ 

2h 





























(3.5) 


57 


Trong đó: 

l: Chiều đài lin neo (m). 

h: Độ sâu tính từ lỗ neo tới đáy (m). 

P¡: Trọng lượng 1 mét lỉn trong nước (tấn). 

Độ sâu trên 100 mét ít được thả neo. Thực tế thấy rằng chiều dài lin cần thả sao cho hướng 
lin tạo với mặt phăng nền đáy một góc nhỏ hơn 15°là tốt nhất. 

3.2.3. Giới hạn giữ tàu theo lỉn neo và các chú ý khi sử dụng neo 

3.2.3.1. Yêu cầu chiều dài lin đề neo không bị tróc: 


Từ công thức j = CÓ 4 (3.5) 
q 


Trong đó: 

h: Độ sâu cần thả (từ lỗ nỗng neo đến mặt đáy) (m) 

R : Lực cản tổng cộng, thường thì R = Tạ= 1,05 G;eø.K 

To : Lực do neo sinh ra, G trọng lượng neo, K hệ số (phụ thuộc đáy). 
q: Trọng lượng I mét lin neo (tấn). 


Thực tế người ta hay dùng công thúc : Ƒ= l1? 6G +h*®ồ (3.6) 
q 


3.2.3.2. Các chú ý khi sử dụng neo: 

Nếu ở nơi chật hẹp, đông tàu thuyền mà mũi tàu không hướng theo phía hành trình đòi hỏi ta 
phải thận trọng, thường tiễn hành quay trở trên neo để tạo ra thế thuận lợi nhất khi neo còn bám đáy. 

Nếu có sóng gió phải giữ tàu không cho ngả theo gió, lúc này tàu chưa có tốc độ và ảnh 
hưởng trôi dạt ngày càng tăng, do vậy phải sử dụng cả máy và bánh lái điều động cho tàu giữ một 
hướng ồn định. Chú ý lin neo có thể vòng qua sống mũi, đặc biệt đối với các tàu có mũi quả lê, do 
vậy sau khi sử lý thì kéo neo chạy ngay. 

Nếu kéo hai neo thì kéo một neo sớm còn neo kia tính toán để kéo vào thời điêm đã định, 
kéo neo này thì xông neo kia tránh trường hợp lin hai neo giằng nhau. 

Nếu có băng, băng vỡ hay băng non ta cũng tiến hành như chỗ nước bình thường. Khi lin 
khó kéo qua độ dày băng thì dùng máy chính đề phá băng bằng thân tàu tạo luỗng tới neo. 

Do băng di động trôi dạt tàu thì phải nhố neo ngay, đừng có ý định xông thêm lin để giữ tàu 
lại, lưu ý tránh hỏng bánh lái, chân vỊt. 

Gặp giông bão nếu thấy mọi biện pháp vẫn không ngừa được trôi dạt, thì kịp thời nhô neo đi 
tránh bão trên biển. Lúc kéo neo phải chú trọng thời điểm nhắc neo lên khỏi mặt đất, khi mũi tàu 
chồm lên sóng phải ngừng ngay việc kéo neo. 

Nếu phải bỏ neo thì tháo mắt lin ở một khớp nối nào đó, trước khi xông neo xuống biên thì 
dùng cáp buộc phao tiêu vào lin để đánh dấu. Trường hợp khân cấp phải bỏ neo ngay hoặc nguy cơ 
quá nguy hiểm thì phải xông hết lin và tháo chốt ở hầm lin đưa ngay tàu ra khỏi khu vực neo. 

Nếu neo 2 neo mà neo bị xoắn trước khi thu neo ta phải gỡ xoắn lin. 
























































3.3. Điều động neo tàu băng một neo 
3.3.1. Điều động neo tàu bằng một neo 
3.3.1.1. Thả neo trên trớn lùi 

Giả sử phải dẫn tàu vào neo ở vị trí P đã chọn trước, ta dẫn tàu ngược hướng dòng chảy để 
đến P, khi tàu gần đến điểm P ta xử lý trớn sao cho khi mũi tàu đến P là tàu vừa hết trớn, ta cho máy 
lùi nhẹ, khi có trớn lùi thì thả neo và xông lỉn, xác định vị trí tàu. 





Hình 3.2. Dẫn tàu thả một neo bằng trớn lùi. 


Thực tế, đê đảm bảo neo đúng điểm dự định thì khi còn cách P khoảng nửa thân tàu (1/⁄2L) ta 
bẻ hết lái sang trái, khi mũi tàu quay được sang trái khoảng 30độ thì đưa lái về zero và cho máy 
chạy lùi, lúc này mũi tàu sẽ từ từ ngã sang phải về hướng cũ, thắng hướng với dòng chảy, đây là thời 
điểm thả neo thuận lợi nhất, khi neo xong thì tàu hoàn toàn năm xuôi dòng với dòng chảy từ mũi về 
lái. 

Chú ý xác định thời điêm neo bám đáy để báo thuyên trưởng. Cần phải có kinh nghiệm mới 
xác định được thời điểm này. Cách xác định như sau: khi thả neo ta xông lin xuống khoảng 1,5 đến 
3 lần độ sâu (ví dụ ở độ sâu 20m ban đầu ta xông khoảng 2 đường lin dưới nước) rồi tạm thời phanh 
hãm lại, tàu sẽ trôi xuôi theo dòng nước, ta quan sát thấy lin neo căng dân, đến thời điểm tàu hơi 
khựng lại rồi dô lên phía trước, sau đó đứng yên, lin neo căng và có hướng rõ ràng, đây chính là thời 
điểm neo bám đáy (anchor brough up) 
3.3.1.2. Thả neo bằng trớn tới: 

Hướng mũi tàu đến điểm định neo, xử lý trớn khi gần đến điểm neo thì trớn còn nhẹ thả neo 
bẻ lái về mạn thả tránh vướng lin. 
3.3.1.3. Thả neo xuôi dòng hoặc gió: 

Nếu điều kiện thuỷ phận không cho phép mà phải thả neo xuôi gió hoặc dòng, cần lưu ý khi 
đến gần vị trí thả neo thì từ từ phá trớn, sau đó bẻ lái về mạn định thả. Khi tàu quay gần ngang gió 
hoặc dòng, thả neo mạn bẻ lái, lưu ý lúc này hết trớn hoặc nếu còn thì nhỏ, tránh đè lên lin neo hoặc 
lin vòng qua sống mũi tàu. 


3.4. điều động neo tàu hai neo 
3.4.1. Tư thế con tàu khi neo hai neo 

Giả sử tàu chịu lực giữ của cả hai neo như hình 3.3. Với góc mở giữa hai neo là 120” thì mỗi 
neo chịu sức căng là T tấn, ta có thể coi như tàu nằm trên một neo ở chính mũi tàu (đường chấm 
chấm). Nhưng cần chú ý rằng khi góc mở thay đổi thì sức chịu của hai neo hai bên sẽ thay đồi. 

Góc mở của hai neo có thê là 30”; 60”; 120” thậm chí 180”. Tùy theo điều kiện cụ thể mà 
người điều khiến tàu có thê thả neo theo các góc mở tương ứng nhăm phục vụ cho mục đích nào đó. 
Bình thường, góc mở giữa hai neo 60” là tốt nhất, khi có gió mạnh nên thả hai neo với góc mở 1209 


59 


Neo l 





Hình 3.3. Lực giữ khi neo tàu băng 2 neo với góc mở 120 độ. 


3.4.2. Các phương pháp điều động neo tàu bằng hai neo 

- Neo hai neo trên một dọc: 

Phương pháp này áp dụng ở nơi có dòng chảy thuỷ triều lên xuống, diện tích hẹp nhằm làm 
giảm vòng quay trở không làm ảnh hưởng đến luông lạch, góc mở thường là từ 120°- 180° (hình 
3.4). 

Đưa tàu đi ngược gió, dòng. Thả neo mạn trên dòng trước, xông lỉn từ từ và đưa tàu tới vị trí 
neo thứ 2, không đề cho lin căng quá hoặc chùng quá, thả xong neo thứ 2 thu lin neo thứ 1. Khi cả 
hai neo có số lượng lin bằng nhau thì dừng. Trong phương pháp này có thời điểm chỉ có 1 neo giữ 
tàu. 





Vùng quay của tàu 


Hình 3.4. Neo 2 neo trên một dọc 


- Neo hai neo ở gần khu vực bãi cạn: 


60 





Hình 3.5. Thả 2 neo khi gần bãi cạn nguy hiểm 


- Neo tàu bằng 2 neo kiểu chữ V: 
Sau khi tính toán và lựa chọn các vị trí đê thả neo, ta điêu động tàu thả từng neo một. Lưu ý 
đê gió và dòng ở chênh I mạn (hình 3.6 là mạn trái). 


(& 





Hình 3.6. Điều động tàu thả 2 neo kiêu chữ V 


Điều động tàu với vận tốc chậm, xử lý trớn còn mức nhỏ, bẻ lái về phía mạn trái (mạn sẽ thả 
neo trước) khi tàu đến trí 1 thả neo trái. Xông lin trái, tới máy nhẹ, bẻ lái phải đê tàu từ vị trí (1) đến 
vị trí 2, khi tàu gần đến vị trí (3), xử lý trớn. Thả neo mạn thứ hai (neo phải) đồng thời xông lin neo 
thứ 2 và cho máy lùi nhẹ, vào trám thu lỉn neo 1, xông lỉn neo thứ 2, điều chỉnh đê độ dài lin của hai 
neo bằng nhau, góc mở giữa hai neo khoảng từ 40 đến 90 độ là được. Trên thực tế với độ sâu khu 
neo từ 15 đến 30m ta xông 8 đường lin neo I1, thả 4 đường lin neo 2, sau đó thu bớt về 4 đường lin 
của neo 1, để lại mỗi neo 4 đường lin dưới nước. 


61 


- áp dụng thả hai neo kiêu chữ V đề tránh bão: 


Chiều gió thay đôi 





(3) 


Hình 3.7 cho ta phương pháp thả neo ở Bắc bán cầu đệ tránh bão khi tàu ở bán vòng nguy 
hiểm (diầNề? chiếh4ứ 04Pdtfiphárfnhrbáe 0đÿ4rdến Gây ki đền 9 Đán FÒng ReHðbfÔhả neo mạn 
trái trước, sau đó xông lin, điều khiên tàu đến vị trí 2. Cho máy lùi nhẹ, bắt đầu có trớn lùi thả neo 
thứ 2 là neo phải, đồng thời xông lin neo thứ nhất, xông lin neo thứ 2. Tính toán sao cho lin neo thứ 
1 (neo trái) đài hơn lỉn neo thứ 2 (neo phải) khoảng 1,5 + 2 lần. Khi gió đổi chiều, xông lin neo phải 
(neo 1) đài hơn lin neo trái (neo 2) (vị trí 4). Cho đến khi bão qua, gió đã nhẹ thì keo neo 1 chỉ đê lại 
neo 2. 








ti nh P577: 70nini1/0777101/17% 1/5 Ti 


Nếu tàu ở bên trái đường di chuyên của bão (bán vòng ít nguy hiêm), điều động thả neo phải 
trước, kềnhrải%abhävthêroàt ào phụ phái tàió8ơicdigháob đỗÄdgobpsiữ to neb,Sllàm Khi gió đổi 
chiều, xông lin neo trái dài hơn lin neo phải. 

Trường hợp tàu ở Nam bán cầu ta phải xác định xem tàu ở bán vòng nào của bão trên cơ sở 
đã để cập, sau đó tiến hành thả neo theo phương pháp trên. 

Người ta có thê sử dụng thêm một neo phụ có trọng lượng băng 1/4 + 1/3 neo chính cùng với 
dây cáp đài khoảng 50 mét thả trước neo chính với phao đánh dấu phía trên (hình 3.8). 

3.5. Sử dụng neo trong điều động 
3.5.1. Sử dụng neo khi vào hoặc ra cầu, phao 


62 


- Sử dụng neo khi vào và ra câu (trường hợp thả 1 neo): 

Thông thường kết hợp thả I neo hoặc 2 neo, nên phải có kế hoạch cụ thể trước, như vị trí thả 
neO, lưu ý chiều dài tàu, mớn nước số lin cần thả, dây buộc...yêu cầu vị trí tàu phải vuông gÓC VỚI 
cầu, phân khoảng sao cho 2 neo có hướng với lin I góc (30 + 100°). Việc thả neo này rất thuận lợi 
cho việc ra cầu. 





Hình 3.9. Sử dụng neo để vào và ra cầu kết hợp với dây cáp buộc vào 

neo và vòng ra phía sau lái (buộc theo kiêu Baltic). 

(A): Vào câu khi gió thôi vuông góc từ ngoài vào. 

(B): Ra cầu ở điều kiện thường. 

C): Ra cầu khi gió thôi vuông góc từ ngoài vào. 
Điều động tàu tới điểm thả neo thứ nhật, khi trớn còn nhỏ ta thả neo mạn ngoài trước, 
xông lin bằng trớn tới nhẹ (nếu không đủ ta sử dụng máy) đưa tàu đến vị trí neo thứ 2 
thả tiếp neo còn lại. Kết hợp bánh lái lùi máy xông lỉn neo 2 và xông đề cho tàu lùi 
đến. Tránh va lái (chân vịt, bánh lái) vào câu. Chỉ đưa lái vào ở khoảng cách và độ sâu 
cho phép. Sau đó băt dây lái, chỉnh dây tàu năm ở vị trí thích hợp. 

Neo có thể được dùng khi tiễn đến gần cầu theo kế hoạch đã dự kiến, hoặc cũng có thê được 
sử dụng như một biện pháp khẩn cấp. 

Khi được dùng đúng theo kế hoạch thì với một neo giữ mũi tàu ôn định và làm nó tiến chậm 
lại, đê có thê điều khiến con tàu với động cơ chạy tới nhưng không cho trớn quá nhiều. Mũi tàu có 
thê được đưa đến sát cầu, dùng neo ngăn cản sự va chạm mạnh ngay cả khi có gió thôi mạnh vào bờ, 
lúc đó phần còn lại của tàu có thê quay quanh neo đến vị trí đọc theo cầu. Khi trớn tới đã hết, có khi 
neo bám đất quá mạnh, nên xông thêm lin để cho tàu nhẹ nhàng ghé sát vào bờ và có thê quay 
quanh điểm đó. 





Hình 3.10. Sử dụng neo đề hỗ trợ cặp cầu. 


Chiều dài lin neo sử dụng khi cặp cầu thường từ một đến hai đường, tuỳ thuộc vào độ sâu, 
mớn nước và tính chất của đáy, có thê chỉ cần làm sao cho neo chạm đáy là được. Sĩ quan ở mũi 
phải hãm phanh sớm vì ý đồ của chúng ta là làm cho neo bị cày. Khi neo chạm đáy, lin neo sẽ chùng 
một lúc, đấy chính là khi phải hãm, không hãm hăn, nhưng khá mạnh đê có thê điều khiển được lin. 
Nếu trước khi hãm, qúa nhiều lin đã được xông ra thì con tàu sẽ bị kéo giật lại quá sớm, hoặc lin neo 
sẽ bị đứt ngang. Có thê việc thả neo sẽ phải trì hoãn cho đến khi tàu lại thật gần cầu tránh vùng nước 
sâu hoặc các dây điện báo, hoặc cũng có thê do quyết định chậm của hoa tiêu. Sĩ quan trước mũi và 
người điều khiễn tời phải luôn sẵn sàng để thả neo bất cứ lúc nào. Người điều khiến tàu phải trông 
cậy vào thuyền viên đẳng mũi; không thê không nhân mạnh đến đức tính thận trọng và sự am hiểu 
kỹ thuật khi điều khiển neo đạt hiệu quả tốt nhất. 

- Sử dụng neo khi vào và ra phao: 

Trên hình 3.12A miêu tả trường hợp vào buộc một phao có sử dụng neo phải. Trước hết, điều 
động tàu lên vị trí (1) hình 3.12A, sử lý trớn để khi tàu đến vị trí 1 thì vừa hết trớn, tiến hành thả neo 
phải, đồng thời đưa dây ném lên phao và chuyên dây buộc tàu lên phao, sau đó từ từ xông lin, thu 
dây đề tàu đến vị trí (2), tiếp tục xông lin, xông dây đưa tàu đến vị trí 3 (chú ý xông lỉn hơi chùng đề 
tàu ồn định ở vị trí 3. Neo phải có tác dụng giữ cho tàu hướng mũi ngược gió. 

Hình 3.12B miêu tả trường hợp rời phao ngược gió có thả neo phải. Trường hợp này ta xông 
chùng dây buộc phao, bẻ lái phải và thu lin neo. Khi mũi tàu ngang phao thì thu hết dây, khi neo rời 
đáy thì tới máy hành trình. 


(3) 


Hình 3.12. (A): Sử dụng neo để vào buộc một phao 
(B): Rời phao tàu có thả neo phải 


3.5.2. Sử dụng neo trong các trường hợp khác 

- Sử dụng neo trong các tình huông khẩn cấp: 

Neo có thê sử dụng trong các trường hợp khân cấp như khi cặp cầu. Khi đến gần cầu tầu quá 
nhanh, đôi khi phải thả neo khân cấp. Điều này có thê là do sự chậm trễ của máy chính, hoặc vì 


64 


những lí do nào khác. Dùng neo với mục đích khân cấp nhằm làm giảm trớn tới của tàu. Có thê phải 
thả một, thậm chí cả hai neo. Sẽ phải ra lệnh cho sĩ quan trước mũi "giữ chặt neo lại” ngay sau khi 
neo được thả, người này phải rất cân thận. 

Nếu phanh được hãm quá sớm hoặc không được hãm gì cả thì neo sẽ không giảm bớt tốc độ 
tàu. Nếu hãm quá chậm hoặc quá đột ngột thì má phanh có thê bị cháy hoặc lin neo bị giật đứt. 

Khi nguy cơ con tầu đâm vào cầu hoặc mắc cạn thì thường phải thả neo. Từ thời xa xưa 
người ta đã từng nói "không bao giờ được mắc cạn với neo còn nguyên trong lỗ nóng". Đó là một lời 
khuyên quý báu. Những chiếc neo ở phía ngoài có thê sẽ dùng để kéo tàu ra khỏi cạn và trong đa số 
các trường hợp, lời khuyên đó vẫn còn giá trị. Tuy nhiên, có những lúc một tai nạn đã trở nên không 
thê tránh khỏi và đã quá cận kể thì dù thả neo cũng không giúp ích được gì. Tuy vậy, hoa tiêu và 
thuyên trưởng vẫn có thê sẽ bị chỉ trích và bị những quan toà kết tội nếu neo đã không được thả 
đúng với tục lệ đã được tôn trọng từ bao đời nay. 

Ngày nay, neo được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp và nó là một thiết bị có hiệu quả 
vô cùng lớn để ngăn ngừa các trường hợp bị cạn và các tai nạn khi máy hoặc lái gặp sự có. Bởi vì 
sau khi thả neo xuống, con tàu sẽ tiếp tục di chuyên trên đường đi của nó và mắt dân trớn tới, nếu 
khu vực phía trước cho phép, nó có thể được điều khiển để dừng lại trong hầu hết các trường hợp. 

Có thê sử dụng cả hai neo để tăng hiệu quả hãm tàu trong trường hợp khân cấp, nhưng không 
nên cho phép neo căng lại ngay. Khi đi trong luồng hẹp, nếu có neo sau lái nên sẵn sàng sử dụng 
theo cách tương tự và nên kết hợp với neo mỗi. Neo sau lái đặc biệt có hiệu quả đề dừng tàu ở 
khoảng cách ngắn trong khi vẫn duy trì tàu trên hướng đi của nó và giữ cho tàu về một bên sau khi 
trớn tới rõ ràng là hết, nếu cần thiết đề tàu vòng qua khúc cong hoặc thay đổi hướng khi đang dừng 
máy, không nên sử dụng nó như một thiết bị riêng. 

Có thê duy trì điều khiên con tàu mặc dù nguồn năng lượng cung cấp cho bánh lái bị mắt, 
bằng cách sử dụng tình trạng nguy hiêm đương nhiên của con tàu kết hợp với việc sử dụng neo. 

Tàu có thê quay sang phải khi lùi máy và ta sử dụng lợi thế của khuynh hướng đó. 

Tàu có thê quay sang trái nhờ lực hút vào bờ ở phía đuôi mạn phải. 

Theo lệ thường con tàu sẽ có xu hướng quay ngược gió khi có trớn tới hoặc nằm tạo với 
hướng gió một góc lớn nào đó khi đứng yên trên mặt nước. 

Nếu tàu phát triên trớn lùi, có xu hướng lùi về hướng gió, sau khi thả neo, tàu gần như lùi 
thắng. 

Có trường hợp, 1 tàu VLCC bị cạn, có thể được ngăn ngừa khi thuyền trưởng sử dụng 
khuynh hướng tàu lùi về hướng gió: Con tàu thông thường có thể lùi vào hướng gió nên có thê đưa 
đuôi vào bãi cạn. 

Nếu các neo đang kéo lê không thê dừng tàu trước khi bị cạn và nếu đáy là mềm đến mức 
không có cơ hội để gây hư hỏng vỏ tàu khi tàu bị cạn, ta xông thêm lin để khi tàu năm cách bãi cạn 
khoảng 1 đến 2 lần chiêu dài tàu thì neo hoặc các neo đã thả sẽ sẵn sàng kéo tàu ra khỏi chỗ cạn. Sự 
lựa chọn này do thuyền trưởng vào thời điểm nguy cấp, nhưng đó là một sự lựa chọn với các điều 
kiện sẵn có. Sự phản ứng của người điều khiển tàu đối với các tình huống như vậy có hiệu quả cao 
nêu như các tình huống khẩn cấp có thê xảy ra đã được xem xét trước khi chúng xuất hiện và các 
hành động đã được lên kế hoạch trước. Khi tình huống trở nên xấu đi, chúng ta có thê dẫn đến nhằm 
lẫn do vội vàng và thời gian quá ngắn ngủi, do vậy băng việc lập kế hoạch cho các tình huống ngẫn 
nhiên đó, sự phản ứng có thê thực hiện được nhanh theo bản năng. 

Đề máy lùi thường là phản ứng kém nhất khi mất điều khiển. Huấn luyện sử dụng neo dừng 

tàu ở khoảng cách phù hợp và việc lùi nên sử dụng tối thiêu trong các tình huống như vậy, bởi vì 
khuynh hướng của con tàu là quay khó dự đoán trước được. 
Các neo cũng được coi là một thiết bị có hiệu quả nhất của người hàng hải khi máy bị sự cố. Bánh 
lái có thê được sử dụng để điều khiển con tàu và đề cho thả trôi cho đến khi nó gần như đứng yên 
trên mặt nước. Trong trường hợp này không nên nhanh chóng thả neo, vì một khi neo làm chủ hơn 
thì bánh lái mất tác dụng do kéo lê neo. Nếu có thể, đợi cho đến khi tàu mắt điều khiên (mất tính ăn 
lái) hoặc đến khi năm thắng trên đường hướng về phía trước thì thả neo đề dừng tàu. 

Do sức ép tâm lý tại thời điểm đó, mặc dù năng lực hiển nhiên của người điều khiển tàu, khi 
thực hiện chức năng dưới một áp lực và đưa ra quyết định tức thì cho vấn đề mà một mình phải chịu 


65 


toàn bộ trách nhiệm, nên thuyễn trưởng có thê ngần ngại sử dụng neo trong tình huồng khẩn cấp. Sự 
e ngại này sinh ra do việc thiếu lòng tin. Thỉnh thoảng đến trạm hoa tiêu sớm và thả neo xuống sao 
cho bạn có thê thực hiện việc điều động đã được đề ra. Hãy đề các thuyền phó khác cố gắng làm thử 
cũng được. Lòng tin sẽ đến do việc thực hành mà ra. 

- Chạy lùi với mỘt neo - 

Một con tàu đang được điều động chạy lùi đến bất kỳ khoảng cách nào, có thê sử dụng neo 
để giữ thắng mũi và tạo cho con tàu gần như lùi thăng. Neo thay thế cho tàu lai mũi và máy được sử 
dụng đề đi chuyên đuôi tàu, hoặc là không cần sự giúp đỡ hoặc là cần một tàu lai ở khu vực lỗ nông 
neo phía đuôi để kéo tàu lùi. Kỹ năng yêu cầu theo cách này là khi sử dụng một mình máy để lùi thì 
tàu chỉ quay ở một mức độ nào đó cho dù có neo đang thăng ở phía mũi. Khi ta lùi với neo đã thả 
xuống, kết quả của sự di chuyên hầu như thê hiện qua việc đuôi tàu di chuyển nhẹ sang trái nhưng ít 
hơn khi ta lùi không có neo (Hình 3.13). Đuôi bắt đầu di chuyên sang trái, dừng máy, bẻ lái hết về 
một bên tới nhẹ vài vòng, để đưa tàu lùi theo hướng mong muôn và Tôi tiếp tục lùi. 

Tuy vậy, nên để cho neo căng, khi tất cả sự di chuyên đuôi mất, con tàu di chuyên nhẹ sang 
trái. Do đó, điều quan trọng là chỉ yêu cầu sử dụng lin ở mức tối thiêu để giữ mũi thăng thế. 


(<<TU---„}Ÿ<<mm==- 33 — 


Hình 3.13. Sử dụng neo để tàu lùi thăng. 





Sử dụng neo theo cách này, nếu gió mạnh phải dùng thêm một tàu lai buộc dây qua lỗ xô ma 
chính giữa đuôi tàu lớn. Neo giữ cho mũi hướng vào gío còn tàu lai phía sau kéo tàu lùi và giữ cho 
đuôi tàu hướng theo gió. Trong trường hợp này, xông lin cho đến khi mũi không ngả nữa để tàu lai 
kéo đuôi hướng về hướng gió. Do sức căng lớn trên neo, máy tàu cần phải giúp đỡ tàu lai lúc điều 
động. Cần thiết ta phải tăng số lượng lin một khi tàu bắt đầu di chuyên lùi đưới các điều kiện này, vì 
neo bị bùn bao bọc nên mất bớt lực giữ. Khi mũi bắt đầu cảm thấy có gió, ta xông lin - Nếu neo 
căng, tăng vòng quay lùi để tàu tự lùi. Tàu lai tiếp tục kéo trong suốt quá trình điều động, vì nó là 
lực giữ cơ bản ở phía đuôi để hướng vào gió còn máy thì di chuyên tàu lùi. 

- Phương pháp rê neo: 

Trong một chừng mực nhất định, có thể điều khiển con tàu bằng cách dùng neo và bánh lái. 
Muốn thay đổi vị trí con tàu đang thả neo, lin neo phải được thu ngắn lại tới khi chỉ còn đủ để giữ 
mũi tàu nhưng không cản trở tàu cày. neo, Sau đó cho tàu lệch qua một bên bằng cách bẻ lái hướng 
về hướng mà ta muốn quay con tàu về đó, rồi cho phép con tàu lôi neo theo dòng chảy. Khi con tàu 
đạt tới vị trí mong muốn thì xông lin đê nó được neo lại như ban đầu. 

- Sử dụng neo đề tránh đảo hướng: 

Hãy sử dụng neo trong các trường hợp: Gặp tàu thuyền khác trong luỗng lạch hẹp dẫn đến 

1. Lực hút vào hông tàu phía đuôi gây nên đảo mũi. 

2. Thả neo xuống, mũi sẽ được thắng thế. 

3. Tăng hiệu quả bánh lái, do vậy đuôi sẽ được di chuyền ra ngoài. 
4. Việc đảo mũi bị phá vỡ, tàu hành trình an toàn. 





Hình 3.14. Sử dụng neo đề phá vỡ sự đảo mũi. 


mũi bị đảo và lái có xu hướng va vào trong bờ, khi quay trở trong khu vực quay có đường kính nhỏ 
hơn đường kính quay trở lớn nhất của tàu, khi đang hành trình với tốc độ thấp ở các tốc độ chậm nên 
việc giữ hướng gặp khó khăn. Neo giữ thắng mũi về một bên làm chậm trớn tới của tàu cho dù các 
vòng quay của máy cao hơn, hay nói cách khác, có thê sử dụng các vòng quay của máy cao hơn đề 
tăng hiệu quả bánh lái mà không cần tăng trớn tới. 

Xông ra một ít lin để tàu duy trì được trớn tới nhờ có neo rê trên đáy biên. Thả neo đúng lúc 
trước khi tới điểm tới hạn trong điều động, điều đó tạo cho neo có thời gian để kết hợp với đáy bùn 
làm thành một khối, còn ta có thời gian để điều chỉnh số lượng lin đạt được hiệu quả mong muốn. 
Tăng thêm chiều dài của lin dăm ba mắt từng tí một cho tới khi thấy cân bằng. Số lượng lỉn xông ra 
không ở mức nguy cấp, chừng nào neo đã căng mà lin vẫn còn nhiễu trong hầm. 

Con tàu quay ở một đường kính nhỏ hơn và nó điều khiên dễ dàng hơn, rõ ràng một lần nữa, 
neo trở nên có hiệu quả lớn. Con tàu quay quanh một điểm gần phía mũi hơn do điểm quay di 
chuyền về phía trước. Nó làm giảm sự di chuyên tới, đó là kết quả của việc sử dụng lỉn neo và các 
vòng quay máy khi tàu quay trở, nghĩa là sử dụng neo ở mức độ cho phép kéo lê (rê) trên đáy. 

Khi điểm quay đi chuyên lên phía trước, trước hết làm cho đuôi tàu quay trong một diện tích 
rộng hơn khi không có neo, nhưng toàn bộ đường kính quay trở lại được giảm nhiều. Việc bẻ lái giữ 
hướng trở nên chính xác hơn, con tàu dễ điều khiển hơn do sự di chuyên của mũi đã bị hạn chế và 
dòng chảy bao trùm lên bánh lái lớn hơn vì tốc độ so với đáy lớn hơn. 

Lực hút ở hông tàu phía sau tạo ra đảo hướng. 

Thả neo xuống, mũi được giữ thăng thê. 

Bánh lái trở nên có hiệu quả hơn và nó làm cho đuôi di chuyên ra xa bờ. 
Việc đảo đã bị phá vỡ, tàu hành trình an toàn. 

- Sử dụng neo đề quay trở: 
































` 


¬—> Zr 


⁄ ` 


(A) Hướng dòng (B) 


Hình 3.16. Sử dụng neo đề quay trở tàu xuôi dòng về ngược dòng (A) 
và ngược dòng về xuôi dòng (B). 


Neo là thiết bị trợ giúp rất có hiệu quả cho việc quay trở, không những cho cả khi tàu đang 
neo mà cả khi đang chạy. 

Nếu tàu đang chạy xuôi nước ta phải giảm máy và cho tàu chạy sát vào bờ đối diện với phía 
định quay, đồng thời chuân bị neo mũi. Bẻ lái về phía mạn cần quay trở. Khi mũi tàu đã quay lệch 
khỏi hướng của dòng chảy thì dừng máy, sử dụng trớn vừa đủ đề thả neo (hình 3.16A2). Khi neo đã 
thả xong ta vẫn để bánh lái về phía mạn thả neo (hình 3.16A3), xông lin từ 1,5 + 2 lần độ sâu rồi 


G7 


hãm lỉn lại, dưới tác dụng của dòng nước vào hông tàu mạn phải, bánh lái và lực giữ của neo sẽ làm 
cho mũi tàu quay. Khi tàu quay được khoảng 120° so với hướng ban đầu ta kéo neo, cho máy chạy 
tới đi theo hướng đã định (hình 3.16A4). 
Nếu tàu đang chạy ngược nước, cũng tiền hành tương tự như trên, nhưng sau khi thả neo phải (hình 
3.16B2) và neo đã bám đáy chắc chăn ta vẫn đề bánh lái về mạn cần quay (mạn phải) cho máy tới 
thật chậm. Lúc đó đuôi tàu sẽ tiếp tục quay dưới tác dụng của bánh lái và máy chân vịt. Khi tàu quay 
được 120” ta kéo neo, điều động theo hướng đi đã định (hình 3. .16B3). 

Trường hợp tàu đang neo ở khu vực chật hẹp mà muốn quay trở tàu trên neo người ta tiễn 
hành như sau: 


Hình 3.17. Tàu quay trở trên neo 


Giả sử tàu đang đứng trên neo phải (hình 3.17-1), đầu tiên ta máy chạy tới thật chậm và bẻ 
lái sang trái đê mũi tàu quay trái nhẹ (nhằm làm cho căng lin). Sau đó bẻ lái phải tiếp tục cho máy 
chạy tới thật chậm tàu sẽ quay trở quanh neo sang vị trí (2). Khi tàu đã quay so với hướng cũ khoảng 
120” (hình 3.17-3) thì ta kéo neo điều động bình thường. 


` Chương 4 - 
Điều động tàu ra vào cầu, phao 


4.1. Điều động tàu tiếp cận điểm buộc và hành trình trong cảng 
4.1.1. Các yêu cầu chung và nguyên tắc cơ bản khi cặp cầu 

Vì nó là quá trình đưa tàu đến tiếp cận cầu và cố định bằng các dây mục đích có thê là bốc 
dỡ hàng, đón khách, lấy nhiên liệu, công việc chuân bị phải hết sức chu đáo. 

Thuyên trưởng và các sĩ quan phải nghiên cứu kỹ tình hình khu vực mà tàu định cặp, nhằm 
đưa ra cụ thê kế hoạch cho quá trình điều động như xem xét độ sâu, chất đáy cầu, công trình cảng, 


68 


gió, dòng và các yêu tố khác. 

- Nguyên tắc cơ bản của cặp cầu : 

Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu mình, cho cầu cảng, cho các tàu khác. Tránh va chạm 
hỏng hóc. 

Thông thường phải đưa tàu đi ngược gió, nước hay ngược cả hai, tuy nhiên có trường hợp 
phải cặp xuôi (tàu nhỏ) trong những trường hợp đặc biệt và phải có tàu lai hỗ trợ. 

Đề đảm bảo an toàn cặp câu cân phải thực hiện những điều kiện là: lực tải do sự tiếp xúc 
giữa tàu với cầu không được vượt quá lực tải cho phép đối với thân tàu và công trình cảng. Gọi E là 
tông lượng chịu tải của thiết bị cầu. K là hệ số tính tới điểm đặt tải lệch do xô tàu, ảnh hưởng của 
nước cuốn và những hao tôn năng lượng khác khi tàu xô vào cầu (K = 0,5 + 0,65), ta có: 

2 


E> len = (4.1) 


Tức là lực xô tàu vào cầu chịu ảnh hưởng của khối lượng tàu. Cơ bản là vận tốc tiếp cận (tỉ lệ 
thuận với bình phương tốc độ). Do đó ta cần lưu ý rằng: 

Tiếp cận thăng vào cầu rộng, thoáng, nếu tàu lớn thì góc tiếp cận œ = 15 + 20”, với các tàu 
nhỏ thì góc này thường lớn hơn (œ = 15 + 209). Nói chung là phải chạy với tốc độ thật chậm, đủ đề 
điều khiển và dừng lại ở khoảng cách cần thiết. 

Góc vào cầu thích hợp là 10 + 15° đối với tàu có trọng tải trung bình, 3 + 5` tàu không lỗ (50 
+ 300 nghìn tán). Thường phải sử dụng tàu lai đê vào cầu, nếu có gió ép vào cầu (gió thôi vuông 
góc với cầu trong ra hoặc ngoài vào) thì góc vào cầu phải tăng lên, thường là vuông góc với cầu. 


Vận tốc vào cầu cũng phụ thuộc vào lượng rẽ nước D. 
D 2000 5000 10.000 20.000 40.000 > 40.000 
V(m/S) 0,2 0,15 0,13 0,11 0,1 0,08 


ở đây, đề cập đến một số vẫn để quan trọng của công việc giúp cho điều khiến tàu, tất cả các 
khía cạnh này nó cũng cần thiết như là các kỹ năng kỹ thuật chuyên môn được sử dụng trong khi vào 
cặp cầu. 

Thuyễn trưởng và hoa tiêu không di chuyên vội vàng xung quanh buông lái trong khi làm 
việc, phải yên lặng và không nôn nóng trong suốt quá trình vào cầu. 

Tắt cả các khâu lệnh lái phải to và rõ ràng, sĩ quan trực ca có nhiệm vụ kiêm tra tính chính 
xác của việc thực hiện lệnh của thủy thủ lái. 

Chọn một vị trí để làm việc khi điều khiên tàu và không nên di chuyên khỏi vị trí đó cho đến 
khi tàu gần cặp cầu. Cũng có trường hợp, người điều khiến sẽ di chuyên từ cánh gà bên này sang 
cánh gà bên kia và đi ra sau buồng lái với bước đi VỘI vàng gấp gáp trong khi con tàu đang vào sát 
cầu. Nhìn từ bên ngoài, việc làm này sẽ gây ra tầm nhìn hạn chế khi tiếp cận cầu, nhưng thực ra nó 
chỉ tạo ra khó khăn cho việc đánh giá tốc độ, khoảng cách và sự di chuyên. Hướng mũi tàu ngay lập 
tức được rõ ràng nhờ vào bất kỳ điêm thuận lợi nào, nhưng sự di chuyên về phía trước và hai bên 
được thê hiện ít hơn. Vấn đề quan trọng là người điều khiên phải chọn một vị trí, nói chung là ở giữa 
tàu và ở đó cho đến khi tàu gần sát vào cầu. Khi gân vào cầu, do hàng hóa và khối kiến trúc thượng 
tầng làm cản trở tầm nhìn người điều khiên, có thê di chuyên ra cánh gà của buông lái và ở đó cho 
đến khi cặp cầu xong. 

Các khâu lệnh lái phải được bố xung bằng các dấu hiệu của tay, sang phải và sang trái khi 
cần thiết đề tránh bất kỳ sự hiêu nhằm nào do sự khác nhau về ngôn ngữ hoặc sự vô ý. Điều đó hoàn 
toàn là thông thường, đặc biệt là trong một chuyến đi dài, thủy thủ lái nhắc lại đúng khâu lệnh nhưng 
lại quay vô lăng ngược lại. Nếu người điều khiên chỉ về hướng yêu cầu đồng thời với khâu lệnh đưa 
ra, việc làm này ít khi làm cho người lái bị nhằm lẫn. 

Thái độ làm việc của hoa tiêu bảo đảm cho một không khí trầm tĩnh đang được thực hiện 
suốt quá trình cặp cầu. Thông thường, nêu một sự sai sót trong phán đoán hoặc trong hành động xảy 
ra, thì đó là bởi vì con người trở nên quá nôn nóng và sự nôn nóng này sẽ lan truyền. Nếu người điều 
khiến tàu có thê là hoa tiêu thuyền trưởng hoặc các sĩ quan, chế ngự được cảm xúc để cho nó không 


69 


gây ảnh hưởng đến người khác thì sẽ không có sự quát tháo dẫn đến làm phức tạp thêm tình huống 
đã xấu. 

- Thảo luận về kế hoạch vào cầu: 

Thảo luận về kế hoạch đến gần và vào cầu là điều rất tốt trước khi cặp cầu. Thuyền trưởng, 
hoa tiêu sẽ đánh giá cao cơ hội để có thê giải thích cho chúng ta biết và được đảm bảo rằng thuyền 
viên, tàu đã chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu vào cặp cầu. Không nên hy vọng rằng hoa 
tiêu sẽ dự đoán trước khâu lệnh tay chuông và khâu lệnh lái một cách chỉ tiết, nhưng phải hiểu rõ 
vân đề là: 

Việc đến gần, sẽ bao gồm bắt kỳ yêu cầu đặc biệt nào về điều động máy và vị trí các tàu lai. 

Hình dạng cầu bến, kê cả bất kỳ vấn đề đặc biệt nào của nó như vị trí cọc bích không đảm 
bảo. Các tàu phải điều động quay vòng quanh chúng hoặc giữa chúng và bất kỳ sự hạn chế nào về 
khoảng trồng bất thường nào. Đây là cơ hội để nghiên cứu các vấn để có khả năng xuất hiện và hủy 
bỏ việc vào cầu, nêu cảm thấy rằng việc vào cầu như vậy là không an toàn. Không nên chờ đợi cho 
đến khi con tàu trượt lại một nửa và đang bị dạt vào tàu ở phía sau lái. 

Quan tâm đến bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào như sự cần thiết phải sử dụng neo hoặc bất kỳ một 
sự chỉ huy bất thường nào về buộc dây. 

Dự tính dòng chảy và gió ở cầu. Điều này thường khác các giá trị đã được chỉ dẫn trong lịch 
thủy triều, vấn đề này tốt nhất là tìm hiểu qua hoa tiêu, họ là người am hiểu và có kiến thức về địa 
phương đó, điều đó sẽ tạo nên việc dự tính chính xác. 

- Tính toán thời gian đến - Duy trì tàu trên luồng : 

Khi tính toán thời gian đến, người cán bộ hàng hải thường có găng đến chính xác như lịch 
trình và không cho phép thêm thời gian cho những sự chậm trễ không biết trước. Bất kỳ một lý do 
bất đắc dĩ nào phải đến sớm và phải điều động tàu để duy trì nó trên luồng trong một khoảng thời 
gian nào đó là đương nhiên nhưng không cần thiết. Con tàu có thê dễ dàng mắt đến một tiếng đồng 
hồ để đi hết một hải lý cuối cùng tới điểm đã định trước, do vậy không có một lý do gì mà không 
cho phép một khoảng thời gian ngoại lệ đó khi lập kế hoạch chuyến đi. 

Thuyên trưởng hoặc hoa tiêu có thê: 

Thả neo với số lượng lin ngăn, nêu có dòng chảy ngược. 

Cổ găng chạy tàu trên neo ở các tốc độ máy thấp và giữ vị trí và hướng trong luỗng, dù có 
gió mạnh thôi ngang tàu. 

Giữ tàu lai ở mỗi bên mũi, sử dụng máy khi cần thiết vừa đủ trong khi các tàu lai giảm trớn 
tới ở mức tối thiểu. 

Lầi và tới khi cần thiết nhằm làm cho tàu chỉ chuyên dịch ở mức thấp nhất trên luỗng. 

Hơn nữa, khi đến sớm, thuyên trưởng có cơ hội đề thực hành bất kỳ hoặc tất cả các việc điều 
động như vậy để mài đũa thêm các kỹ năng điều khiến và tự tin hơn. Tình trạng đến sớm, hiện tại 
không có vấn để gì, nhưng đến muộn dẫn đến chỗ người cán bộ hàng hải phải sử dụng tốc độ quá 
mức- đó là kẻ thù xấu nhất của người điều khiến. 

- Tốc độ khi đến gân : 

Sự khác nhau chủ yếu giữa người mới điều khiển và người điều khiển có kinh nghiệm là tốc 
độ lúc họ làm việc. Người điều khiến thiếu kinh nghiệm, nói chung làm việc quá nhanh. Đừng coi 
việc tăng tốc độ tương đương với việc tăng năng lực khi làm việc. 

Khi bắt đầu đến gần cầu, nên giảm tốc độ vừa đủ để đảm bảo tính ăn lái. Tốc độ này thấp 
hơn nhiều so với tốc độ mà các nhà hàng hải đã đưa ra, và hiểm khi có một con tàu nào lại không ăn 
lái ở tốc độ 2 hải lý/giờ, nêu sử dụng bánh lái trong điều kiện bình thường. Hơn nữa, bằng cách sử 
dụng máy trong các khoảng thời gian ngắn với việc đưa nhanh bánh lái về một bên thì cho dù con 
tàu có tính năng điều khiên xấu nhất cũng sẽ thực hiện được. Cũng có thê trợ giúp thêm bằng cách 
sử dụng tàu lai hoặc neo chứ không nên tăng trớn tới. Nếu không chắc chăn về tốc độ thì phải giảm 
hết trớn, khi đó bạn đã chắc về tốc độ của tàu và sau đó cho tàu chạy tới theo yêu cầu với trớn tới 
nhỏ nhất để cặp cầu. 

Sẵn có một số phương pháp đề người cán bộ hàng hải có thê điều chỉnh tốc độ là: 
Tốc độ kế Đốp-lơ “Doppler” đưa ra số chỉ tốc độ tuyệt đối. 
VỊ trí xác định bằng ra-đa hoặc hướng ngắm bằng mắt. 


















































70 








VỊ trí dòng nước chảy ngược lại hướng tàu đang tới do chân vịt tạo ra. 

Quan sát các vật thê đi qua và so sánh với các khoảng cách đã biết. 

Tốc độ được chỉ báo bởi thiết bị GP§ hoặc DGP§ 

Tốc độ kế Đốp-lơ cho ta số đọc tốc độ tuyệt đối của tàu so với đáy (hoặc tốc độ tương đối so 
với mặt nước, khi tàu ở ngoài biên khơi, tốc độ chỉ được là so với cả khối nước phía dưới chứ không 
phải so với đáy biên). Cả hai loại tốc độ kế Doppler 1 tia và 3 tia đã tỏ ra là một thiết bị điều khiển 
tàu có giá trị rất lớn, đặc biệt khi các tàu lớn di chuyên mà yêu cầu tốc độ tới hạn đạt độ dung sai 
cho phép sai số nhỏ. 

Vị trí xác định băng ra-đa hoặc ngắm bằng mắt thì không thuận tiện và không đủ chính xác 
để xác định tốc độ trong tình huống cặp câu. 

VỊ trí của dòng nước chảy ngược lại tàu là dòng nước sinh ra khi chân vịt quay lùi, đặc biệt 
rất hữu ích cho điều khiên ở các tốc độ thấp. Nếu đòng nước đó di chuyên cùng với tàu khi tàu lùi, 
thì tốc độ tàu vào khoảng 3 hải lý/giờ. Khi dòng nước bắt đầu di chuyên về phía trước ở hai bên mạn 
tàu, thì tốc độ tàu vào khoảng 2 hải lý/giờ. Khi dòng nước đó chảy đến giữa tàu thì tàu gần như đứng 
yên trên mặt nước. Tốc độ 2 hải 1ý/giờ là tốc độ đến gần phù hợp cho cỡ tàu trung bình, nó rất thuận 
tiện khi ban đêm ta rọi một ngọn đèn lên mặt nước lúc chạy lùi, đến khi nhìn thấy vị trí của dòng 
nước chảy ngược lại, nghĩa là lúc này tốc độ tàu đã được giảm xuống 2 hải lý/giờ (H. 4.2). 

Một vài kinh nghiệm khi quan sát sự chuyên động tương đối của các vật thê đi qua đề dự 
đoán tốc độ tàu, nhất là các thủy thủ có kinh nghiệm có thể dùng mắt đê xét đoán tốc độ với độ 
chính xác đáng ngạc nhiên! Làm sao mà một thủy thủ có thê trở nên lão luyện như vậy? Chỉ bằng 
thực tế. Dự đoán tốc độ của tàu bạn lúc đến gần khi có cơ hội và so sánh với tốc độ được chỉ thị trên 
tốc độ kế Doppler, hoặc tính toán tốc độ của tàu bằng khoảng thời gian cần thiết đê đi qua dọc theo 
một cầu mà ta đã biết được chiều dài cầu, hoặc so sánh dự tính của bạn với người điều khiến có 
nhiều kinh nghiệm như hoa tiêu cảng. Thông thường sự phán đoán thì kết quả không chính xác 
nhưng năng lực để xét đoán tốc độ tàu với độ chính xác phù hợp sẽ tạo cho bạn một sự tự tin và làm 
cho bạn trở thành một người điều khiển tàu có năng lực. 

Khi dự đoán tốc độ tàu băng cách quan sát một vật thể ở trục ngang hoặc phía sau trục ngang 
một tí đo ảo ảnh thị giác xuất hiện lúc ta nhìn về phía trước. Các vật thê ở trước trục ngang dường 
như không di chuyên và nếu ta sử dụng chúng như một vật chuân khi vào câu thì rõ ràng tàu ta đang 
di chuyên quá nhanh. Cố găng thực nghiệm để đáp ứng nhiệm vụ của bạn cũng là một cách. Đứng 
trong buông lái ban đêm, khi mà tốc độ tàu hầu như khó nhận biết được, quan sát một vật thê ven bờ 
ở phía trước trục ngang, giảm tốc độ tàu tới mức nhỏ nhất. Bây giờ, hãy quan sát phía sau chính 
ngang xem thực tế mình di chuyên nhanh như thế nào? 

Nhận biết tốc độ tuyệt đối bằng mắt có thê khó khăn nhưng có thê dựa vào kinh nghiệm đê 
phát triển kỹ năng nâng cao độ chính xác cho mình. Ví dụ ở kênh đào Panama, các hoa tiêu sử dụng 
ánh sáng đèn huỳnh quang đài được rọi sáng ở hai bờ kênh để dự đoán tốc độ tàu. Bằng cách xếp 
thăng hàng lần lượt các vệt sáng với một vài điểm chuẩn trên tàu như cửa số buông lái, đếm thời 
gian khi toàn bộ vệt sáng đi qua điểm chuân đó, thật đáng ngạc nhiên độ chính xác của tốc độ dự 
đoán đó được xác định như sau: vệt sáng đi qua trong hai giây thì tốc độ 2 hải lý/giờ. Nhờ các thiết 
bị trợ giúp hàng hải và các kỹ năng của hoa tiêu trong kênh, là nơi mà lịch trình đi lại của tàu và thời 
gian phải hết sức nghiêm ngặt, tạo cho họ năng lực đề di chuyên tàu có hiệu quả nhất. 























IẶNMH 


tintiilbhndndiIipejtikin®iil) 
IIidutnogttfifitdplr4bpi0Mifjf 


ˆ fđInptfiihlirpbim 





Người điều khiển tàu phải phân biệt giữa tốc độ tàu so với đáy và tốc độ so với mặt nước. Rõ 
ràng là tốc độ so với đáy để xác định tốc độ khi tàu đến cầu, còn tốc độ của tàu so với mặt nước thì 
có tác dụng trong việc xác định hiệu quả của bánh lái. Cặp cầu nước ngược là một lợi thế vì người 
điều khiển có thê lái tàu với tốc độ so với cầu ở mức nhỏ nhất, cặp cầu xuôi nước tạo ra tình huống 
đối ngược với ngược nước và yêu cầu kỹ năng ở mức độ cao hơn. 

Tắt cả các cách ở trên là đưa ra việc tính toán tốc độ tàu so với đáy (tốc độ tuyệt đối) ngoại 
trừ trường hợp sử dụng dòng nước chảy ngược. 

- Giảm tốc độ sớm: 

Tốc độ tàu đặc biệt quan trọng khi đến gần vì một con tàu sẽ giảm tính điều khiến khi sử 
dụng máy lùi để phá trớn tới. Nếu tốc độ được duy trì ở mức nhỏ nhất khi cần thiết có thê sử dụng 
máy mà không phải vào cầu với trớn tới quá mức. Nếu tốc độ không giảm sớm khi đến gân, TưƯỜi 
điều khiên sẽ cảm thấy mình như đang nắm đuôi một con hồ, nhiều khi rất nguy hiệm, cần thiết phải 
giảm tốc độ và dù sao cũng sử dụng máy tới để điều khiên tàu khi định hướng vào cầu. 

Nhiều người điều khiển tàu đã thực hành dừng tàu khi cách câu một thân tàu, đặc biệt vào 
ban đêm trong điều kiện dự tính tốc độ tàu rất khó khăn. Tiếp theo họ chắc chăn coi tốc độ tàu là 
bằng không, rồi sử dụng máy theo yêu cầu mà không cần quan tâm đến việc vào câu với tốc độ quá 
mức. 

- Tiếp cận: 

Việc vào cầu tốt đẹp, thực ra bắt đầu trong một khoảng thời gian đài trước khi con tàu cặp 
mạn vào cầu. Việc đến gần quyết định 1/3 công việc vào cầu. Nếu tốc độ đã được giảm, con tàu có 
hướng phù hợp với cầu hoặc bến tàu, rồi nó thăng thế vào sao cho không bị đi chuyên sang một bên, 
con tàu, chính bản thân nó, thực tế đã cặp cầu. 

Khi cặp cầu mạn phải, giả sử rằng tàu có chân vịt chiều phải, tàu tiếp cận cầu chỉ nên ở mộc 
góc nhỏ so với cầu. Khi lùi máy để phá trớn tới cuối cùng của tàu thì đuôi tàu sẽ di chuyên sang bên 
trái, do vậy nếu tàu vào cầu với một góc độ lớn, sẽ gặp nhiều khó khăn khi ta ép sát tàu vào cầu. Đó 
là bản chất tự nhiên của con tàu khi lùi, trạng thái này được tăng lên do đòng nước chảy ngược sẽ 
trào lên giữa bên mạn tàu và cầu. Vì lý do này, một tàu đầy hàng mớn sâu, khi cặp cầu mạn phải, 
thông thường sẽ yêu cầu một tàu lai ở phía sau đề giữ đuôi ép vào cầu. 

Cũng con tàu đến gần đó, nêu cặp mạn trái, nên duy trì góc vào cầu lớn hơn, xấp xỉ từ 10 đến 
15% so với cầu trong hầu hết các trường hợp, mũi hướng vào điểm của cầu mà sau khi cặp xong tàu 
Ở VỊ trí trong cầu thì đó là vị trí buông lái (thường là điểm giữa tàu) (H. 4.3). Sau khi máy chuyên 
sang lùi để dừng tàu, đuôi sẽ di chuyên sang trái làm giảm góc đến cầu cuối cùng thì tàu gần như 
song song với cầu khi cặp xong. Bằng cách sử dụng lái trái và tới nhẹ máy từng tí một để chặn lại 
việc đuôi quay trái khi vào sát cầu, con tàu sẽ đến được vị trí mong muốn mà không cần tàu lai phía 
Sau. 

Sẽ có một số sự cải biến đối với góc chủ yếu khi đến gần và cặp mạn phải hoặc mạn trái vào 
cầu, nó phụ thuộc vào: 

Gió mạnh và hướng gió liên quan. 

Hướng và tốc độ của dòng chảy. 

Mớn nước và mạn khô của tàu. 

Công suất của máy và các đặc tính điều khiễn tàu. 

Bề mặt đứng của cầu bến là đạng hở (pier) hay dạng kín hoàn toàn (solid). 
Hình dáng vật lý của câu. 












































72 








Điều kiện trợ giúp sẵn có thích hợp của tàu lai. 

Sự có mặt của các tàu khác trong cầu hay trong âu tàu. 

Những yêu tố này ảnh hưởng hoàn thành đến việc cặp cầu. Sự cải biến sẽ được đưa ra tóm tắt 
trong các phân sau, nhưng nhớ rằng điều đó là phi thực tế nếu cố gắng xâm phạm vào mỗi bước của 
việc cặp cầu riêng biệt như trong một số cuốn sách chuyên môn viết như kiểu sách mốt. Băng việc 
hiểu các bước chính của việc điều khiến tàu. Khi đến gần cầu theo cách phù hợp, người cán bộ hàng 
hải có thê sử dụng các kiến thức chuyên môn tốt nhất đê điều chỉnh tình huống hiện tại. 

Nói chung, các tàu khi đến gần hoặc là một cầu có kết cầu tạo thành một gÓC VỚI luồng hoặc 
là một cầu song song với luồng. Như vậy, nó có thê cặp mũi hoặc đuôi vào cầu trong tình huỗng 
xuôi dòng hoặc ngược dòng. 

Khi cặp bằng mũi, thực ra là hướng mũi tàu vào cầu, nhanh chóng đưa dây lên bờ ở khoảng 
cách xa nhất có thê được. Vấn đề đơn giản của việc cặp này là làm giảm đến mức thấp nhất bất kỳ 
sự di chuyên sang bên, khi con tàu đến gần cầu. Góc tiếp cận khi cặp mạn phải hay mạn trái có thê 
tăng lên hoặc giảm đi tùy thuộc vào hướng trôi dạt về phía trước, sau, hay Ta Xa cầu do tác động của 
nước và gió. Nếu những lực tác động này quá mức cho phép để vào cặp cầu an toàn, con tàu có thê 
tiếp cận vào nhờ một quả đệm nổi chống va hoặc các dây cột chồng va ở góc cầu rồi tiên vào vào 
cầu băng cách sử dụng một dây chéo với máy hoặc bằng tàu lai đây mũi đưa tàu vào cầu. Ngày nay 
xuất hiện rất nhiều tầu lớn nên việc sử dụng máy kết hợp với dây chéo theo cách cô điên đề đưa tàu 
vào vịt trí cầu thực tế là không làm được. Nói chung, trong các trường hợp này thường phải sử dụng 
tàu lai. 









































s Vị trí buông lái Vị trí buông lái ._ 
hoc 
\ Ị 
N " 
LAI T 
LÀ _-1 
DA m¬ 
I ø ` ¡ 
z \ ¡ E¡i 
ị = 
¡Ê ö 
= © 
;ÐÔ »' 
8 
-x_ A® > 
4.1.2. Cặp cầu băn 


“ 


Hướng dòng \ 
Hình 4.3. Cặp cầu bằng cách trượt đọc theo cầu khi có dòng mạnh 
4.1.3. Cặp cầu bằng đuôi vào cầu trước 
Khi cặp cầu bằng đuôi, ta sử dụng tâm quay của tàu như một điểm giả định để dự tính 


khoảng cách đuôi tàu sẽ quay qua góc cầu và điểm mà tàu bắt đầu lùi khi ở vị trí quay xong (hình 
4.4). Góc tiếp cận thì ít quan trọng khi ta lùi vào trong cầu vì có các tàu lai điều khiên. Bởi vì đuôi 


73 


tàu có xu hướng ngả trái khi máy lùi, như vậy cần phải vào cầu mạn phải với một góc nhỏ là tốt 
nhất. Nếu các tàu lai duy trì góc vào cầu như vậy mà có vấn đề, ta có thê dùng máy và bánh lái kết 
hợp. để trợ giúp, tới máy trong một khoảng thời gian vừa đủ để di chuyên đuôi tàu vào hướng mong 
muốn, nhưng không quá lâu để con tàu có trớn tới. Hình 4.4 chỉ ra các tàu lai ở vị trí mũi và lái, tàu 
lai lái cũng có thể sử dụng ở phía đuôi tàu khi cặp cầu bằng đuôi. Phương pháp này có nhiều lợi thế. 
Máy tàu có thê sử dụng chạy tới cùng với bánh lái đê giữ hướng tàu, trong khi tàu lai liên tục duy trì 
ở phía đuôi bằng cách chạy kéo ngược với hướng của máy tàu. Ta có thê coi như tình huồng này là 
dùng tàu lai theo phương pháp kéo dây qua lỗ chính giữa mũi / lái. 

Luôn luôn tránh dùng tàu lai đây lâu, dẫn đến tàu di chuyên quá mức về bên cầu, có thể va 
chạm vào câu. Việc di chuyên về một bên như vậy sẽ làm cho người điều khiến ít kinh nghiệm rất 
khó quan sát và xử lý. Một người cán bộ hàng hải sẽ không bao giờ trở thành một người điều khiển 
tàu mà không có khả năng đánh giá sự di chuyên về một bên. 

Tàu lai mũi tốt nhất là chỉ buộc dây dọc mũi vào tàu lớn để đễ dàng theo sau tàu lớn khi vào 
cầu, tàu lớn kéo lê tàu lai ở vị trí mũi ngang nhau. Tàu lai tới máy đê hướng tàu lớn vào cầu theo yêu 
cầu mà không cần phải đặt hướng tàu vào cầu, đó chỉ là kết quả tàu lai thực hiện tạo nên mà thôi. 
4.1.4. Cặp cầu ngược dòng 

Cặp cầu mạn phải hay mạn trái ngược dòng là công việc không phức tạp lắm, như đã miêu tả 
ở phần đến gần, nhưng có một vài điều chỉnh khi có gió và dòng. Thông thường, xuất hiện dòng 
nước quần ở câu khi tàu cặp cầu, dòng nước này có hướng ngược với dòng nước trong dòng chảy và 
nó gần như chảy song song với hướng mũi tàu. Dòng nước chảy quân này được tạo ra do sự liên kết 
của dòng nước xoáy được tạo nên dọc theo bờ hoặc khu vực nông cạn, nó hầu như tổn tại giữa cầu 
và vùng đệm thủy lực, đó là vùng nước giữa vỏ tàu và khu vực nông cạn của cầu. 





VỊ trí tâm quay sao cho đuôi quay 
không bị vướng và tàu sẽ được kéo 
dọc theo câu ra ngoài. 











Có thể sử dụng tàu lai kéo 
từ đuôi thay cho việc đây ở 





¬⁄⁄ 

Vùng đệm này hoàn toàn nhận biết được khi bề mặt của thành cầu kín, hoặc gần kín ở các 

loại cầu phải dùng mổiitểt tấu GăRrrằuhing;âuÔ(ávàätróc. để ngăn với bờ phía trong. Dòng chảy 

quân này nên được dự tính khi lập kế hoạch để cặp câu nhất là khi cặp mạn vào và giữ chúng ở vị trí 

đó cho đến khi buộc dây xong. Các thiết bị sẵn có giúp cho người điều khiển để hoàn thành công 

việc này, như tàu lai, sử dụng neo hoặc các dây ngang tốt. Không nên mong đợi, đơn giản là đưa tàu 
đến cặp cầu và tàu sẽ ở vị trí đó mà không có sự trợ giúp nào cho đến khi các dây đã đưa lên bờ. 


4.1.5. Cập cầu xuôi dòng 

Việc cặp cầu xuôi dòng, yêu cầu kế hoạch và kỹ năng cao hơn. Tàu hướng vào cầu và lùi 
vào đúng vị trí định cặp, khi có trớn lùi đến đúng vị trí định cặp sẽ dừng lại. Nếu người điều khiển 
suy nghĩ công việc này như vậy, trước hết con tàu sẽ lùi ngược dòng vào cầu. Công việc điều động 
trở nên đơn giản hơn nhiễu. 


74 





Hình 4.5. Các tàu lai tạo thành một góc với tàu, làm việc đề giữ cho tàu vào cặp 
mạn và chông lại sự trôi do dòng. 


Việc đưa ngang con tàu vào cầu được phân cho hai tàu lai đã buộc chặt với tàu, đồng thời 
phá trớn tới. Tiếp tục lùi máy trong khi giữ cho đuôi tàu tạo thành một góc nhỏ hướng vào cầu và 
khi tàu đã có trớn lùi so với nước (tàu đã đứng yên hoặc gần như đứng yên so với đáy), dòng chảy ở 
mạn ngoài sẽ đấy tàu vào cầu (H. 4.5) chỉ sử dụng tốc độ vừa đủ để giữ tàu ở đúng vị trí và dùng tàu 
lai để điều khiên tàu cặp vào cầu như khi cặp ngược dòng. 

Một khi đã áp mạn vào cầu, các tàu lai sẽ giữ cho tàu chống lại dòng nước xoáy ở cầu. Sĩ 
quan sau lái phải lưu ý không đê chân vịt bị vướng khi xông dây vì máy tàu liên tục được sử dụng đề 
giữ cho tàu ở đúng vị trí chống lại tác động của dòng. Các tàu lai cũng có thê gIúp. đỡ giữ tàu ở đúng 
vị trí bằng cách tạo với dòng chảy một góc còn hơn là vuông góc với vỏ tàu để đây. Lực đây do 
chúng tạo ra giữ tàu năm áp sát vào cầu ngược với dòng chảy (hình 4.5). 

Cặp câu xuôi dòng cũng không có vấn để gì lớn, nhưng cần nhớ rằng con tàu luôn có đủ khả 
năng lùi vào đúng vị trí. Bằng cách điều chỉnh góc giữa tàu và dòng, đuôi hướng vào câu, di chuyên 
theo hướng đó, đuôi song song với cầu để chặn lại sự di chuyên vào phía cầu hoặc đi chuyên ra xa 
cầu - con tàu đã được cặp cầu an toàn và hiệu quả. Bất kỳ vấn để nào phát sinh khi cặp xuôi dòng, 
thông thường là kết quả do việc cố găng đây tàu vào cặp cầu băng các tàu lai chứ không đề cho đòng 
ép tàu vào câu. Tàu thoát khỏi tay người điêu khiến do dòng tác động. Sử dụng tàu lai chỉ là trợ giúp 
để giữ góc hướng cần thiết khi tàu vào cặp câu. 


4.2. Minh họa các trường hợp cặp cầu 
4.2.1. Vào cầu nước ngược 









Hình 4.6. Vào cầu trái ngược nước 
Máy tới nhẹ, chỉ vừa đủ ă ăn lái bắt đầu dọc mũi trước, phía lái dọc lái trước. Lưu ý gần vào vị 
trí 3 phải tính toán sao cho tàu gần SOnE song với cầu. 
4.2.2. Vào cầu mạn trái thời tiết êm (không có yếu tố gió, dòng) 


Buộc dây 





Hướng mũi tàu vào điểm x (dưới điểm định cặp 1 ít tuỳ tàu lớn hay bé, góc vào cầu vào 
g 1 SẢI Đo: “u:ề tổ; ` -Ä * & r. Ẩ & ^ 5¬) “sếp z* ° ° ¡2 
khoảng 1. 7 điêm (10 + 17”). Giữ mũi thăng vào điêm định cặp với tôc độ chậm đủ ăn lái, tại vị trí 2 


ta lùi máy phá trớn, tàu sẽ tiễn nhẹ lên vị trí 2 đồng thời mũi sẽ gần song song cầu. Sau đó tiến hành 
buộc dây. 
4.2.3. Vào cầu mạn phải thời tiết êm 

Hướng mũi tàu vào điêm x (dưới điểm định cặp I ít, tại điểm 1 ta bẻ hết lái trái, do còn trớn 
nhẹ mũi quay ra ngoài, ở vị trí 2 lùi nhẹ máy phá trớn (lái số không) mũi có xu hướng dạt cầu duy trì 
gần song song cầu vào 3, bắt dây đọc lái trước). 
4.2.4. Cặp cầu mạn trái thời tiết tốt có thả neo ngoài 

Chuân bị neo mạn phải vào cầu với góc tương đối lớn, ở vị trí I (hình 4.8B) còn trớn tới nhẹ 
bẻ hết lái phải thả neo phải. Tàu đến vị trí 2 ta lùi nhẹ, đưa dây dọc mũi tàu từ từ về vị trí 3. 











Hình 4.8. (A) Vào cầu mạn phải thời tiết êm 


x_ (B) Cặp cả trái thời tiết tột có thả ài 
4.2.5. Cặp cầu dị phải thời tiết tốt nco ngoài kà2)oP20710228, 2503-3000 


—8 


` 





Chuẩn bị sẵn neo trái ở một máy còn trớn tới nhẹ bẻ hết lái trái (hình 4.9A) thả neo trái tàu sẽ 
đến 2, lùi nhẹ máy tàu sẽ từ từ đến vị trí 3. Nhanh chóng bắt các dây như hình 4.9A. 
4.2.6. Cặp cầu gió thổi từ bờ ra (chính ngang cầu hoặc chếch cầu) 

Góc vào cầu lớn hơn so với điều kiện thường, cần thiết phải hướng mũi ngược gió (hình 
4.10B). VỊ trí 1 bẻ lái hết lái trong cầu, máy tới nhẹ. Lưu ý rằng hướng mũi vào phía sau cầu định 
cặp (x), ở vị trí 2 ta lùi máy nhẹ, mũi từ từ ngả ra ngoài nhẹ, đồng thời đưa ngay dây đọc lên bờ, có 
thê ta thả neo phải. Tàu từ từ lên vị trí 3. Trường hợp này ít thực hiện vì cầu ít khi thỏa mãn, thường 
ta hướng mũi luôn vào vị trí định cặp, thả neo ngoài. Đa số phải dùng tàu lai. 

4.2.7. Cặp cầu gió thôi từ ngoài vào 

Hướng mũi vào điểm định cặp dưới cầu (1) tới nhẹ máy, bẻ lái ra ngoài, khi đến 2 còn trớn 

tới nhẹ, tàu sẽ di chuyên đến 3 ta lùi máy thả neo phải bắt dây, gió đây tàu vào câu. 


` Ắ 
- CÀ Z⁄ - c—_D ⁄ 
À Ặ 
Hìn⁄2:10. Cặp cầu gió thôi ngoài vào 








4.2.8. Cặp cầu ngược gió 

Hướng mũi vào điêm định cặp tại vị trí 1, máy tới nhẹ bẻ hết lái ra ngoài cầu. Vị trí 2 lùi máy 
phá trớn tàu tiến nhẹ lên 3 đồng thời mũi quay ra song song cầu bắt dây dọc mũi, đọc lái trước và 
các dây còn lại. 


77 


9> 





Hình 4.11. Vào cầu ngược gió 

4.2.9. Cặp cầu gió thôi từ ngoài vào (chếch mũi) ngoài vào 

Đưa tàu đến cầu theo hướng song song với cầu 1, gió thôi chếch phải, bẻ hết lái phải tàu đến 
vị trí 2 ta bẻ lái về số không và lùi máy, trớn còn nhẹ đưa tàu đến vị trí 3, nhanh chóng bắt dây. Nếu 
mạn phải cặp ta lưu ý vị trí 2 xa cầu hơn 1 chút. 
4.2.10. Cặp cầu gió thôi từ ngoài vào (chếch mũi) ngoài thả neo mạn ngoài 

Hướng mũi vào cầu góc lớn chuân bị sẵn neo mạn ngoài vị trí l máy tới nhẹ, hết phải thả 
neo, tàu tiến nhẹ đến vị trí 2 nhanh chóng bắt day dọc mũi giữ lin, dưới tác dụng gió tàu về vị trí 3 
(song song câu). 


“ 





Hình 4.12. Vào cầu gió vát phải 
4.2.11. Cặp cầu có kết hợp thả neo 

Gió thối chếch trong ra tới nhẹ tới vị trí 2 thả neo mạn ngoài. Hết lái phải, tàu tới nhẹ đến vị 
trí 2, gió gần như đối mũi, tàu tiễn đến vị trí 3 ta lùi nhẹ, bắt dây dọc mũi, tàu sẽ đến vị trí 4 theo yêu 
cau. 


<—— 


—”] 


SG 





Hình 4.13. Vào cầu có thả neo 
4.2.12. Cặp cầu mạn trái gió xuôi 
Tàu chạy song song với hướng gió ở VỊ trí 1 bẻ lái trong cầu, nhờ ,8ió tàu đến vị trí 2 ta lùi 
máy lái có xu hướng quay về hướng gió thôi tàu gần như song song với cầu, bắt dây mũi lái (lưu ý 
gió nhẹ). 


78 


Hình 4.14. vào câu gió xuôi 


4.2.13. Cặp cầu mạn phải gió xuôi ⁄ 


lee) 





Hình 4.15. vào cầu mạn phải gió màn 
Việc vào cầu tiễn hành như mạn trái lưu ý ở vị trí 2 lùi nhẹ lÑ gần vào cầu ta bắt dây lái 
trước sau đó bắt dây còn lại (lưu ý gió nhẹ) 
4.2.14. Cặp cầu mạn trái gió thôi chếch lái từ trong cầu ra 
Hướng mũi vào cầu, ở vị trí I tới nhẹ lái bẻ lái ra ngoài. Khi đến 2 ta bẻ lái về số không và 
lùi máy tàu sẽ gần như song song với cầu (2) đến vị trí 3 bắt dây mũi lái. 





Hình 4.16. Vào cầu gió thôi chếch trong cầu ra 


4.2.15. Cặp cầu mạn phải gió chếch phải trong cầu ra l l , 
Tương tự như 4.2.14, ta ở vị trí l tới nhẹ lái bẻ ra ngoài câu khi đên vị trí 2 ta lùi máy (bắt 
dây lái) khi có tác dụng của máy tàu đến 3 như ý muốn. 


4.3. Cặp cầu sử dụng tàu lai 
4.3.1. Cập cầu nhờ sự hỗ trợ của tàu lai 

Nếu tàu lai trợ giúp cho việc cặp hoặc rời cầu, thông thường, nó sẽ được buộc vào phía mũi 
hoặc sau lái bằng hai dây. Dây đầu tiên được đưa lên tàu, kéo lên phía trước và bắt vào cọc bích sàn 
boong, được gọi là dây dọc mũi của tàu lai, nó được buộc chặt vào cọc bích ở trên boong, dây này 
có tác dụng khi tàu lai lùi. Do khi tàu lùi để kéo mũi hoặc đuôi tàu lớn, dây này sẽ chịu sức căng lớn, 
do vậy phải bắt vào cọc bích trên tàu. Cũng có trường hợp, sĩ quan ở phía mũi hoặc lái tàu đã đưa 


79 


dây này buộc vào một sừng bò nhỏ ở mạn giả hoặc thiết bị không phù hợp khác, điều đó vượt ra 
khỏi sự quan sát của thuyền trưởng tàu lai. Khi tàu lai lùi, dây tàu lai buộc trên sừng bò đó sẽ kéo đồ 
mạn giả (có thể bật ra khỏi mạn giả), gây nguy hiêm, tạo thương vong hoặc giết người trên cả hai 
tàu. Dây thứ hai (rất ít khi đùng) được tàu lai đưa lên tàu lớn thông qua sàn boong mũi tàu lai, dây 
này gọi là dây chéo mũi của tàu lai và nó được dẫn về phía sau của boong tàu, nó được tàu lai sử 
dụng để giữ vào vị trí để đây 

Nếu con tàu lùi hoặc trượt lùi ở khu vực cầu nào đó, có thê buộc thêm một dây đọc lái, để tàu 
lai không bị quật trở lại, khi tàu lớn có trớn lùi. Tốc độ khi lùi phải duy trì ở mức nhỏ nhất khi tàu lai 
tạo nên một góc vuông với tàu lớn, vì với một tiết điện hình học như vậy, nếu tốc độ tàu tăng, nó sẽ 
làm tăng lên sức căng các dây lai do sức cản quá lớn. Hai thủy thủ tàu, luôn ở vị trí sẵn sàng để cởi 
dây lai một cách nhanh chóng khi có tín hiệu từ tàu lai và xông nó ra với một dây mỗi xuống tàu lai. 
Nếu dây không cởi ra kỊp thời, thì tàu lai hoặc là không thê vào vị trí làm việc, hoặc dây lai bị kéo 
đứt bởi sức căng dây khi tàu lai và tàu lớn điều động. Thực tế có thê xảy ra nguy cơ dây dọc lái của 
tàu lai có thể vướng vào chân vịt tàu lai, nếu thông tin giữa hai tàu không đây đủ và hợp lý. 








Dây chéo mũi 


Dây dọc mũi 


Dây dọc lái 
(nêu cân) 


Hình 4.17. Cách buộc dây vào tàu lai một chân vỊt. 


Đối với tàu lai hai có chân vịt, do khả năng của chúng trong điều động, nên thường chỉ buộc 
vào tàu lớn một dây ở phía mũi tàu lai lên mũi tàu lớn, vì chúng có thê sử dụng được hai máy đê đây 
vuông góc với tàu lớn mà không cần dây chéo mũi của tàu lai. 

Những tàu lai có động cơ đây dạng mở cho phép điều động trên mọi hướng mà chỉ cần đưa 
một đây lai lên tàu, dây này cho phép tàu lai làm việc tự do thoải mái, và có rất nhiều hữu ích cho 
người điều khiên tàu. Loại tàu lai điều khiên rất khéo léo đó là Voith Schneider, nó có thể làm mọi 
việc mà loại hai chân vịt vẫn làm, ưu điểm nữa là nó có thê làm việc (đây theo hướng của chân vịt 
mũi lái) đây vuông góc với tàu khi tàu đang có trớn tới. Rõ ràng là khi ở vị trí vuông góc và sát vào 
tàu lớn, nêu ta tăng công suất tàu lai, nó có thể di chuyên được tàu lớn theo hướng yêu cầu. Các loại 
tàu lai điều khiển khéo léo này cũng có thê làm việc sát phía đuôi hoặc sau lái của tàu lớn, bởi vì 
tính năng điều động của chúng là có thể quay vòng quanh một điểm ở mũi hoặc khu vực cong ở phía 
đuôi tàu. Nếu điểm cuối cùng của phân đuôi mà tàu lai có thê làm việc càng xa thì càng tăng hiệu 
quả của việc giúp đỡ đi chuyền tàu. 

Các tàu lai có động cơ đây dạng mở thường giữ dây làm việc của chúng trên một trống tời có 
công suất vừa phải để thu vào hoặc xông dây ra khi làm việc. Vì vậy tàu lai có thê thay đổi vị trí mà 
không bị giảm hiệu quả và có thê làm việc tại nhiều vị trí xung quanh mũi và lái mà không cần phải 
di chuyên dây lai. 

4.3.2. Liên lạc với tàu lai 

Các tín hiệu đó được đưa ra bằng còi cầm tay hoặc còi tàu, thông thường một số cảng qui 
định như sau: 

1 tiếng còi: Nếu đang đây hoặc lùi, dừng lại. Nếu đã dừng, tiếp tục tới với công suất bình 
thường. 

2 tiếng còi: Lùi với công suất bình thường. 

1 tiếng còi dài: Tới thật chậm. 


























S0 





1 tiếng còi ngắn: Tăng hết công suất, tới hoặc lui tùy thuộc vào hướng mà hiện tại tàu lai 
đang làm việc. 

1 tiếng dài và 2 tiếng còi ngăn: Giải phóng tàu lai. Cởi dây tàu lai. 

Thiết bị Radio (UHF/VHF) đang bổ xung thêm hoặc thay thế cho còi, người điều khiển có 
thê chỉ dẫn băng lời nói cho tàu lai để thi hành các mệnh lệnh điều động. Việc sử dụng các thiết bị 
Ra-đi-ô đã thu được kết quả an toàn hơn và công việc có tính chuyên môn hơn vì nó có thê chỉ rõ tên 
tàu lai và đưa ra nhiều chỉ dẫn tỉ mỉ hơn cho tàu lai. Khi sử dụng thiết bị vô tuyến đề làm việc cho 
tàu lai, mệnh lệnh thực hiện tốt nhất là nhắc lại tên tàu lai hai lần đê không có sự hiêu nhằm mà tàu 
lai phải tuân thủ theo một lệnh riêng như: “(tên tàu lai) tới hết máy (tên tàu lai)”. 




















4.3.3. Sử dụng tàu lai 

Chỉ sử dụng các tàu lai khi cần thiết, nhưng lập kế hoạch đê giảm tối thiểu một cách có tính 
toán việc sử dụng chúng. Hãy xem xét lý do cho vấn để này. Tàu lai, đơn giản chỉ là thiết bị phục 
vụ cho người điều khiên để hoàn thành nhiệm vụ, bổ xung cho máy, bánh lái, chân vịt mũi, lái, neo 
và các dây buộc tàu. Sử dụng tàu lai chỉ khi các phương tiện đó không hoàn thành chức năng của 
mình. Có một số lý do về vấn để này như sau: 

Chỉ là cách đề phát triên một kỹ năng và một linh cảm cho người điều khiển tàu khi làm việc. 
Nếu con tàu được đây và kéo vào vị trí chủ yêu bằng tàu lai, bạn sẽ không phát triên được bất kỳ kỹ 
năng nào trong điều khiên tàu, bạn chỉ học được cách sử dụng tàu lai đê dây và kéo mà thôi. 

Nếu công việc đã được lên kế hoạch, cần thiết phải sử dụng tàu lai ở mức tối thiểu. Ngoài tàu 
lai ra còn có thiết bị phụ trợ thêm, nếu được yêu cầu - nó là một lá bài trong tay người điều khiên. 
Nếu công việc được làm theo cách đó, tạo nên việc sử dụng các tàu lai là cần thiết khi năng lực dự 
phòng này bị mất. Khi đã buộc tàu lai và làm việc, giả sử rằng các thiết bị này chưa sẵn sàng thì tàu 
lai sẽ bổ xung vào bất kỳ vấn đề gì có thê phát sinh. 

Dường như có một sự không may mẫn là mối quan hệ nghịch giữa năng lực điều khiển tàu 
và khả năng sẵn có của các tàu lai có công suất lớn. Không yêu cầu kỹ năng lớn đối với một con tàu 
cặp cầu ở điều kiện bình thường mà chỉ cần một ít khôn ngoan chung nhất và một vài tàu lai có công 


S1 


suất lớn là có thể đây và kéo con tàu đó vào đúng vị trí. Điều thú vị là khi xem một hoa tiêu hoặc 
một thuyên trưởng có kinh nghiệm điều động một con tàu, làm cho nó phải thi hành các yêu cầu của 
mình mà họ không phải làm âm ï hoặc bối rối chút nào. Chỉ có cách để phát triển kỹ năng đó là phải 
điều động con tàu với sự trợ giúp nhỏ nhất. 

Như đã nói, khi ta lùi tàu lai, thì cũng làm giảm luôn tốc độ tới của tàu lớn và chỉ đơn giản là 
ta kéo một tàu lai dọc theo tàu với phần vỏ tàu chìm sâu của nó hợp với đường tâm dọc tàu một góc 
nào đó thì cùng có tác động làm giảm tốc độ. Chú ý rằng hiệu quả lại trái ngược nếu ta cho tàu lai 
chạy về phía trước. 

Lực của tàu lai sẽ làm tăng tốc độ của tàu lớn, bởi vì một phần năng lượng của nó sẽ dùng đê 
đây tàu tiến tới. Có thê tính toán bằng biêu đô véc tơ phần trăm của tông lực đang được tạo ra bởi 
tàu lai đang tác động vào một hướng nào đó mà ta mong muốn dưới một điều kiện nhất định, nhưng 
trong thực tế chỉ cần hiểu rằng tàu lai có hơn một tác dụng đề có thê sử dụng các ảnh hưởng của nó 
một cách có lợi nhất (H.4.2). 





Mặt khác, việc đây và kéo có hiệu quả đối với mũi tàu. mũi tàu lai có thê được sử dụng đề 
tác động theo tÑWfï tàt “hi: dàu-itiieMdrrmlàrelodtrdichuyÊpisengrDôttBột về HHều khiên 
tàu theo yêu câu. Tàu lai kéo lê mũi và chạy tới, tì vào mũi bên trái, di chuyên mũi sang phải, vì vậy 
đuôi tàu quay sang trái. Nếu đây ở mũi bên phải thì tác dụng ngược lại. 
Tàu lai mũi được sử dụng để giữ tàu cặp cầu cho đến khi các dây đã đưa lên bờ và cô chặt. Băng 
cách giữ tàu lai ở một góc nào đó so với tàu, con tàu có thê được giữ chặt chống lại dòng nước chảy 
ngược, xuôi, khi vào cặp cầu, cho đến khi các dây buộc xong. 

Tàu lai phía sau hoặc tàu lai sau lái, nếu ở vị trí sau lái, được buộc tương tự theo cách của tàu 
lai mũi, nghĩa là có một dây dọc và một dây chéo. Tàu lai lùi và đây tì vào vỏ tàu theo cách tương tự 
như tàu lai mũi, nhưng có điểm khác nhau quan trọng là: 







Cả thân tàu lai có tác dụng 
như một bánh lái đang bẻ 
góc A 


Hướng đuôi tàu 
lớn vào câu 


Tàu lai phía sau có tác dụng như một lực cản làm giảm hiệu quả của bánh lái đặc biệt ở các 
tốc độ thấp khi người điều khiển đang cô gắng di chuyền đuôi sang một bên mà không tăng tốc độ. 

Tàu lai sau lái phục vụ điều chỉnh lái vào hoặc ra ở khu vực đuôi sẽ cặp vào, do vậy nó phát 
sinh một vấn để cho người điều khiên. Hiệu ứng này tăng lên khi góc tạo bởi mặt phăng trục dọc tàu 
lai và mặt phăng trục dọc tàu lớn tăng lên, vì tàu lai có tác dụng như một bánh lái có kích thước toàn 





Hình 4.20. Sử dụng tàu lai ở hai bên mũi. 


bộ phần chìm của tàu lai (hình 4.19). 

Vì các lý do này, tốt nhất là tàu lai sau lái không can dự vào cho đến khi thật sự cần phải 
giúp đỡ tàu lớn, sau khi rời cầu nên bỏ nó ngay ở thời điểm sớm nhất. 

Đôi khi, tàu lai sẽ được buộc ở mỗi bên mũi, khi tàu đến gần cầu hoặc gần cửa âu (Ship's 
lock) hoặc giữ ở một vị trí trong luồng lạch (hình 4.20). Hoặc tàu lai có thê lùi hoặc tới, một mình 
hoặc kết hợp, để di chuyên mũi theo yêu cầu. Quan trọng là, khi cả hai tàu lai lùi đồng thời, tàu vẫn 
giữ được hướng cho dù tốc độ bị giảm, vì các tàu lai lùi ngăn cản lại trớn tới của tàu. Máy của tàu 
cũng có thê được sử dụng theo yêu cầu, sao cho con tàu có thê điều khiển và dừng được với sự điều 
khiến tối thiêu. 

Một tàu lai có thê được bố trí ở vị trí sau lái của tàu và buộc bằng 1 hoặc 2 dây (hình 4.20). ở 
vị trí này, tàu lai lùi để giảm tốc độ tàu, hoặc tới sang phải hoặc sang trái, để di chuyên đuôi tàu, 
hành động như một bánh lái chủ động đê phụ giúp cho bánh lái chính của tàu. Tàu lai cũng có thê 
được sử dụng đề điều khiên mà không cần máy tàu, điều khiên con tàu mà không cần phát triển trớn 
tới quá giới hạn. Vấn để này, đã được khuyến cáo ở một số bài viết về điều khiên tàu và đôi khi từ 
các hoa tiêu ở các cảng không thường xuyên sử dụng tàu lai theo cách này, do nó có một số rủi ro 
cho tàu lai khi buộc vào lái tàu lớn. Dĩ nhiên, vấn để này không thực tế, ví dụ các tàu lai được sử 
dụng ở sau lái để trợ giúp hàng nghìn tàu lớn qua khu vực Gaillard Cut trên kênh đào Panama khi 
tàu lớn đi với tốc độ 6 đến 8 hải lý/giờ mà không có vấn đề gì. Thông thường các bài viết đã khuyến 
cáo sử dụng một tàu lai với một dây lai ở phía mũi tàu lớn để trợ giúp tàu lớn điều khiên. Việc làm 
này có hiệu quả ít và chứa đựng nhiều hiểm nguy. Các tàu lai ở cảng Hoa kỳ theo qui ước, khi làm 
việc ở phía mũi tàu lớn đang có trớn tới thì luôn luôn trong tình trạng nguy hiểm vì có thê bị hãng 
hụt hoặc bị quay tròn. 

Các tàu lớn nên luôn luôn đê một sĩ quan và hai thủy thủ đứng bên các dây lai, đặc biệt là khi 
các dây này vòng qua đuôi tàu, trong trường hợp mà tàu lai phải cởi dây khi có thông báo khân cấp. 
Nhiều khi, thuyền viên của tàu buộc dây tàu lai xong là rời vị trí luôn, làm cho tàu lai ở phía đuôi 
không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cởi dây từ tàu lai để đào thoát. Các dây lai này trôi 


83 


nôi ở gần chân vịt tàu lớn - không phải là một tình huống mong muốn. 
4.3.4. Tàu lai làm việc băng cách đưa dây lai qua lỗ xô ma chính giữa mũi / lái 

Mặc dù không thường xuyên nhìn thấy một tàu lai làm việc theo cách này ở Hoa kỳ, biết đâu 
ở một nơi nào đó trên thế giới lại làm và nó có thê được gọi là “Kiêu Châu Âu” của điều khiến tàu, 
việc sử dụng dây chính giữa có thê được xem xét. Không có vấn đề gì bàn cãi liên quan đến công 
hay tội của hệ thông Châu Âu hay Hoa kỳ, vì kiểu tàu lai, kinh nghiệm và thói quen của người điều 
khiến cũng như cách bồ trí tự nhiên của cảng, tất cả đã quyết định kiểu làm việc. 

Loại tàu lai Shottel và Voith-Schneider trở nên được sử dụng rộng rãi ở Hoa kỳ, nó phù hợp 
và làm tăng giá trị công việc làm ở khu vực quanh lỗ nống neo mà người điều khiên mong đợi. Các 
tàu lai thiết kế để sử dụng làm việc băng một dây chính giữa, có các tời được đặt ở vị trí hợp lý, liên 
quan đến điểm quay của tàu lai sao cho chúng có thể làm việc an toàn theo cách này. Điều này nói 
chung không phải là sự thật đối với các tàu lai theo qui ước ở các cảng Hoa kỳ. 

Đôi khi, có trường hợp khi một tàu lai theo qui ước của cảng có thê làm ở vị trí quanh lỗ 
nống neo, thông thường hầu hết là ở trong các trường hợp khi điều khiển một con tàu đứng yên hoặc 
con tàu không tải mà không thể cặp mạn buộc dây được. Với trường hợp này, duy trì tốc độ tàu và 
sử dụng máy tàu ở mức tối thiêu đê tránh va chạm vào phần không có đệm va của tàu lai, đâm ngang 
tàu lai vào khu vực lỗ nông neo, đồng thời quay ngang sau khi bắt xong dây.Khi làm việc với một 
tàu lai theo cách này, thường dùng vô tuyến để liên lạc báo cho tàu lai tốc độ và hướng đề kéo, mặt 
khác, dùng tàu đó theo cách tương tự như đã miêu tả ở phần tàu lai cặp mạn trước kia. Các tàu lai sử 
dụng ở khu vực quanh lỗ nống neo cũng có thê sử dụng ở bên đối diện đề tăng hoặc giảm đường đi 
của tàu, hoặc giữ tàu ở một vị trí nào đó khi có dòng chảy hoặc ở cầu. 






Tàu lai hướng mũi tiễn sang phải 
1. Đuôi tàu di chuyên sang phải 
2. Tàu quay sang trái. 


Tàu lai hướng mũi tiến sang trái 
1. Đuôi tàu di chuyên sang trái 
2. Tàu quay sang phải. 


| Tàu lai lùi hết 
Tàu bị giảm trớn tới. 


Hình 4.21. Sử dụng tàu lai phía sau lái. 


4.3.5. Cách buộc dây tàu lai 

Khi tàu di chuyên ở vùng nước bị hạn chế hoặc khi nó đứng yên trên mặt nước, rất tốt cho 
việc buộc tàu lai ở phía mỗi hoặc phía lái. Tàu lai cặp mạn, đưa dây dọc mũi, dây dọc lái và một dây 
chéo dẫn hướng về phía sau lên tàu lớn. Dây dọc mũi và dọc lái giữ càng ngắn càng tốt, dây dẫn 
hướng coi như dây ngang tùy theo tình huỗng cho phép và các dây này phải kéo căng buộc chặt. 
Vấn để quan trọng là những dây này phải buộc chặt sao cho tàu và tàu lai khi làm việc như một khối 
nêu không việc buộc đó sẽ tạo ra một cản trở nhiều hơn là một sự giúp ích. Không cho phép tàu di 
chuyên nếu dây buộc chưa chặt do mớn nước tàu, hình dáng vỏ tàu hoặc vị trí điểm tì hoặc vị trí các 
cọc bích của nó. 

Tàu hoặc các tàu lai có thê được buộc ở tận phía đuôi khu vực buồng máy / hoặc bánh lái. 
Nếu tàu lai được buộc ở mỗi khu vực lái con tàu chúng ta sẽ được điều khiến như tàu hai chân vịt. ở 
các khu vực nước được che chắn một tàu lớn có thê được di chuyên nhanh chóng và an toàn theo 
cách này. Khi sử dụng tàu lai theo cách này, các khẩu lệnh lái và máy tương tự như việc sử dụng ở 
tàu lai l chân vịt. 

Khi chỉ buộc một tàu lai, vị trí lệch tâm của tàu lai được cảm nhận khi tàu lớn cắt trớn tới, do 


84 


con tàu ban đầu có xu hướng di chuyền ngược với bên có tàu lai. Khi tàu lùi nó có xu hướng quay về 
phía tàu lai buộc nhiều hơn, nghĩa là khi lùi, một tàu lai buộc ở phân tư phía sau quay tàu sang bên 
trớn (đuôi sang phải, mũi và tàu sang trái). Một khi đã có trớn tới, một tàu nhỏ chỉ cần buộc một tàu 
lai cũng có thể đi chuyên có hiệu quả. 

Một kiêu thông dụng khác là tàu lai buộc vào mũi tàu lớn và mũi hướng về đuôi tàu lớn. 
Điều này chỉ được tàu lai sử dụng khi đưa một con tàu lớn từ cầu vòng quanh một tàu khác đã cặp ở 
phía đuôi hoặc đưa tàu rời cầu. Sau khi đã buộc xong (H.4.22) tàu lai lùi đê di chuyên đuôi tàu lớn ra 
khỏi cầu khi đã cách xa cầu nó có thể vòng quanh bất kỳ tàu ở phía sau. Khi tàu lớn đã tạo thành 
một góc hợp lý với cầu, tàu lai tới nhẹ đề điều khiến tàu ra cầu. Các khâu lệnh lái được sử dụng 
tương tự như khi dùng để đưa tàu rời cầu bằng chính sức máy của nó. 

Khi rời cầu băng lái ra trước, lái trái được thay băng tàu lai để đưa mũi sang trái, dĩ nhiên là 
duôi sang phải. Điều này có thê khó hiểu, đưa các khâu lệnh lái cho tàu lai ở phía đuôi tàu lớn theo 
hướng tàu lớn định rời. Việc điều động này phải nhanh và đơn giản, các khâu lệnh lái cần phải rõ 
ràng. Một khi đã ra khỏi cầu, không còn vướng mắc gì, với trớn lùi trên tàu lớn, tàu lai đưa ra hướng 
hoặc thăng thế trên hướng, thuyên trưởng tàu lai điều khiên tàu lớn như là thủy thủ tàu lớn lái. 






Tàu lai buộc dây lai lên 
tàu lớn khi còn ở trong câu. 


†.Tàu lai lùi cưỡng lại dây chéo 
mũi tàu lớn để đi chuyên lái ra 
Xa cầu. 

2. Tàu lai tới, bánh lái hết trái để 
di chuyên mũi ra khỏi câu. 

3. Tàu lai sử dụng kết hợp máy \ 
và lái để rời tàu lớn ra khỏi cầu: 





Hình 4.22. 


Khi tàu được buộc bằng một tàu lai, có thê dừng nó lại được bằng cách cho tàu lai lùi. Nếu 
tàu lai buộc ở mạn phải phía sau, khi chạy tới hoặc ở mạn phải phía trước, khi chạy lùi, tàu sẽ quay 
và có thê điều khiên như là tàu một chân vịt chiều phải. Một tàu lai được buộc chặt, thường có thê 
làm công việc của hai tàu lai khi kết hợp cùng với máy tàu đê di chuyên tàu sang một bên mà không 
cần phát triển trớn tới. Dùng một tàu lai theo cách này, yêu cầu cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa 
người điều khiển tàu và thuyền trưởng tàu lai, nó phải được gắn bó như việc buộc tàu lai. Tàu lai 
hướng mũi về phía đuôi tàu lớn, bẻ hết lái vào trong câu và tới, đồng thời tàu lớn cũng sử dụng máy 
tới và bánh lái bẻ phía trong cầu. Mũi và đuôi tàu sẽ di chuyền ra xa cầu, máy tàu lớn tạo ra lực đây 
ngược với lực đây đo tàu lai tạo ra đê cho tàu lớn không có trớn tới hoặc lùi. 


S5 


Tàu lớn tới máy hết lái phải. 


Tàu lai tới, hết lái trái 





Hình 4.23. Tàu lai làm việc ở một bên đối ngược với tàu lớn đề di chuyên tàu lớn sang bên 
kia. 


Chương 5 


Điều động tàu trên biên 


5.1. Điều động tàu trong ĐIềU KIệN thời tiết xấu 
5.1.1. Khái niệm 

Thời tiết xấu đối với tàu thuyền là những trường hợp khi tàu đang hành trình, đậu cầu hay 
đang neo gặp sóng gió lớn, tầm nhìn giảm do sương mù, tuyết rơi, mưa rào nặng hạt, bão cát, băng 
biên.. 

“Nếu đang buộc cầu mà cần khởi hành thì sử dụng dây buộc tàu, neo, máy tàu đê nhanh chóng 
rời cầu. Với các tàu lớn phải sử dụng tàu lai giúp đỡ. 

Khi đang thả neo, buộc phao nếu ở khu vực đó xét thấy an toàn thì tiến hành các công tác 
chuẩn bị để đối phó với các điều kiện và hoàn cảnh đang hoặc sắp xảy ra. Trường hợp không đảm 
bảo an toàn thì phải nhanh chóng điều động tàu khởi hành tìm nơi trú ân hoặc điều tàu ra biển đề 
chịu đựng sóng gió, đặc biệt khi có giông bão. 

Nếu đang hành trình thì tuỳ từng trường hợp cụ thê mà tiến hành kiêm tra , phòng chống, 
đồng thời phải áp dụng các phương pháp điều động thích hợp nhằm đảm bảo an toàn cho tàu. 

5.1.2. Quan hệ giữa hướng đi với hướng sóng gió và sự ảnh hưởng của chúng 

- Đi ngưỢC SÓNG - 

Tàu đang chạy sóng gió ngược thì tốc độ sẽ bị giảm, nếu gặp sóng gió ngược quá lớn tàu sẽ 
bị bô đọc mạnh, bánh lái và chân vịt có lúc ở trên không, tàu sẽ không nghe lái, đễ bị đảo mũi. Đề 
đảm bảo cho tàu có thể chạy được trong sóng gió ngược cần phải tăng mớn nước của tàu khi tàu 
chạy không có hàng (Ballast) bằng cách bơm nước dằn đầy vào các két dẫn và một hoặc một số hàm 
hàng, mớn nước lái phải cao hơn mớn nước mũi. 

Khi bị lắc dọc quá mạnh ta phải giảm tốc độ, nếu vẫn chưa khắc phục được thì ta chuyên 
hướng đi mới (chạy vát mạn phải hoặc mạn trái một góc khoảng 30). 

- Đi xuôi SÓng : 

Tàu cũng bị bồ dọc nếu sóng gió lớn, tốc độ sẽ bị giảm. Nếu sóng gió xuôi nhỏ, tốc độ tàu có 
thể tăng . Khi Vr> Vs thì vỏ tàu chịu ứng lực giảm, lưu ý hiện tượng uôn và võng. 

Nếu cảm thấy việc chạy không an toàn, có thể chuyên hướng để sóng gió chếch mạn phải 
hoặc trái. 

- Đi ngang sóng : 

Tàu sẽ bị lắc ngang mạnh, nếu sóng gió lớn tàu bị lắc càng mạnh. Khi chạy sóng gió ngang 


S6 


dễ bị nguy hiêm nếu chiều cao khuynh tâm nhỏ (tàu chở container, gỗ, hàng hạt rời...) sẽ gây ra hiện 
tượng lắc quá mêm. Chiêu cao khuynh tâm quá lớn (tàu chở quặng, xi măng, săt thép...) sẽ bỊ lăc quá 
cứng. 


Cần chú ý chằng buộc, cố định và chèn lót hàng, hạn chế chạy ngang sóng gió, đặc biệt là tàu 
nhỏ khi sóng lớn. Cân thiệt phải chuyên hướng đê sóng vát một bên mạn. 


Đại Tây Dương 





Keo. DỊCH ĐẠO. (xi lo TP TH. 1 tốc 00 ly cá Đo coi TIỀN nu uạ VÌ 


Hiện tượng lắc và hậu quả do lắc gây ra rất nguy hiểm cho tàu, cường độ lắc phụ thuộc tần số dao 
động của tàu +, và tần số của sóng biểu kiến +,. Hai đại lượng này càng gần nhau thì biên độ lắc 
càng lớn khi 1¿ = r1; xảy ra lắc cộng hưởng. Người ta dùng đô thị đê minh hoạ như sau. 


P 


¬ 


“ 


0/7 1,0 1,3 


Hình 5.1. Hiện tượng lắc cộng hưởng 


| ¬ 


+ =0,7+1,4 sẽ gây nguy hiểm cho tàu. 


“ 


"¬ ,¬ 


~+ =] sẽ gây nguy hiểm nhất. 

Chu kỳ dao động riêng của tàu được xác định bằng biêu thức: 
kxB 

sac (S.1) 

YXGM 
Trong đó k là hệ số kinh nghiệm được lấy như sau: 
Tàu hàng đầy tải : k= 0,64 + 0,7 
Tàu hàng nhẹ tải : k = 0,74 + 0,8 
Tàu chở gô đây tải : k = 0,75 
Tàu khách : k= 0/76 + 0,86. 

B: Chiêu rộng tàu, GM: chiêu cao khuynh tâm 

Công thức trên có thê được viết dưới dạng: 

kxB 
£ 


f 


T 












































2 
GM -[ và thường xuyên được các sĩ quan sử dụng trên biến để kiểm tra độ ôn định 


của tàu. 


Đề xác định 1, người ta sử dụng dụng cụ gọi là lắc kế (clinometer). Đếm chu kỳ lắc 10 lần 
và tốp đồng hỗ bấm giây, kết quả thời gian đó chia cho 10 ta được 1:. 


S7 


Đê xác định chu kỳ của sóng biêu kiến t, người ta dùng đông hồ bẩm giây và biêu xích đặt 
trên la bàn, đứng quay lưng về hướng gió thôi tới, theo ống ngắm của la bàn đo 1 dải bọt do sóng tạo 
ra, ta được hướng truyền sóng. Sau đó quay ngang người đi một góc 90° quay ống ngắm về đó ngắm 
đến các đầu sóng chạy qua từ I + 10 và tốp đồng hồ bấm giây, kết quả thời gian đó chia cho 10 ta 
được 1; (vì tàu vẫn chuyên động nên đó là giá trị chu kỳ của sóng biểu kiến). 

So sánh 1; và r¿ cho phép ta kết luận việc chọn lựa điều động. 

1s CŨNnB CÓ thê xác định nhờ công thức 

lÂu : 

=———————— (giây) (5.2) 

1,52, +0,514V, xsin g . 
Trong đó: 
À;: Bước sóng (mét) 
V.: Vận tốc của tàu (mét/giây) 
q: Góc mạn sóng (độ), q mang Dấu cộng (+) khi tàu đi ngược sóng; dấu trừ (-) khi tàu đi xuôi 
sóng. 
Như vậy đề tránh hiện tượng lắc cộng hưởng phải thay đổi một trong hai yếu tô là V hoặc q 


Ts 


























sao cho tỉ số L4 r hoặc Ti, 
Ty Ty 

Khi tàu đi ngược hoặc xuôi sóng mà 1,= +, thì biên độ lắc dọc của tàu không lớn lắm. Vì 
tàu được nâng lên, hạ xuống đều đặn. Song nếu r,> +, thì mũi tàu sẽ ngập sâu trong nước, nước 
tràn lên boong mạnh, nhất là khi chiều dài của tàu gần bằng chiều dài của bước sóng (L = ^,). 

5.1.3. Điều động 

Lưu ý không để tàu bị lắc quá sẽ có hại đến các hệ thống máy móc của tàu, tuyệt đối không 
để lắc ngang tới góc nghiêng ngang tới hạn. 
5.1.3.1. Chuyển hướng trong sóng to gió lớn: 

Trước khi chuyền cần năm vững tính năng điều động của tàu mình, phán đoán chính xác tình 
hình sóng gió, chọn thời cơ thích hợp, thực hiện nhanh động tác chuyên hướng đề đảm bảo đại bộ 
phận thời gian chuyên hướng là lúc mặt biển phăng lặng. 

- Đang ngược sóng chuyển về xuôi sóng : 

Quan sát mặt biên, chờ đợt phẳng lặng của mặt biên sắp tới ta bắt đầu chuyên hướng, lúc đầu 
góc lái nhỏ để tàu từ từ chuyên hướng. Khi mặt phăng lặng tới tàu thì tàu đã ngang sóng, tăng góc 
lái, tăng vận tốc đê mũi tàu quay nhanh về xuôi sóng. 


88 


Hướng sóng 


SG rsxc S2 
==-=.... 


no 


Bẻ lái từ từ ` = .. 
Tăng tốc độ và góc bẻ lái 


Hình 5.2. Đang ngược sóng chuyên về xuôi sóng. 


- Đang xuôi sóng chuyển vỀ ngược : 

Giảm tốc độ chờ thời cơ, khi ngọn sóng tới tàu ta bắt đầu chuyên hướng, góc lái ban đầu nhỏ 
sau đó căn thời cơ khi tàu chếch gần như ngang sóng thì con tàu đã ở chỗ mặt biên phăng lặng, ta bẻ 
góc lái tăng và tăng tốc độ đưa mũi tàu lên ngược sóng. 

Khi tàu phải đi xuôi sóng hoặc chếch sóng trong quá trình điều động cần lưu ý quan sát lượn 
sóng phía sau lái tàu sao cho khi lượn sóng đến bánh lái thì đưa bánh lái về số không, lượn sóng đi 
qua ta lại điều khiển bánh lái về theo yêu câu. 

Nếu phải thả trôi trong sóng to gió lớn lưu ý không nên thả neo nếu độ sâu lớn, nếu gần 
chướng ngại vật nguy hiểm lớn thì thả đê đảm bảo an toàn cho tàu. 


Hướng sóng 


== 
=—==.. 
Giảm vận tốc, bẻ lái từ từ 
=——— 


Tăng tốc độ và góc bẻ lái 
5.1.4. Các biện pháp àm #i4mjnhibướng của sống èlócược sóng 

- Thả dầu : 

Thực nghiệm cho thấy 1 lít đầu nhỏ xuống mặt biên sẽ loang 1 diện tích 100.000m” có độ 
dày 1/10.000mm. Tốt nhất là dùng dầu cá ép, dầu thảo mộc (trừ dầu dừa) dầu mỏ và sản phẩm của 
dầu mỏ (trừ xăng và dầu hoả) l 

Nên thả từng giọt, tuỳ điêu kiện sóng gió có thê thả tăng hoặc giảm, người ta cho răng đê 


89 


lượng dầu thả tốt nhất cho từng cỡ tàu là 
































D<200T 80kg/ngày 
D=1.000 +3.000T 130kg/ngày 
D=200 +1.000T 100kg/ngày 
D=3.000 + 5.000T 170kg/ngày 


Thường các tàu có trang bị sẵn dụng cụ để thả, đó là các túi vải bạt có đục lỗ nhỏ ở đáy và 
xung quanh hoặc thùng sơn có đáy là một lớp bông sơ đảm bảo cho dầu nhỏ từng giọt, dung tích là 
10 lít, 6 lít hoặc 3 lít, có thê là bồ trí ống dẫn ở mũi 2 mạn rỗi mở van. 

Vị trí thả dâu : thả trên sóng sao cho bao quanh thân tàu. 


Thả trôi 


9-15m túi xả 





Lai kéo 


Hình 5. 4. Các vị trí thả dầu 


5.2. Điều động tàu trong bão 


5.2.1.Nguyên nhân phát sinh bão 

Do hấp thụ năng lượng mặt trời ở các vùng trên quả đất khác nhau, ở vùng gần xích đạo thì 
nó hấp thụ năng lượng mặt trời lớn, khối không khí bị đốt nóng sẽ giãn nở trở nên nhẹ và bay lên 
cao làm cho không khí ở vùng đó giảm tạo thành vùng áp thấp. Khối không khí xung quanh sẽ tràn 
tới bù đắp chỗ trống và sự dịch chuyên đó gây ra gió. 

Do lực coriolis nên quan hệ về hướng gió và các vùng áp thấp, áp cao như sau: 

Bắc bán cầu : Nếu quay lưng về phía gió thôi tới thì vùng ở phía tay trái phía trước là vùng 
áp thấp, còn vùng phía tay phải phía sau là vùng áp cao (Buys Ballots law). 


+ 
; — Vùng áp cao 
+ 


Hướng gió 





Vùng áp thấp Ỳ 


Hình 5.5. Qui tắc Buys Ballot 


Cũng do lực Coriolid tác dụng ở vùng Bắc bán cầu xung quanh trung tâm khí áp thấp gió 
thôi theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, ở trung tâm khí áp cao thì ngược lại. 
Nam bán cầu : Hoàn toàn ngược lại . 
Vùng khí áp thấp gọi là xoáy thuận (thời tiết có mưa, gió mạnh, trời u ám) vùng khí áp cao là 
xoáy nghịch (thời tiết ôn định hơn, ít mây mưa...) 
Do lực coriolid gió NÑ chuyên sang NE 
- Quï đạo kinh điền của một cơn bão: 
Người ta đã thống kê được răng 75% quï đạo các cơn bão đều có hình parapol (hình 5.6). 
Bão thường phát sinh từ vĩ độ 5 độ Bắc hoặc Nam tới vĩ độ 30 độ Bắc hoặc Nam. Đa số các cơn bão 
đều được phát sinh từ ngoài biển khơi, lớn dân và di chuyên rất xa trước khi tan. 
Bão chia ra làm ba loại : 
Bão nhẹ : Sức gió mạnh nhất gần trung tâm là cấp 6 +7 (B) (10 + 15m⁄§). 
Bão vừa : Sức gió mạnh nhất gần trung tâm § + 10 (B) (20 + 30m⁄s). 
Bão to : Cấp 11 (B) trở lên, sức gió hơn 30m/s. 
+ Theo thống kê, bão thường phát sinh ở hai khu vực: 
ở Thái Bình Dương: từ vĩ độ 5 độ Bắc tới vĩ độ 19 độ Bắc 
từ kinh độ 125 độ Đông tới kinh độ 145 độ Đông 
ở Biên Đông: từ vĩ độ 7 độ Bắc tới vĩ độ 20 độ Bắc 
từ kinh độ 112 độ Đông tới kinh độ 121 độ Đông 






































5.2.2.Những triệu chứng của bão 
5.2.2.1.Trạng thái mặt biển : 

- SÓNG - 

Quan sát thấy sóng lừng, sóng lừng lan truyền đi trước tâm bão khoảng 1000 hải lý, rõ rệt 
nhất là cách bão 400 hải lý. Sóng dài, đầu tròn, lan truyền đều đặn, khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng có 


91 


khi tới 200 mét. Nếu sóng truyền thăng đến ta thì có khả năng đường đi của bão qua vị trí ta, nếu 
hướng sóng có xu thế dịch chuyền theo chiều kim đồng hỗ thì cơn bão có xu hướng dịch chuyền về 
tay phải. 

Hải lưu và thuỷ triều thất thường 

Nếu bơi hoặc lặn xuống biên cảm thấy nhiệt độ sẽ lớn hơn, nước nóng hơn và nghe tiếng réo 
ầm ì ở phía xa, có mùi tanh ở dưới biển xông lên, cá chết, rong rêu trôi nôi.. 
5.2.2.2. Trạng thái bầu trời : 

Mây tỉ xuất hiện đồng thời với sóng lừng, mây t1 có từng chùm trắng như sợi bông hoặc như 
đuôi ngựa, có khi hình thành 1 dải mỏng cắt ngang qua bầu trời trông giống như một chiếc khăn 
voan. Đó là những đám mây màu mỡ gà, buổi sáng và chiều có màu vàng, chói hồng rồi chuyên 
thành màu đỏ thẫm. 

Nếu mây màu nhạt, xung quanh tơi như bông thì đó là dấu hiệu của một cơn bão hình thành 
khá lâu. Nếu mây màu trắng và tạo thành từng khối rõ rệt thì đó là cơn bão mới phát sinh trong 
phạm vi nhỏ nhưng rất mãnh liệt. 

Mây t¡ di chuyên đúng hướng đi của bão và điểm hội tụ của mây chính là mắt bão. 

Bão đến gần thì mây ti sẽ nhường chỗ cho mây tỉ tầng, gây hiện tượng quầng đám, không khí 
ngột ngạt khó chịu, sau mây tỉ và tỉ tầng thường xuất hiện mây trung tích (A.). Nếu trời có một lớp 
mây che lấp màu sữa, sau đó mây thấp xuống, đen và dần thành màu xám xơ xác, rải thành từng 
cụm bay nhanh và ngày càng nhiều. Mưa bắt đầu rơi như trút nước, gió giật mạnh từng cơn dữ đội 
báo hiệu bão đến, căn cứ vào hướng di chuyền của mây vũ tầng ta suy ra hướng đi của bão. 
5.2.2.3. Sự thay đổi khí áp : 

Là thay đổi quan trọng của bão. Sự thay đôi khí áp bất thường trước khi bão đến khí áp cao 
hơn mây ngày thường và bắt đầu giảm xuống. Khí trời trong sáng đặc biệt, thời tiết bắt đầu oi bức 
khó chịu và khi cách tâm bão chừng 600 + 1000 hải lý thì khí áp tụt xuống trung bình là 2 + 2,5 
mbar/ngày. Nếu bão chỉ đi qua thì khí áp trở lại bình thường. Nếu khí áp giảm nữa thì bão sẽ đến 
nƠI. 

Khi khí áp giảm rõ rệt, bầu trời trở nên u ám, mây đen có hình thù kỳ dị bay đến, mưa gió 
lớn, khi bão đến gần khí áp có thê giảm đột ngột từ 20 + 30 mbar so với khí áp trung bình. Khí áp 
càng thấp gió càng mạnh. 
5.2.2.4. Sự thay đổi của gió: 

Tỷ lệ nghịch với khí áp, gió càng mạnh thì khí áp càng thấp. Khi khí áp thay đổi giảm xuống 
từ từ thì gió cũng tăng dẫn từ 6 + 12 m/s. Khí áp giảm đột ngột thì gió tăng vụt lên từ 25 + 30 ImúS, 
có khi 35 m/s. Trung tâm bão đi qua thì gió giảm xuông còn I m/s. Chỉ sau I thời gian ngắn, mắt 
bão đi qua thì gió đột ngột vụt lên từ 40 + 50 m/s và tổn tại không lâu, giảm nhanh, chậm dân và dụi 
hăn. Tốc độ gió cũng thay đổi thì hướng gió cũng thay đồi. 
5.2.3.Phương pháp xác định tâm bão và đường di chuyển của bão 
5.2.3.1. Xác định hướng tới tâm bão 

Theo qui tắc Buys Ballot's, nếu tàu: 

Cách tâm bão từ 300 + 400 lý thì góc kẹp giữa đường gió thôi đến và đường từ vị trí tàu đến 
tâm bão từ 45 +50” = ơi (hình 5.7, vị trí l). 

Từ 200 +250 lý thì 60 + 70 ”= ơ¿ (hình 5.7, vị trí 2). 

Nếu < 100 lý thì 90° = ga (hình 5.7, vị trí 3). 

Nếu theo hướng la bàn, phương vị của bão nằm trong phạm vi từ Hg + 90° thì khí áp giảm 
xuống từ 20 + 30 mbar. Dựa vào giả thiết trên với một cơn bão lý thuyết trung bình và theo tính toán 
thì nêu khí áp cứ giảm xuống chừng 1 mbar, bão sẽ đến gần ta một chút và phương vị bão sẽ giảm 
no 
Người ta có công thức tính phương vị bão 
Py= H; + 135” - 2(p - P¡) (S.3) 

Trong đó: 
P: Khí áp trung bình địa phương 
P¡: Khí áp tại thời điểm đo được 




















92 


P có thê lấy trong bản đồ khí tượng hoặc lấy lúc khí áp bắt đầu giảm xuống rõ rệt 4 mbar. 








k ¬ và 
đường đi tính bão của tàu 


0G 0G 





_~ đường đi tránh bão của tàu 


10QS Si 10QS 





Bán vòng 










VÀ 0161665 4 VU A0 2” suy hiệm 
20GS đường di chuyên của bão........-” t2 AẾ) qQ6uy 2D 20GS 
nh cam > Xổ xêu tưng 
<= _ ¿ 0005 Tầng > 


Hình5 6. Quï đạo kinh điển của một cơn bão ở Bắc và Nam bán cầu 

5.2.3.2. Xác định khoảng cách tới mắt bão 

Phương pháp Pitdingion : 

Dựa vào sự giảm khí áp trong từng giờ để dự toán khoảng cách tới mặt bão và ông đã ghi 
thành bảng sau. 
1 mbar khoảng cách là 500 + 300 km 
2 mbar khoảng cách là 300 + 200 km 
4 +5 mbar khoảng cách là 150 + 80 km 
Phương pháp Anghê : 


























93 


Dựa vào sự giảm khí áp so với khí áp trung bình địa phương trong từng giờ để dự đoán 
khoảng cách 
1 giờ đo được khí áp là A 
2 giờ đo được khí áp là B 
3 giờ đo được khí áp là C 
4 giờ đo được khí áp là D 
So với E là giá trị khí áp trung bình. Nếu khoảng giá trị giữa các A,B,C,D so với E mà 
Giảm 5mbar => D= 900 - 300km 
Giảm 5-10mbar => D = 300 — 100km 
Giảm10-20mbar = D = I50 —20km 
Trên 20 mbar thì khoảng cách dưới 20 km. 



























































Hình 5.7. Xác định hướng tới mắt bão 


Phương pháp Founier : 
Nêu lượng giảm khí áp so với khí áp trung bình của địa phương ở l vùng nào đó mà nhỏ thì 

khoảng cách tới tâm bão lớn 

P-B D 

————~=_—>, trong đó: 

P=E ÖD, 

P¡: Khí áp đo lần I tương ứng với khoảng cách Di 

Pa: Khí áp đo lần 2 tương ứng với khoảng cách D; 

P: Khí áp trung bình địa phương . 

Dị có thê lấy ở bảng Pitdington hoặc Anghê. 

Nếu D¡ được tính là 100% thì Dạ= 100% ˆ ~#¿ 


























2 

Mục đích đê vẽ trên hải đồ, vì tính D; theo tỷ lệ bằng bao nhiêu % của D; khi trị số thang đo 
trên hải đồ không đạt tới. 

Ngày nay dùng bản đồ Facimile thu cả 1 khu vực trên đó có ký hiệu về bão . 
5.2.3.3 Cách tính và dự đoán đường đi của bão: 

Vào khoảng thời gian như nhau đo và xác định hướng gió thực rồi tính phương vị tới mắt 
bão (các phương vị này cách nhau 10 + 15”). 

Từ vị trí tàu (K) kẻ các phương vị đã tính được 

Kẻ 1 đường thăng tuỳ ý cắt tất cả các đường phương vị — TB¡ tại A ; TB;(B); TBs (C). 

Đo chiều dài của đoạn AB giữa phương vị thứ nhất và hai, đặt đoạn này từ B theo hướng về 


94 


phía phương vị thứ 3 ta được Bị. 
Từ B¡ kẻ đường thắng song song với TB; cắt TBạ tại D. Nối A với D ta được đường thăng 
song song với đường di chuyên của bão, hướng của đường này là hướng di chuyên của bão (AD). 






Hướng di chuyên của bão 





Ta 


TĐ¡ 


TĐạ 


Hình 5.8. Dự đoán đường đi của bão 


5.2.4.Công tác chuẩn bị cho tàu chống bão 

Thường xuyên chuẩn bị ngay từ khi con tàu bắt đầu đi biên, cố định chặt tất cả các đồ vật 
trên tàu để khi tàu nghiêng ngả không bị xô lật, đô vỡ hoặc di chuyền làm lệch trọng tâm tàu, nhất là 
loại hàng nặng, cồng kênh... 

Các nắp hầm hàng, cửa ra vào, cửa kín nước, các phương tiện làm hàng, neo, tời được cố 
định chặt. Nhận các tin tức khí tượng thủ văn cho chuyến đi, dự trù các phương án cần thiết đê đảm 
bảo cho tàu và bảo vệ hàng hoá, nhất là hàng chằng buộc trên boong. 

Khi có tin bão, phải thông báo cho toàn tàu biết, tăng cường quan sát lấy các số liệu về khí 
tượng thuy văn, kiểm tra tàu từ mũi đến lái, kiêm tra tất cả các cửa mạn, lỗ thoát nước, ống đo nước, 
chăng buộc, đem vào kho cất giữ thiết bị trên boong. 


5.2.5. Điều động tàu tránh gặp bão nhiệt đới 
5.2.5.1. Thay đôi hướng đi của tàu 
Ghi vị trí tàu K, và của trung tâm bão Tụ qui về một thời điêm. 
Từ trung tâm bão Tụ vẽ bán kính khu vực nguy hiểm của bão nhiệt đới đối với tàu R = dạ +r 
dạ: bán kính khu vực nguy hiểm đối với tàu tính từ trung tâm thực của bão còn r là sai số 
bình phương trung bình của toạ độ trung tâm bão, r có thê thừa nhận bằng 20 + 30 lý. 


95 


Ka 





Hình 5.9. Thay đôi hướng đi tránh bão từ xa 


Từ K, kẻ hướng đi tương đối Kp¡ và Kpa tiếp xúc với vòng tròn là Tị& T›. 
Từ T¡ và T› vẽ véc tơ tốc độ di chuyên của bão V„, từ đầu mút cuả véc tơ này là điểm Bị và 


B; vẽ 1 cung có bán kính bằng véc tơ tốc độ tàu V, , các cung đó cắt Kp¡ & Kpz tại C¡ và Cạ. Véc 





tơ Vø, =CjT; và Vø; = C,T, là véc tơ tốc độ tương đối của tàu so với trung tâm bão khi tàu chạy 
theo hướng K,K,//C,B, và K,K,//C,B,.. Các hướng K,K¡,K,K; là các hướng tàu chạy với tốc 
độ Vs sẽ đi đến tiếp xúc với khu vực cách tâm bão một khoảng cách dạ +r. 
5.2.5.2. Thay đôi tôc độ tàu : 
áp dụng khi vùng biên bị hạn chê hoặc ngay ngoài đại dương mà việc thay đôi hướng đi không cho 
phép. Cách làm như sau: 

Kẻ đường thắng song song với hướng đi của tàu K¿K và cách hướng đi này theo hướng di 





chuyền của bão = Vy ta kẻ một đường thăng, đường thăng này cắt đường đi tương đối của tàu so với 
bão Kpi và Kpa tại C¡và Ca. 
Lây C¡ và C› làm tâm, quay I cung tròn có bán kính băng véc tơ tôc độ di chuyên của bão 





V„. Hai cung này cắt Ku K tại Bị và Bạ. Véc tơ Vy, =K,B, và V,, =K,„B, là hai véc tơ tốc độ của 
tàu chạy trên hướng K để đi đến tiếp xúc với vùng nguy hiểm của bão tại các điểm T;và T›. Các véc 





tơ Vø¡, =K„C, và Vø, = K,C, là hai véc tơ tốc độ tương đối của tàu so với hướng di chuyên của 
tâm bão. Dĩ nhiên, ta chỉ có thê giảm tốc độ xuống Vs; = KgB;¿. 


96 





Ta K2 


Hình 5.10. Thay đồi tốc độ tránh bão từ xa 


5.2.5.3. Thay đổi cả hướng và tốc độ : 

Ghi vị trí của tàu và trung tâm bão cũng như ân định vùng nguy hiêm của bão, giông như 
phương pháp thay đôi hướng đi. 

Từ vị trí tàu Kạ vẽ hướng đi của tàu KạK. 

Giả sử trên hướng đi của tàu nếu chạy với ty thì sẽ lọt vào trung tâm bão. Từ Kạ vẽ Kp¡ và 
Kp;› tiếp xúc với khu vực nguy hiểm tại T¡ và Tạ, từ các đường đó vẽ véc tơ tốc độ di chuyên của 
bão Ví. 

Từ Ko kẻ hướng đi tránh bão đã lựa chọn KsK¡ và K¿K¿. Từ đầu mút của Vĩ vạch các đường 
thắng song song với KuK: và K¿K›. Các đường này cắt các hướng đi tương đối Kp¡ và Kpa tại C¡ và 








Ca. VøØ, =Cj7, ; Vø, =C,T, là véc tơ tốc độ di chuyên tương đối của tàu so với bão. Các vec tơ từ 


C¡ và Cạ đến đầu mút của V/ là tốc độ của tàu cần chạy theo KạK¡ và K¿Ka đề tiếp xúc với khu vực 
nguy hiểm tại Tị & T¿. 
So sánh VK¡ &VK; với tốc độ kinh tế của tàu. Lựa chọn tốc độ và hướng đi thích hợp. 


K Kạ; 





5.2.6. Điều khiến tàu ra khỏi khu vực bão Kpsz 
5.2.6.1. Xác định khu vực tàu trên bão ở „ : 
Khi có bão ta phảHờnh %aÐl.cRbhydđẫi hlà#ó0g và tÔgởltánh ĐãđđừKếi cả khi neo, hết sức 


97 


tránh gần đảo, đất liền, đá ngầm... 

Mọi trường hợp không được đưa tàu đi xuôi gió. 

Tránh đi đối sóng, ngang sóng. 

Bão là cơn gió xoáy, bên phải đường di chuyên của bão là bán vòng nguy hiểm vì ở bán 
vòng nguy hiểm thì tốc độ gió cộng tốc độ di chuyên của bão cùng chiều nên tàu thuyền dễ bị cuốn 
vào trung tâm bão. 

ở bán vòng ít nguy hiểm thì hướng di chuyên của bão ngược với hướng gió nên tàu có xu 
hướng đễ bị gió đây ra phía sau đê thoát ra ngoài. 

Nếu tàu nằm ở đường khu vực A thì gió thối thuận chiều kim đồng hồ (trái qua phải). 

ở B thì gió biêu kiến đổi chiều từ (phải qua trái) 

ở C đường bão đi qua (không đôi chiều) mà chỉ thấy gió tăng mạnh và khí áp giảm. 








Vertex 


“2, Dangerous 
uadrant ˆ 


Hình 51luyŸ ⁄ động ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của bão ở bắc bán cầu 
5.2.6.2. Điều khiển ra khỏi kiẾt vực bão. 

Khi tàu ở bán vòng nguy hiểm (A & E), lập tức cho tàu chạy theo hướng sao cho gió thực 
thôi từ phía trước mạn phải 1 góc 30 + 45”, khi gió đôi hướng gần về phía sau tàu được khoảng lớn 
hơn 90° so với ban đầu (ở Nam bán cầu đề gió mạn trái) chứng tỏ mắt bão đang di chuyên sau lái 
tàu. Nêu không thấy kết quả cần đổi hướng về bên phải và chạy gối sóng với máy chạy giảm vòng 
quay, nếu máy dừng thì đề thối mạn phải. Khi thấy gió đôi sang phải, khí áp tăng, tốc độ gió giảm, 
tàu đang thả trôi thì mắt bão di chuyên qua phía sau lái tàu. 

ở bán vòng ít nguy hiểm (B), sóng và gió có yêu hơn nhưng chưa phải hết nguy hiểm, để lợi 
dụng gió đấy tàu ra khỏi khu vực bão được nhanh ta để cho gió thực thôi ở mạn phải phía sau 1 góc 
110 + 135° và để đưa tàu ra khỏi tâm nên đi nhanh, nếu gió đổi hướng từ sau tới mũi có thê gây cho 


98 


tàu lắc nên ta phải điều động như hướng ban đâu, khi thấy gió đổi chiều từ hướng Tây sang hướng 
Nam thì đề gió phía trước mạn trái, tàu nhanh chóng ra ngoài khu vực bão. 

Nếu trên đường di chuyển của bão (C), cố gắng đưa tàu sang bán vòng ít nguy hiêm và điều 
động như phương pháp trên. 

Bão thường có đột biến nên khi tránh xong cần lưu ý đề phòng. 

5.2.7. Điều động tàu trong băng 
5.2.7.1.Các hiểu biết sơ lược về băng: 

Băng thường có từ vĩ tuyến 45 + 50° trở lên 2 cực Bắc và Nam. Việc đóng băng phụ thuộc cả 
vào độ mặn và độ nhớt của vùng biên đó. 

Theo yêu cầu mức độ khó khăn nguy hiểm, người ta phân loại băng như sau : 

Băng đồng nhát : là loại băng đông kết một cách liên tục và tàu chỉ có thê hàng hải theo mùa, 
muốn đi phải có tàu phá băng. 

Băng tảng : là những tảng băng nỗi trên mặt nước, nó có thê giữ nguyên vị trí hoặc chuyên 
động gây nguy hiêm cho tàu thuyên, đặc biệt loại nhọn và ngầm dưới nước. 

Băng trôi : là các khối băng va vào nhau vỡ ra trôi lềnh bềnh trên mặt biên, thường xuất hiện 
vào đầu mùa và cuối mùa băng, cũng gây nguy hiểm cho tàu. 

Núi băng: là băng riêng biệt có kích thước không lỗ Vì nguyên nhân nào đó chúng bị phá từ 
các núi băng ở Bắc và Nam cực, theo các dòng hải lưu đi về xích đạo hoặc các vùng biển khác gây 
tôn thương cho tàu thuyêền. Tuy nhiên, có thê phát hiện từ xa tới 1,8 hải lý nếu trời quang và 2,7 hải 
lý nếu trời sáng và 200 mét nếu mù nhẹ. 

Cũng có thê phân loại băng theo độ dày. 

15 + 20 cm tàu có trọng tải trung bình mới đi được, đễ xảy ra nguy hiểm vì tàu bé. 
40em có trang bị đặc biệt mới hành trình. 

Từ 40cm trở lên có tàu phá băng mới đi được. 

5.2.7.2. Đặc điềm hàng hải trong băng: 

Phần trên boong có thê bị 1 lớp băng bao phủ, thậm chí đến 75cm. 

Khi đi trong vùng băng các tàu phải thực hiện nguyên tắc trong hàng hải chỉ nam hoặc các 
thông báo hàng hải và các tài liệu khác. 

Phải phân tích đặc điểm của các loại băng đề biết nó dày hay mỏng (màu trắng mới là băng 
mới đông kết, trắng nhạt là lâu và dây ...) thường băng nhô lên khỏi mặt nước từ 1/6 + 1/9 độ dày 
của nó nên phải chú ý. 

Các thông báo về mức độ băng dựa trên cơ sở quan trắc của các đài, trạm, được tính toán đầy 
đủ với các yếu tố khí tượng. Nó còn bao gồm tình hình và đặc điểm của khối băng, hướng đi của 
băng, dự báo sự thay đôi của nó trong 1 vài ngày tới. Hướng đi độc lập của tàu. Khi nhận được bản 
thông báo này thì phân tích cụ thê và thao tác lên hải đô. 


























99 


Ñ. 





Hình 5-13 — Tàu nằm cập câu trong điều kiện băng giá 
5.2.7.3. Điều động tàu đi trong băng: 

- Hành trình: 

Thường xuyên xác định vị trí tàu chính xác. Nếu phải dừng tàu, nên cho chân vịt quay chậm, 
duy trì việc bẻ lái từ mạn này sang mạn kia. Khi cho máy lùi, bánh lái phải đề thăng và không bẻ lái 
khi chưa hết trớn. Tàu có trớn tới mới bẻ lái. 

Nếu việc va chạm vào băng là không tránh khỏi thì nên cho sống mũi tiếp xúc với băng, 
tránh va chạm bên lườn tàu. 

Không quay trở đột ngột trong băng, lưu ý theo dõi chuyên động của phần lái tàu và tránh 
cho nó khỏi va chạm vào băng. Nếu tàu đang đứng im ta không nên tăng số vòng quay của máy đột 
ngột mà phải tăng từ từ nhằm đây băng ở lái ra xa. 

- Neo đậu: 

Hết sức nguy hiểm, do vậy cần chú ý băng di động có thê gây đứt neo, nếu phải thả neo nên 
thả 1 lượng lin tối thiêu bằng 1,5 + 2 lần độ sâu đề khi cần có thể nhanh chóng tháo lin và điều động 
tàu. Băng dày thì phải yêu cầu tàu phá băng hỗ trợ đề vượt qua. 

- Ña vào cầu: 

Dùng tàu phá băng đề phá băng trước sau đó tàu kéo sẽ kéo hoặc dây phần mũi tàu vào trong 
cầu. Bắt các dây phía mũi xong, gia cô và cho máy lùi đê đây số băng ở mạn trong cầu về phía trước 
hoặc dùng các thiết bị hoặc tàu lai đê làm công việc này. 

Nếu khi ra cầu có băng mỏng thì dùng máy đề đấy băng rồi sau đó ra cầu theo phương pháp 
bình thường. Lưu ý khi điều động, tốc độ tàu phải đảm bảo an toàn sự va chạm giữa chân vịt và 
băng. 


5.2.7.4. Các lưu ý khi ấi trong băng: 


Vì chạy ở vĩ độ cao nên độ nhạy của la bàn kém, có sai số góc lái. Chỉ dùng được tốc độ kế 
Doppler (nêu có) hoặc có thê đo tôc độ băng chiêu dài tàu. 


100 


Dựa vào thông báo về vùng băng đó đối với khả năng tàu có thể đi qua được và cần gia 
cường thêm phần mũi tàu. Nếu có thể, nên tăng thêm mớn nước để đảm bảo an toàn cho bánh lái và 
chân vịt. 

Cử người quan sát trên cao để nâng cao tầm nhìn xa. Khi có tuyết rơi, nó có khả năng làm 
tăng liên kết giữa các tảng băng, vì vậy không nên cho tàu đi qua. 

Dựa vào các thông tin, quan sát để dẫn tàu đi theo con đường an toàn nhất không nhất thiết 
phải là nhanh chóng nhất. Hướng đi có thê thay đôi liên tục, tốc độ có thê cũng bị thay đôi nên cần 
lưu ý vị trí tàu. 

Thường xuyên gia nhiệt cho các đường Ống, các két nước, dâu ... (sau nửa giờ) 

Không nên tự chạy khi băng từ cấp 6 trở lên và phải yêu cầu tàu phá băng hỗ trợ. 
5.2.7.5. Công tác phục vụ trong vùng băng: 

Chủ yếu do uỷ ban điều tra về băng Quốc tế (International Ice Partrol - II P) qui định 1 số 
tuyến nhất định cho từng thời gian. 

Tiến hành quan sát thường xuyên các vùng núi băng, phát hiện sự nguy hiểm, sự dày của 
băng cung cấp cho tàu các loại tàu kéo, phá băng ... 

Ngoài ra còn đặt các thiết bị đê hạn chế sự đóng băng hoặc xây dựng các công trình chắn 
sóng... 

Có áp dụng thêm phụ phí mùa đông (khoảng 10 + 15%) để đảm bảo khai thác kinh tế cho 
tàu. Các tàu thuyên phải có trách nhiệm cộng tác với tô chức này về việc thông báo các tình hình của 
băng. 


5.3. điều động tàu trong tầm nhìn xa bị hạn chế 
5.3.1. Khái niệm và định nghĩa 

Tâm nhìn xa bị hạn chế, hiểu theo Qui tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm tàu thuyễn trên 
biên 72 (COLREG-72) và kinh nghiệm những người đi biển là khoảng 2 + 3 hải lý, nhưng khi đang 
hành trình mà thấy tầm nhìn giảm xuống còn 5 hải lý người ta đã bắt đầu quan niệm tầm nhìn xa bị 
hạn chế. 

Tầm nhìn xa bị hạn chế có nghĩa là bất cứ điều kiện nào mà tầm nhìn bị giảm xuống như 
sương mù, mưa tuyết, bão cát....Tầm nhìn xa bị hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến công tác an toàn 
hàng hải của tàu thuyên. 

5.3.2. Biện pháp điều động 

5.3.2.1. Nguyên nhân xảy ra tai nạn: 

Do tàu sử dụng tốc độ quá lớn. 

Do thiếu sót và sai lầm của sĩ quan trong việc quan sát bằng Radar, mắt ... 

Không xử lý kịp thời trước các tình huống có thê xây ra va chạm 

Không tuân thủ nghiêm chỉnh theo COLUREG-72. 

5.3.2.2. Phương pháp điều động: 

Giai đoạn 1: Cho đến khi phát hiện sự có mặt của tàu thuyển thứ 2 trên màn ảnh Radar, cần phải đi 
với tốc độ an toàn, phát tín hiệu sương mù kê cả trước khi vào sương mù. Tăng cường cảnh giới, 
theo dõi và xác định các thông số chuyền động của mục tiêu trên Radar. 

Giai đoạn 2: Sơ bộ xác định các thông số tránh va của tàu thuyền mục tiêu (CPA, TCPA...). Chưa 
hành động khi chưa xác định rõ các thông tin của tàu mục tiêu. 

Giai đoạn 3: Hành động tránh va theo điều 19 của COLREG-72 (có thê thay đổi hướng hoặc tốc độ 
hoặc kết hợp đề tránh va chạm). Nếu nguy cơ 2 tàu đã quá gần nhau thì tàu thuyền mình phải ngừng 
máy hoặc cho máy lùi, thậm chí thả neo để tàu kia đi qua (nếu điều kiện cho phép). Cần chú ý mọi 
tàu thuyền đều phải có hành động thích hợp. 

5.3.3. Các lưu ý 

ở những nơi có trang bị VTS trong điều kiện cho phép, có thể sử dụng những thông tin của 
hệ thống này đề đlũu đông tránh va. Hành động phải đứt khoát, tránh đổi hướng lắt nhắt từng tí một, 
dễ gây hiểu lầm cho tàu thuyền đối phương. 

Thay đôi thang tầm xa đề có thê phát hiện sớm các mục tiêu. 

5.3.4. Đồ giải tránh va băng Radar 





























101 


5.3.4.1. Đồ giải chuyên động thật. 

Gọi Cọ là hướng chuyên động thật của tàu chủ, C, là hướng di chuyền của tàu mục tiêu. Tại 
thời điểm 1, tàu chủ ở vị trí O¡ xác định phương vị và khoảng cách tới mục tiêu B¡- D¡ ta được điểm 
T¡. Tại thời điểm 2, tàu chủ ở vị trí Os xác định phương vị và khoảng cách tới mục tiêu Bạ- Dạ. 
Tương tự ta được T›. Tại thời điểm 3, tàu chủ ở vị trí Oa xác định phương vị và khoảng cách tới mục 
tiêu Ba- Da và được T›. 

Nối các điểm T¡; T; và Ts cho ta hướng chuyên động thật và tốc độ chuyên động thật của tàu 
mục tiêu là C, và V,. Nó cũng cung cấp tình trạng phân bồ tàu hiện tại và thời gian sắp tới. 

Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là chỉ cho ta vị trí đâm va M trên mặt đỗ giải, 
không thê giúp chúng ta thấy ngay hoàn cảnh hoặc có nguy cơ va chạm tàu hay không? rất khó khăn 
khi xác định chính xác khoảng cách đến cận điểm (Closet Point of Approach - CPA) và thời gian 
đến cận điểm (Time to CPA - TCPA). Do đó, khó nhận thấy kết quả khi chúng ta đã hành động 
tránh va. Tuy vậy, nó cung cấp ngay một vài tình huống sĩ quan hàng hải rất dễ dàng hiểu (tương 
quan giữa tàu và bạn). 








Hình 5.14. Đồ giải chuyên động thật 


102 





Hình 5.15. Đồ giải chuyên động tương đổi 


5.3.4.2. Đồ giải chuyển động tương đối: 

Trong phương pháp này, tàu chủ cô định ở tâm màn ảnh Radar, sự chuyền động của các mục 
tiêu đễ nhìn thấy ngay trên màn ảnh. Tín hiệu của mục tiêu cố định sẽ di chuyên theo hướng ngược 
lại nhưng cùng tốc độ với tàu chủ trên màn ảnh Radar. Các tàu khác sẽ chuyên động theo hướng, tốc 
độ tông hợp giữa tàu chủ và các tàu đó trên màn ảnh Radar. Cả hai chuyên động trên có thê mô tả 
bằng vec tơ. Vec tơ tổng hợp được chỉ ra trên hình 5.14. 

1. Thay đôi hướng đơn thuần 


V 
Ca C Yn (1) s 





Asp 





Hình 5.16. Đồ giải chuyên hướng đơn thuần 





Đoạn (1)-(2) là vết chuyên động tương đối của tàu mục tiêu so với tàu ta, khoảng cách ()- 
(2) cho ta biêt tôc độ tương đôi của tàu mục tiêu so với tàu ta. Từ đó, tính được thời gian đên cận 
điêm TCPA. 

Đoạn (1)-(3) là tốc độ chuyên động của tàu ta nên (3)-(2) là véc tơ chuyển động 
của tàu mục tiêu, từ đó xây dựng được tam giác đồ giải (1) (2) (3). Tình huống của tàu 
mục tiêu đối với tàu chủ được xác định qua góc nhìn mạn (góc hợp bởi hướng chuyên 
động thật của tàu mục tiêu và đường thăng nối từ mục tiêu tới tàu chủ- còn gọi là 
Aspect). Góc này được tính từ 0-180”, mang tên mạn tàu mục tiêu. 





@®) 
Nếu Nếu 
đôi đôi 
tôc hướng 


độ 





TrOE Hình 5.18. Đỗ giải đổi hướng và tốc độ kết hợp 
Thay c 














l Chương 6 : 
Điêu động tàu trong các tình huông đặc biệt 


6.1. điều động tàu cứu ngươì rơi xuống nước 

6.1.1.Những yêu cầu chung 

6.1.1.1 Hành động đâu tiên đề cứu nạn nhân: 

Ném ngay phao tròn xuống mạn tàu có người rơi, chú ý càng gần chỗ người bị nạn càng tốt, 
nhưng tránh gây thương vong cho nạn nhân. 














104 





Kéo 3 hỏi còi dài băng còi tàu, đồng thời hô lớn “ có người rơi xuống nước”. 
Chuẩn bị điều động theo các phương pháp trình bày ở mục 6.1.2. 

Xác định vị trí tàu, hướng và tốc độ gió, thời gian xảy ra tai nạn. 

Thông báo ngay cho Thuyền trưởng và buồng máy. 

Tăng cường cảnh giới, duy trì cảnh giới chặt chẽ đề luôn luôn thấy được người bị nạn. 
Ném thêm dấu hiệu hoặc tín hiệu pháo khói để đánh dâu vị trí. 

Thông báo cho sĩ quan điện đài, thường xuyên cập nhật chính xác vị trí tàu. 
Máy chính ở chế độ chuẩn bị sẵn sàng điều động. 

Chuân bị sẵn xuông cứu sinh để có thê hạ được ngay, nếu cần. 

Duy trì liên lạc băng máy bộ đàm cầm tay giữa buông lái, trên boong và xuông cứu sinh. 
Chuân bị hạ cầu thang hoa tiêu đề phục vụ cho công việc cứu nạn nhân. 
6.1.1.2. Trong công tác tìm kiếm, cần phải chú ý các yếu tô sau đây: 

Các đặc tính điều động của bản thân con tàu. 

Hướng gió và trạng thái mặt biển. 

Kinh nghiệm của thuyền viên và mức độ huấn luyện họ trong công tác này. 
Tình trạng của máy chính. 

VỊ trí xảy ra tai nạn. 

Tầm nhìn xa. 

Kỹ thuật tìm kiếm. 

Khả năng có thể nhờ được sự trợ giúp của các tàu khác. 

6.1.1.3. Các tình huống xáy ra đổi với người bị rơi: 

Trên biên, người rơi xuống nước có thê được phát hiện một trong 3 tình huống và ứng với 
mỗi tình huống như vậy trên buông lái phải đưa ra các hành động tương thích: 

Người mới rơi xuống nước được bộ phận trực ca buồng lái phát hiện ngay. Lúc này buông lái 
phải xử lý kịp thời đề cứu người rơi, ta còn gọi là “Hành động tức thời”. 

Khi người rơi xuống nước đã được một người nào đó trên tàu nhìn thấy và thông báo cho 
buông lái. Lúc này hành động ban đầu của buông lái đê cứu vớt người bị nạn coi như đã bị trễ. Ta 
gọi là “Hành động đã bị trễ”. 

Người bị rơi xuống nước được thông báo cho buông lái đưới dạng coi như đã bị mất tích. 
Buông lái phải hành động như đối với người đã bị mất tích. Ta gọi là “Hành động đối với người đã 
bị mắt tích”. 
6.1.2.Các phương pháp điều động cứu người rơi xuống nước 
6.1.2.1. Vòng quay trở Williamson (quay trở 180 độ): 

- Đặc điểm: 

Làm cho tàu có thê quay trở về vết đi ban đầu. 

Thực hiện có hiệu quả cả khi tầm nhìn xa kém. 

Đơn giản. 

Đưa con tàu quay trở lại nhưng tránh khỏi chỗ người bị nạn (không đè lên người bị nạn). 
Thực hiện chậm. 

- Các bước tiến hành: 

Bẻ hết lái về một bên mạn (nếu trong tình huống người mới rơi được phát hiện ngay thì ta bẻ 
hết lái về phía mạn người bị rơi). 

Sau khi mũi tàu quay được 60 độ so với hướng ban đầu thì bẻ hết lái về phía mạn đối diện. 



























































































































































105 





Hình 6.1. Vòng quay trở Williamson 

Khi mũi tàu quay còn cách hướng ngược với hướng ban đầu 20 độ (160 độ so với hướng ban 
đầu) thì bẻ lái về vị trí số không (lái zezo), kết quả là tàu sẽ quay được 180 độ so với hướng ban 
đầu. (Hình 6.1). Lúc này ta đễ dàng tiếp cận nạn nhân. 
6.1.2.2. Vòng quay trở Anderson (Quay trọn Ì vòng hoặc quay trở 270 độ ): 
- Đặc điểm: 
Là phương pháp quay trở đê tìm kiếm nhanh nhất. 
Thuận lợi cho các tàu có đặc tính quay trở tốt (vòng quay hẹp). 
Hầu hết được các tàu có công suất lớn sử dụng. 
Thục hiện rất khó khăn đối với các tàu I chân vịt. 
Gặp khó khăn khi tiếp cận nạn nhân, bởi vì không phải trên I đường thắng. 

- _ Các bước tiễn hành: 


s⁄ 1Š 
‹ | 


280" 









































Anderson 

Bẻ bánh lái hết về một bên (nếu trong tình huống tức thời, tức là người vừa rơi xong thì ta bẻ hết lái 
về phía mạn người bị rơi) 

Sau khi mũi tàu quay được 250 độ so với hướng ban đầu thì bẻ lái về vị trí số không (lái 
zezo), và dừng máy, tiếp tục điều động đề tiếp cận nạn nhân (Hình 6.2) 
6.I.2.3. Vòng quay trở Scharnov: 
- Đặc điểm: 
Sẽ đưa con tàu trở lại ngược với đường đi cũ của nó. 
Vòng quay nhỏ, tiết kiệm được thời gian. 
Không thê tiến hành có hiệu quả trừ khi thời gian trôi qua giữa lúc xuất hiện tai nạn và thời 
điểm bắt đầu điều động đã được biết. 
- Các bước tiễn hành: 
Không sử dụng trong trường hợp phát hiện ngay người rơi xuống nước. 























106 


Bẻ bánh lái hết về một bên mạn. 

Sau khi mũi tàu quay được 240 độ so với hướng ban đầu, bẻ lái hết về phía mạn đối diện. 

Khi mũi tàu quay được còn cách ngược với hướng ban đầu 20 độ (khoảng 160 so với hướng 
ban đầu) thì bẻ bánh lái về số không (lái zezo) đê cho mũi tàu trở về hướng ngược với hướng ban 
đầu (hình 6.3). 





Hình 6.3. Vòng quay trở Scharnov 

6.2. điều động tàu cứu thủng 
6.2.1. Nguyên nhân và cách xác định lỗ thủng 
6.2.1.1. Nguyên nhân: 
Hậu quả của việc tàu mắc cạn hay cưỡi lên đá ngầm. 
Va chạm tàu hoặc các công trình nôi. 
Va chạm băng trôi, vật liệu nôi. 
ân tỳ của tàu (mối hàn, tự thủng ...). 
Do tàu cũ. 
6.2.1.2. Cách xác định: 

Lỗ thủng nằm trên mặt nước có thê cho nước tràn vào tàu nhưng ít nguy hiêm. 

Vừa ở trên vừa ở đưới mặt nước. Nước chảy vào nhưng tốc độ chậm, ít nguy hiểm 

Lỗ thủng chìm dưới mặt nước, nước tràn vào nhanh, rất nguy hiểm. 

Dựa vào nguyên nhân tai nạn để phán đoán. Quan sát bằng mắt theo kinh nghiệm nhìn vào 
bọt nước, bọt khí nôi lên khi nước chảy qua lỗ thủng. 

Xác định lượng nước ở trong hầm bằng cách đo nước ở các ngăn két, ballast liên tục, ta sẽ 
xác định được lễ thủng ở ngăn nào. 

Dùng vợt để phát hiện, nếu nghi vấn thủng mạn nào ta dùng vợt rà mạn đó, nếu tàu bị thủng 
vọt sẽ bị dòng nước hút vào, theo mạn tàu ta biết được vị trí (độ sâu và đường cong giang theo chiều 
đài). 






































Có thể thả thợ lặn để khảo sát (chú ý an toàn), hoặc dựa vào độ nghiêng của tàu so với vị trí 
ban đầu đề xác định được lỗ thủng về phía mũi hay lái. 

Dựa vào lượng nước chảy vào tàu ta xác định được kích thước lỗ thủng. Theo kinh nghiệm 
thì: 

Nếu khối nước vào 8T/h => khoảng 3cm” 

Nếu khối nước vào 64T/h => khoảng 2m” 

Ta áp dụng linh hoạt cụ thê từng trường hợp. Nếu thủng ở ballast nào thì ống thông gió 
ballast đó có gió thôi ra. Ghé tai nghe thấy nước chảy chứng tỏ ballast thủng lớn. 


107 


Đo nước kiêm tra rất chính xác nếu thấy sai số so với sô đo nước là thủng tàu hoặc ống hỏng. 
Dùng bơm đê bơm nước kiêm tra. Nêu thây nước ra khác bình thường có thê suy xét thủng... 
Công thức đê tính lượng nước chảy vào: 

Q=4.53JH ./uS (6.1) 

Trong đó: 





Q: Lượng nước chảy vào do thủng [7/5]. 











¿: Hệ số lưu lượng # = 0,12 + 0,78 

H: Độ sâu lỗ thủng tính từ mặt nước đến tâm lỗ thủng (m) 
S: Diện tích lỗ thủng (m”) 

Gọi V là vận tốc dòng chảy qua lỗ thủng vậy: 


V=/j2gH` (6.2) 
Trong đó:  = 0,5 ;H: độ sâu lỗ thủng g = 9,81m/s7 
Thời gian cho nước trong hầm cân bằng với bên ngoài là t thì : 
tf— LDJH (6.3) 
133.5, 
Với S¡, là diện tích lễ thủng (1, b kích thước). 
Vậy ta có thê tính: 
Q=2,66S¡2H =SuV(m)5) (6.4) 
6.2.2. Các dụng cụ xác định và chống thủng, cách sử dụng chúng cứu thủng. 
6.2.2.1. Vọt rà lỗ thủng: 
Dùng để rà và xác định lỗ thủng theo chiều sâu. Vợt có hình đáng và kích thước như sau: 
1 vòng sắt có đường kính 500mm. 
Lưới sắt hình mắt cáo kích thước 2a = 2 + 3mm 
1 thanh nói liền với vòng sắt gọi là cán vợt có khắc chiều dài. 


















































Hình 6.4. Dụng cụ tìm chỗ thủng ở vỏ tàu 


6.2.2.2. Nêm và nút gỗ: 

Nêm làm băng gỗ mềm như thông, bạch dương ... 

Nêm hình tam giác đề bịt các khe hở và vết nứt của vỏ tàu. 

Nút tròn, hình nón để bịt những Ống nước, lỗ tròn ... Trước khi đóng phải lấy vải bạt hoặc 
sợi gai ngâm dầu uấn vào nút đóng cho chặt. 


108 


Hình 6.5. Nêm và nút gỗ 


6.2.2.3. Nắp ví (bulông chuyên dụng): 

Bao gồm miếng cao su có kích thước lớn hơn lỗ thủng. Miếng tôn gắn vào thanh sắt tròn 
bằng một bản lề làm cho thanh sắt này gập lại được vuông góc hoặc năm trong mặt phăng của 
miếng tôn. Đầu kia có ren đề bắt ecu. 

Với loại có bản lề: ta đê cho thanh sắt năm trong một mặt phẳng của miếng tôn và miếng cao 
su, luồn miếng tôn và cao su ra ngoài thành tàu. Khi thả tay ra do thanh sắt lắp lệch tâm của miếng 
tôn nên miếng tôn và cao su quay vuông góc với thanh sắt, đưới áp lực của nước dùng tay điều chỉnh 
để cho miếng cao su áp sát vào lỗ thủng của vỏ tàu, tiếp theo đệm miếng cao su vào mặt trong vỏ 
tàu, đặt long đen và siết chặt êcu đề cố định nắp vít vào lỗ thủng. 

Với lỗ thủng tròn ta lây I1 mảnh gỗ có đường kính lớn hơn miệng lỗ thủng để làm nắp, giữa 
mảnh gỗ dùi I lỗ xỏ vừa bulông. Đưa đầu có ngạnh của bulông qua lỗ thủng tra ngoài I mạn tàu, bên 
trong mạn xung quanh lỗ thủng đệm bằng bạt. Xỏ lỗ giữa nắp gỗ vào bulông đề nắp gỗ đè chặt vào 
đệm, nếu bulông còn dài ta lấy miếng gỗ dây làm đệm, đệm vào giữa nãp gỗ đè chặt vào đệm, nếu 
bulông còn dài ta lấy miếng gỗ dày làm đệm, đệm vào giữa nắp gỗ và đai Ốc, xoáy chặt tai hồng đề 
năp gỗ ép mạnh vào đệm . 
6.2.2.4. Thảm chống thủng: 

1. Các loại thẳm 

Thảm mềm: 

Từ 1 + 2 lớp vải bạt không thâm nước, khung là các sợi dây to bền. Có nhiều loại kích thước 
khác nhau. 

Thảm loại 1: 2 x 2m, gồm 2 + 3 lớp bạt dây, khâu thành đường cắt nhau tạo ra các ô vuông 
cạnh 40cm, viền thảm là dây ngâm dầu có đường kính ¿ = 65 + 75mm, loại này độ bền kém, chịu áp 
suất khoảng 600 kg/m”. Sử dụng bịt lỗ thủng nhỏ diện tích < 0, 1m” và ở độ sâu < 6m. 

Thảm loại 2: Kích thước 2 x 2m, chu vi bạt khâu bằng dây ngâm dâu, đường kính ¿ = 75 + 
90mm, gồm 2 lớp vải bạt dày, ở giữa là I lớp chiếu cói, những đường cắt nhau là những ô vuông 
cạnh 400mm. Độ bên tốt hơn loại 1 từ 4 + 5 lần. 

Thảm loại 3: Kích thước 3,5 + 3,5m, làm bằng 2 lớp vải bạt giữa là 1 lớp đệm không thấm 
nước chu vi khâu bằng dây như thảm loại 2, ở 2 cạnh trên và dưới được khâu túi bạt có thê xỏ 2 
thanh kim loại vào để gia cường. Độ bền như thảm loại 2. Dùng cứu thủng nơi vỏ tàu phăng hoặc 
hình ống. 

Thảm loại 4: Kích thước 3 x 3m hoặc 4,5 x 4,5m làm bằng lưới sắt bện từ cáp mềm cỡ 9mm 
giữa các mắt lưới đặt những thảm cũ, bạt vách đề độn, ở mỗi mặt của lưới sắt phủ 2 lớp bạt dày, lưới 
sắt viền băng dây cáp cỡ 9mm, viền mép ngoài là dây lanh ngâm dầu có đường kính 75 + 90mm. 

Thảm cứng: 

Nửa cứng: Gồm I đến 2 lớp vải bạt, khung có thêm các thanh gỗ. Sử dụng nơi bằng phăng. 

Cứng: Gồm 2 lớp gỗ dọc một lớp gỗ ngang bao bằng vải bạt. Nhằm bịt các lỗ thủng phăng 
nằm sâu đưới nước. 

2. Sử dụng thảm cứu thủng: 
Dùng maní bắt 2 khuyết đầu dây ở 2 góc trên của thảm vào 2 sợi dây thực vật đọi là 2 dây 


109 


trên. Đưa 2 dây trên lên mặt boong, mỗi dây có chiều dài ít nhất là 1,6 (H + 0,5B); (H là chiều cao 
mạn, B là chiều rộng tàu). Dùng maní bắt 2 khuyết đầu dây ở 2 góc dưới của thảm vào 2 dây cáp 
mềm gọi là 2 dây dưới, chiều dài mỗi dây dưới ít nhất là 1,6 (2H + 0,5B). Dây dưới được đưa xuống 
đáy tàu vòng lên trên sang mạn bên kia. 

Các dây trên và dưới phải chắc hơn dây viền thảm khoảng 20 + 30%. Khuyết đầu dây ở giữa 
mép trên của thảm buộc 1 dây thực vật gọi là dây kiêm tra độ cao. Trên dây này có dấu vạch giống 
như dây đo sâu, đọc độ cao tính từ trung tâm thảm tới be mạn tàu. 

3. Cách đặt thảm vào lỗ thủng: 

- Kiểu ngang: 

Để 2 góc mép dưới của thảm lên trên be mạn tàu, thảm trải rộng 2 góc mép trên của thảm đề 
trên mặt boong. 

Hai dây dưới của thảm luồn từ mũi tàu về lỗ thủng rồi lấy maní bắt vào khuyết dầu dây ở hai 
góc dưới của thảm, từ từ đưa mép dưới của thảm ra ngoài mạn đồng thời dùng maní bắt dây trên vào 
khuyết đầu dây ở 2 góc trên của thảm. Từ mạn bên kia kéo dây dưới theo tốc độ cùng với tốc độ 
xông thảm ra ngoài mạn, mạn bên này xông dây trên và dây kiểm tra độ cao. Sau khi đọc trên dây 
kiêm tra độ cao thấy thảm ở đúng vị trí lỗ thủng và có độ sâu cần thiết ta kéo căng các dây trên và 
dưới, buộc chặt vào cấu trúc mặt boong. Đề giữ được thảm chặt hơn ở vị trí lỗ thủng có khi người ta 
còn buộc thêm 2 dây gia cố ở 2 mép ngang của thảm 1 dây kéo về mũi I dây kéo về lái. 





Hình 6.6. Sử dụng thảm chồng thủng theo kiêu hình vuông 


Nếu diện tích lỗ thủng lớn hơn 0,5m” ta nên dùng thêm dây cáp mềm hoặc dây lanh ngâm 
dầu vòng từ mạn này sang mạn kia đi qua lỗ thủng (nó có tác dụng như các cong giang) sau đó mới 
dùng thảm đậy lên lỗ thủng. 

- Kiểu hình thoi: 

4 khuyết buộc theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Chuyên bạt chống thủng về mũi thả xuống mạn bị 

thủng, dây 2 thả võng xuống trước mũi và chuyên sang mạn bên kia. 


110 





Hình 6.7. Sử dụng thảm theo kiêu hình thoi 


Dây I và dây 3 theo thứ tự kéo về mũi và lái. Điều chỉnh (tay hoặc tời) dây 1 và dây 3 về 
cong giang bị thủng, dây 2 và 4 đúng độ sâu lỗ thủng. 

Nếu bạt nửa cứng ta làm tương tự, nhưng lưu ý đặt bạt để áp suất vào thành mạn tàu, các 
thanh gỗ năm đọc theo sống tàu. 

Bạt cứng thì lớp gỗ thứ nhất đặt dọc theo sống tàu, đề căng dây chẳng ta dùng tăng đơ đề giữ 
chặt bạt hoặc bulông. 
6.2.2.5. Xi măng (bêtông) : 

Thực tế chỉ dùng thảm cứu thủng thì không chắc chắn. Khi lỗ thủng lớn nếu chỉ dùng thảm 
thì đo áp lực nước thảm dễ bị tụt vào lỗ thủng, hỏng thảm. Thảm chỉ là bước đầu của công tác cứu 
thuỷ nhằm tạo cơ hội bơm nước trong tàu ra đề tiến hành bịt lỗ thủng từ bên trong tàu. 

Bê tông làm bằng xi măng trộn với cát theo tỉ lệ 1:1, có thê dùng các chất bô sung sau đây. 

Sỏi, đá đăm, gạch vụn, xỉ than theo tỉ lệ I xi măng; 1 cát; I phần sỏi, đá đăm ... tính theo thể 
tích. 

Cát sỏi phải rửa sạch cho hết tạp chất trộn bê tông trên mặt boong sạch hoặc trong hòm 
chuyên dụng. Đáy hòm trải một lớp cát sau đó 1 lớp xi măng rồi 1 lớp cát, sau đó đùng xẻng trộn 
đều, gạt ra thành hòm để lại I hố sâu ở giữa, dùng nước ngọt (hoặc nước biển) đồ vào hồ đó với số 
lượng bằng 1 nửa trọng lượng xi măng hoặc ít hơn I chút, trộn đều. 

Chọn 1 khuôn đô bê tông có kích thước lớn hơn miệng lỗ thủng, khuôn bằng gỗ hở 2 đầu ép 
chặt vào lỗ thủng, nêu ép không chặt thì dùng sợi gai hoặc vải bạt nhét vào kẽ hở đồ bê tông vào đầu 
kia của khuôn. Nếu lỗ thủng quá to thì trước khi đô bê tông vào đầu kia. Nếu lễ thủng quá to thì 
trước khi đô bê tông đặt nhiều thanh sắt hoặc ống sắt vào miệng lỗ thủng (thành 1 lưới) với các ô 
rộng 10 + 20 + 25 cm. 

Đề đỡ tốn bê tông ta dùng các túi cát xếp lên trên lưới sắt, trên túi cát trải I lớp cát mịn sau 
đó đồ bê tông. 

Quanh miệng lỗ thủng phải làm vệ sinh sạch sẽ, chải sạch, rửa bằng xà phòng hoặc bồ tạt, để 
cho bê tông không bị vữa ra do rò rỉ từ lỗ thủng vào xuyên qua thành khuôn ta đặt một ống thoát 
nước để nước rò rỉ chảy qua ống này ra khỏi khuôn, khi bê tông cứng lây nút gỗ đóng chặt lại. 

Nhằm tăng sức chịu nén cho bê tông và độ cứng ta thêm vào thành phần của nó CạSO¿ 
(10%); HCL (I1 + 1,5 %); NaCOa (Š + 6%) (NaSOx + HạO) 10 + 12 % tính theo trọng lượng xi 
măng. 

6.2.3. Điều động tàu khi bị thủng 

Khi tàu bị thủng thường thì tính ôn định xâu đi, tàu có thê bị nghiêng hoặc chúi. Do vậy, ta 
lưu ý tránh bẻ lái đột ngột, nhất là khi vận tốc tàu lớn. 

Khi tàu bị thủng ở khoang mũi, nếu đang chạy với tốc độ tới lớn thì nước tràn vào nhiều hơn, 
các vách ngăn phía sau chịu áp lực va đập lớn nên ta phải giảm tốc độ tới mức tối thiêu, thậm chí lùi. 


III 


Nếu 1 lỗ thủng gần sát mặt nước ta có thê điều chỉnh độ nghiêng để lỗ thủng nỗi lên trên mặt 
nước hoặc giảm độ sâu lỗ thủng. 

Thủng mạn trên dòng ta điều động tàu chuyên hướng ngược lại để lỗ thủng ở dưới đòng. 

Khi có bão gió mà bị thủng cần tính toán hướng đi và tốc độ đê tránh lắc và nghiêng ngang. 
Nếu tàu bị nghiêng nên điều động đề gió thối vào mạn thấp, khi quay trở nên quay về mạn nghiêng. 

Nếu bị thủng mà thuyền bộ cứu được nên đưa tàu vào cạn. 

Mọi trường hợp va chạm xét thấy có thể thủng tàu ta lưu ý không nên lùi máy đột ngột. 


6.3. Điều động tàu thoát cạn 

6.3.1. Nguyên nhân tàu bị cạn 

6.3.1.1. Khách quan : 

Giông bão làm tàu mắt khả năng điều động. 

Tầm nhìn xa bị hạn chế dẫn đến mất phương hướng. 

Do bãi san hô, bãi bồi phát triên nhanh mà trên hải đổ chưa bổ sung kịp. 
Sai lầm về hàng hải 

Vị trí xác định kém chính xác dẫn đến hướng đi sai lệch. 

Lái tàu không đúng hướng. 

Các dấu hiệu hàng hải bị trôi dạt. 

6.3.].2.Chủ quan: 

Hỏng vỏ tàu, bánh lái, chân vỊt. 

Cứu tàu hay hàng hoá đề tránh hiểm hoạ trên biên. 

6.3.2. Lựa chọn nơi vào cạn và các tính toán chung vào cạn. 

6.3.2.1. Lựa chọn nơi vào cạn: 

Bãi biên bằng phăng, đáy là bùn, không có đá, độ dốc nhỏ. 

Đủ chỗ rộng đề quay trở vào ra đễ dàng. 

Nơi vào cạn kín sóng gió. 

Chú ý các điều kiện khí tượng thuỷ văn như biên độ triều, dòng chảy... 
6.3.2.2. Các lưu ý chung: 

Nếu phải vào cạn trong sông thì không vào ngang sông và tốt nhất nên vào cạn lúc nước 
dòng. Trước khi vào cạn phải bơm nước đầy các ballast, nếu điều kiện cho phép mà không gây hư 
hỏng hàng hoá ta nên bơm nước vào một số hầm. 

Nên thả neo lái hoặc mũi và tính toán sao cho khi tàu ở vị trí cạn thì neo ở hướng tiện lợi 
nhất đê kéo tàu ra. Thông thường bơm nước ballast, đi chuyên hàng đề tàu chúi mũi. 

Đề số người dưới hầm máy ít nhất, đóng các cửa sô, cửa kín nước, chuẩn bị xuống cứu sinh, 
các van lấy nước qua đáy tàu phải đóng kín, nước sinh hoạt cần làm việc phải lấy trước, nên cho mũi 
vào cạn trước và hướng vuông góc với bờ bãi cạn. 
6.3.2.3. Hành động của thuyền bộ khi vào cạn: 

Lập tức dừng máy và báo động toàn tàu. Nhanh chóng đến các vị trí đã phân công đề tiễn 
hành các công việc của mình. 

Treo những dấu hiệu, tín hiệu cần thiết đề thông báo cho xung quanh về tình huống của tàu, 
ghi nhận hướng đi, vận tốc khi tàu mắc cạn. 

Xác định toạ độ nơi bị cạn. 

Nhanh chóng đo từ mũi về lái tất cả các ballast đáy đôi, khoang hầm nghỉ ngờ là nước chảy 
vào, đê có thể xác định sơ bộ vị trí lỗ thủng. 

Cử I sĩ quan và một thuỷ thủ có kinh nghiệm dùng dây đo xung quanh hai bên mạn, khoảng 
cách giữa hai lần đo không quá 10 mét, thông thường lấy đối xứng qua 2 mạn. Thực tế nếu đáy 
không bằng phăng, có độ nghiêng và có đá ngầm thì cự ly giữa hai điểm đo là 3 + 5 mét. Mục đích 
là xác định được chất đáy và sự phân bổ độ sâu của vùng nước xung quanh tàu, từ đó có thê xác định 
sơ bộ được tàu đã năm trên cạn ở phần nào? sau đó ta vẽ sơ đô này. Sơ đỗ tối thiêu phải có tỷ lệ xích 
1/500 và ghi rõ như hình 6.8 

Ghi mớn nước của tàu ở mũi và lái, từ đó có thể kết hợp với 1 số điều kiện khác để quyết 
định hướng rút tàu ra cạn. 




























































































112 


Ta có thê dùng một dây cáp mắc qua đáy tàu đê xác định điểm bị cạn, cần thiết ta thả thợ lặn. 
Hâm nước nêu không ngập nước phải thông báo máy săn sàng hoạt động. 





Hình 6.8. Đo độ sâu xung quanh tàu 


c=290° 








Hình 6.9. Phác hoạ độ sâu với hướng kéo tàu ra cạn 
—=: Phao đánh dâu đủ độ sâu kéo tàu thoát cạn 


` :Phao đánh dấu hướng tới hạn (không đủ độ sâu) 


Thời tiết xấu, bão phải tìm mọi biện pháp củng cô và đảm bảo vị trí ôn định cho tàu như: 
bơm nước vào ballast, hầm. Thả neo, điện hỏi các trạm khí tượng thủy văn về tình hình thời tiết 
trong những ngày gần nhất và dự báo trong những ngày tới. 

Tính toán xác định thời gian triều xuống và triều lên, ghi tỉ mi hết vào nhật ký hàng hải. 


113 


6.3.3. Các lực tác dụng lên tàu khi bị cạn 
6.3.3.1. Phản lực của đất : 

Khi bị cạn, mớn nước tàu bị giảm xuống, lượng rễ nước bị giảm và được thay thế bởi 1 phản 
lực N, lực này chính băng lực nén của tàu lên đáy biên, như vậy sau khi tàu bị mắc cạn ta cố gắng 
xác định ngay mớn nước của tàu, lượng tiêu hao nhiên liệu, dự trữ... để xác định mớn nước tàu trước 
khi bị cạn. Tính toán lượng nước tràn vào tàu (nếu thủng) tính lượng rẽ nước bị mắt đi do tàu bị cạn. 
6.3.3.2. Lực va của sóng : 

Lực này rất nguy hiểm đối với tàu nhất là khi bị mắc cạn ở nơi lớm chởm đá bên cạnh vực 
sâu... Khi có gió bão thì hy vọng cứu tàu là mỏng manh. 
6.3.3.3. Lực va đập của tàu vào đất do sóng gió : 

Khi sóng đến sẽ nâng tàu lên và khi rút đi sẽ va đập đáy tàu vào nên đáy có thê làm tàu bị vỡ. 
6.3.3.4. Lực hút bám của đáy : 

Do tiếp xúc với đáy tàu và do tàu bị chìm sâu trong đất, đặc biệt là bùn dẻo... 


TM 








Hình 6.10. Tính toán lượng giảm chiều cao khuynh tâm khi tàu bị cạn. 


6.3.4. Những tính toán cần thiết khi tàu bị cạn 
6.3.4.1. Kiêm tra độ ôn định của tàu. 

Giả sử khi tàu mắc cạn, tại vị trí mắc cạn sinh ra I phản lực N, lúc này tàu sẽ thay đổi tư thế 
của góc chúi và nghiêng, ta có thê coi phản lực NÑ tương đương với một lượng hàng được bốc ra. Ta 
có công thức tính lượng giảm chiều cao khuynh tâm là : 

Ah= TT TS xh~Zy) (6.5) 

Trong đó : 

Ah : Độ suy giảm chiều cao thế vững ngang. 

N: Phản lực tại điểm mắc cạn (chính là lực nén của tàu lên đấp). 
T : Món nước trung bình trước khi tàu bị cạn. 

họ : Chiều cao khuynh tâm trước khi tàu bị cạn. 

ZN: Cao độ của điểm đặt lực nén (thường Z = 0). 

D: Lượng rẽ nước của tàu. 

6.3.4.2. Tính hiệu sỐ mớn nước của tàu trước và sau khi vào cạn - 

Tính chính xác mớn nước trước khi vào cạn, căn cứ vào mớn nước ở cảng xuất phát gần nhất 
và thời gian hành trình, lượng tiêu hao như nhiên liệu, nước ngọt... cho đến thời điểm bị cạn, ta có : 
Tị = To - AT, trong đó : 

T¡ : Mớn nước trung bình trước khi bị cạn. 
To: Mớn nước trung bình tại cảng xuất phát. 
AT: Lượng biến đôi mớn nước do tiêu hao nhiên liệu, nước ngọt, fa có : 

































































114 


AT= ca trong đó : 
TPC 





P: Lượng nhiên liệu, nước ngọt ...đã tiêu hao trước khi vào cạn 
TPC : Số tân cần thiết làm thay đối lcm (nếu TPI đơn vị là 1 in-xơ) mớn nước (số liệu này 
được lấy từ hỗ sơ tàu). 
Như vậy lượng biến thiên mớn nước trước và sau khi tàu bị cạn là : 
ATi= T¡— Tạ, trong đó : 
T¡ : Mớn nước trung bình trước khi bị cạn. 
Ta : Mớn nước trung bình sau khi bị cạn. 
AT; : Lượng biến đổi mớn nước trước và sau khi tàu bị cạn 
6.3.4.3. Tính lực nén của tàu lên cạn (trường hợp tàu không bị thủng) : 
NÑ =(T¡— T;) x TPC hoặc = AT: x TPC, nếu TPI thì N= AT¡ x TPI 
Hoặc N= Dị = Dạ 
6.3.4.4. Tính lực nén của tàu lên cạn (trường hợp tàu bị thủng) : 
Khi tàu bị thủng thì các tank, két, ballast hoặc hầm sẽ bị vào nước. Lượng nước tràn vào hầm 
được tính theo công thức sau: 
N„=øzxlxbxhx7 (6.6) 
Trong đó: 
ÑNu: Trọng lượng nước tràn vào hầm (tấn) 
œ: Hệ số thon của hầm ngập nước 
I: Chiều dài của hầm ngập nước (m) 
b: Chiều rộng của hầm ngập nước (m) 
h: Chiều cao của khối nước trong hầm (m) 
y: TỈ trọng nước tràn vào hằm (T/n) 
Với các tank, két hoặc ballast nếu nước tràn vào thì đo nước ở các tank, két hoặc ballast đó, 
tra bảng trong hỗ sơ tàu, so sánh lượng nước ban đầu ta suy ra lượng nước tràn vào. 
Như vậy lực nén tông hợp khi hầm, tank, két hoặc ballast bị thủng có nước tràn vào sẽ tính 
theo công thức: Nru = NÑ + Nn 
6.3.5. Các tính toán cần thiết cứu tàu ra cạn 
6.3.5.1. Tính lực kéo cân thiết đê kéo tàu ra cạn: 
Ta gọi lực kéo để đưa tàu ra cạn là Ux¿o thì: 
Do >Nx động, sát ở đây à 
N: Lục nén của tàu lên cạn 
fm sa : Hệ số ma sát giữa tàu với chất đáy, phụ thuộc vào chất đáy và được tra theo bảng sau : 














































































































_Ð Chđấy HệsK Châđấy HệsốK  Châdấy  HệsốK - 
: Đất sét loãng ¡:018+0/22  Đấtct :035+0438 Đátảng -: 0,30 z0,42 
¡ Đất sét mềm ¡: 0/23 +030 | Sỏi+đá |: 042 +0,55| Đácuội |: 038 z0,42 | 


, ĐẤt sét pha cát __ 





6.3.5.2. Tính hực kéo của chân vịt: 
Ta gọi sức kéo của chân vịt khi máy chạy tới là Uạ; thì: 


M 
Ù›==—..(67 
đị QV ( ) 


Trong đó: 

Mụ, : Công suất hiệu dụng của máy chính (sức ngựa) 

V: Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 

Udt : Lực đây tới của chân vịt (tấn) 

Khi máy chạy lùi thì công suất máy chính giảm 5 + 10%, nghĩa là : 


























115 


tế = KxMpy 
9xV 

6.3.5.3. Tính sức chịu của neo: 

Gọi lực giữ của neo là Fneo thì: 

Fno=KuxPn (6.8) 

Trong đó: 

Pn: Trọng lượng neo (tấn ); 

K„: Hệ số bám của neo, phụ thuộc chất đáy và loại neo. 

Trên chất đáy là đất cát pha bùn thì: 

Sức chịu của neo Hải quân : 12 Pạ 

Sức chịu của neo cánh sập : 4 Pạ 

Trên chất đáy là đất sét pha cát thì: 

Sức chịu của neo Hải quân : 15 P›ạ 

Sức chịu của neo cánh sập : 6 Pạ 

6.3.5.4. Tính sức kéo của palăng đề sử dụng neo phụ: 

Ta gọi sức kéo của palăng là Fp thì: 

Fp= Fcx hxm (6.9) 

Trong đó: 

Fc : Sức kéo cần câu 

h: Hệ số tôn hao, thường h = 0,9 

m : Số vòng dây qua palăng 


Hoặc Fp=Fc x `” j0) 
+ 


(K =0,90 + 0,95) 










































































Trong đó: 
k=0,1 (không phải dây cáp) dây thường 
k=0,05 cáp mêm 
n: Số palăng 
Lưu ý : Đề làm việc được, lực kéo của palăng phải nhỏ hơn lực giữ của neo phụ là 25% đo 
đó ta phải chọn dây để phù hợp). 
6.3.5.5. Tức sức chớ xuông cứu sinh: 
Do phải thả neo ở xa tàu 200 + 300 mét nên phải dùng xuông cứu sinh để vận chuyền. Đề xét 
xem sức chở của xuỗng, ta gọi trọng tải của xuông là Q, , vậy: 
Q =0,68x7xLxHxB—W (6.11) 
Trong đó: 
L.B : Kích thước của xuỗng (m) 
H: Chiều cao mớn nước cho phép của xuông (m) 
z : Trọng lượng riêng của nước (T/m) 
W: Trọng lượng xuông (T) 
6.3.5.6. Tính sức chịu của lim : 



























































Dự, 
=— (6.12 
6 (6.12) 


chophep 


6.3.6. Các phương pháp tự ra cạn 
6.3.6.I. Ra cạn nhờ máy chính của tàu : 

Giả sử sau khi tàu bị cạn, nhanh chóng khảo sát đáy và thây diện tích bị cạn không lớn lắm 
và nhận thầy lực kéo lùi của chân vỊt : 

_ KxM, ( 
AI ——~ 
9xV 

nhớ răng nơi bị cạn có đáy phải tương đối bằng phăng và là bùn hoặc cát pha bùn. 

Mũi tàu treo 1 vật đủ nặng vào I dây thắng đứng, cho lùi hết máy, bẻ bánh lái I bên, theo dõi 
la bàn và dây dọi, nếu không khắc phục được (không có hiện tượng xê dịch) ta lại tới hết máy, quan 


K =0,90 + 0,95) > Nrn thì ta sử dụng máy lùi để cho tàu ra cạn, cũng nên 


116 


sát nếu thấy mũi quay, tàu tiến cho dừng ngay máy và lại cho lùi hết máy đến khi thấy đòng nước 
chảy về mũi. 

Nếu tới hết mà không thấy gì xảy ra ta cứ đê cho quá trình này tiếp tục đến khi dưới lái tàu, 
dòng nước đây về phía sau không còn bùn cát đáng kế ta lại đưa lái về số không và chuyên hướng 
sang mạn bên kia. Với mỗi vị trí bánh lái cho máy tiến đến khi dòng chảy sau lái tương đối trong 
(không còn bùn cát nhiều) ta tốp máy. Cuối cùng cho máy lùi hết cứ làm như vậy đê chân vịt đưa 
nước ra phía trước và kèm theo cát và bùn 2 bên mạn ra ngoài. 

Không được duy trì máy lùi quá lâu, vì bùn và cát sẽ chui vào hệ thống ống làm mát của 
máy chính gây hư hỏng. 
6.3.6.2. Ra cạn nhờ di chuyên hàng, nhiên liệu, nước đề thay đổi mớn nước của tàu : 

Thường thì tàu hay bị cạn ở phía mũi, nếu sơ bộ kiêm tra thấy không phải toàn bộ đáy bị cạn 
ta có thê dùng biện pháp di chuyên hàng, bơm nước ballast hoặc tìm cách nào đó dồn trọng tâm về 
đuôi tàu. 


P(X, -*;)»[Š~Xz) 


P 
cm); A7, =——+ A7 (cm 6.13 
LxMCTC _hg !TPC NGHỤP CÓ hộ 


Af = 
Trong đó : 
At: Số gia hiệu số mớn nước mũi, lái (cm) 
Adr: Số gia hiệu số mớn nước mũi (cm) 
P: Trọng lượng nước hoặc hàng cần di chuyên 
X¡: Khoảng cánh đi chuyền theo chiều đọc của khối hàng hoặc nhiên liệu, nước 
X¿: Khoảng cách theo chiều dọc của khoang hàng hoặc tank, két di chuyên đến 
Xr: Hoành độ tâm mặt nôi 
L : Chiều dài tàu 
- Chí ý : Sau khi di chuyên hàng hoặc bơm nước để ra cạn xong, phải đưa tàu về trạng thái ban 
đần. 


















































Sau khi làm các công việc di chuyển hàng hoặc nhiên liệu, nước ta có thê kết hợp máy đê 
đưa tàu ra cạn 
6.3.6.3. Ra cạn nhờ bơm thải nước ở các tank, két, ballast hoặc dỡ bớt hàng ra khỏi tàu: 

Phương pháp này được áp dụng khi tàu bị cạn toàn bộ phần đáy (cạn cân bằng). Chỉ nên bốc 
bớt hàng khi xét thấy cần thiết và cần lưu ý đến tôn thất hàng hoá. Cũng như phương pháp di chuyên 
hàng hoá, nước ...ở trên. Nên kết hợp với máy đê thoát cạn. Sử dụng công thức sau : 


P AIxSx7 „ 
Afr=—— (cm); P=—————— (tân 6.14 

TP ` ) 100 (tân) (6.14) 
Trong đó : 





At: Số gia mớn nước cần giảm đề làm nôi tàu lên 

P: Số tấn nước hoặc hàng hoá cần dỡ khỏi tàu 

S : Diện tích mặt ngắn nước tàu nằm trên cạn (trong biểu đỗ đường cong thuỷ tĩnh) 
y: Trọng lượng riêng của nước (T/m') 

TPC : Số tấn làm thay đôi lcm mớn nước 

6.3.6.4. Ra cạn nhờ thuỷ triểu : 

Nếu vào cạn tự nguyện, ta vào lúc triều xuống, ra cạn lúc triều lên, do đó phải tính toán biên 
độ triều ở vùng vào cạn để ra cạn cho chính xác. Lúc vào cạn, bơm nước vào ballast, tank két để khi 
ra cạn bơm nước này ra ngoài. 

ở những chỗ cạn mà dòng chảy vuông góc với thân tàu, nó có thể làm cho phần đất dưới thân 
tàu bị bào mòn, tư thế tàu nằm trên cạn hoặc bị lún xuống hoặc bị biến dạng vỏ, nghiêng hoặc chúi 
... nếu thời gian giữa triều lên và xuống ngăn ta vào cạn để chờ ra cạn, nếu đài ta tìm cách hạn chế 
hiện tượng trên băng cách tìm những tắm vải bạt đặt vuông góc với tàu. 

Dùng lỉn neo để xuống đầu kia buộc thăng tàu nhỏ dùng vỏ rơm và bùn cát đặt dọc theo mạn 
nước chay đến . 

Thường kết hợp lúc triều cường và các biện pháp máy lùi, đi chuyên hàng... đê thoát cạn. 



































117 


6.3.6.5. Tự kéo tàu ra cạn - 


Khu vực bãi 
cạn 


























Hình 6.11. Thoát cạn nhờ máy lùi và hai neo 


Biện pháp này ra cạn nhờ máy của tàu và neo chính, các neo phụ để ra cạn. Trước hết ta tính 
toán sức chở của xuông cứu sinh, sau đó dùng xuông vận chuyên neo ra chỗ sàn đê thả neo xuống, 
vừa chạy máy lùi vừa kéo neo để tăng thêm sức kéo của tàu. Neo thả xuống có nghĩa phao đánh dấu, 
điều động chính xác nghĩa là tìm cách để tông hợp lực kéo. 
6.3.7.Ra cạn nhờ trợ giúp của ngoại lực 
6.3.7.1. Ra cạn nhờ tàu lai : 

Nếu sử dụng tàu lai không chuyên dụng thì có phần nguy hiêm nên cần hết sức lưu ý, nếu 
dùng tàu kéo là tàu lai kéo thì phải tính toán lực kéo của tàu lai. 

Rtuun s (Lục kéo máy chính) 


- SÓNG gió Êm : 


Khu vực bãi 
cạn 


Tàu lai tnHÌnh @ 1£ +IlWf t@f Rdb#rqávbiz À4 làn lạk kéo tàu ra khỏi cạn, nêu kéo không 
ra, ta phối hợp với neo (tức là tàu lai thả 1 neo phía mũi) sau đó lùi máy bắt dây lai bị cạn, tàu bị cạn 
có thê tăng cường thêm neo lái kết hợp tàu lai tới, tàu bị cạn lùi và kéo neo, nếu nhiễu tàu lai, ta phải 
kết hợp lực kéo chính xác. Tàu bị cạn phải tuân theo mệnh lệnh của tàu lai. 

- Nếu có sóng gió (2 trường hợp) : 


—— Tàu lai thả neo 
đưa dây lai 






Khu vực bãi 
cạn 
Tàu lai kéo 


Thnh < 12. Thoát =an nhà máu Hài và tần lai thị thời tt vxẤn 


Tàu lai tiếp cận tàu bị cạn phía trên gió sau đó thả 1 neo, xông từ từ đề cự ly ngắn lại khi neo 
đạt được cự ly bắt dây lai thì một mặt xông dây lai, một mặt kéo neo (hình 6.13). Sau khi kéo neo và 
dây lai căng ta chuyên hướng tàu lai cho tới hướng thuận lợi đề kéo tàu bị cạn, tàu lai sẽ bị đao động 
gió nên tàu lai phải đè lái thích hợp. 






Khu vực bãi 


Sau khi bắt xong dây cạn 


lai, tàu lai kéo 


Tàu lai chạy qua lái tàu lớn và 
thả dây lai cho tàu lớn 

Tàu lai tiếp cận tàu bị cạn phía sau lái và thả nôi dây lai (dây lai có buộc phao), trong quá 
trình chạy lên trêhri6 6Hat.đfho4iôtensabbchidäùini thầylhiikhiớhbidiếunấwủa gió sẽ bị trôi vào tàu 
bị cạn và tàu này dùng móc đáp kéo dây lai cô vào bích. Lúc này tàu lai phải sử dụng máy kết hợp 
điều chỉnh bánh lái đề không cho gió đây xuống tàu bị cạn. 
6.3.7.2. Ra cạn nhờ kênh đào: 

ở những nơi bị cạn mà là bùn, cát thì càng ngày do sóng, gió, dòng chảy sẽ làm bôi lấp thêm 
làm cho càng xa vùng nước sâu. Ta có thê ra cạn nhờ kênh đào (kênh xói rửa mòn sâu đáy biên) đề 
làm việc này ta sử dụng chân vịt của tàu cứu nạn, có thê là tàu lai. 

Bằng 2 tàu lai buộc chặt 2 bên mạn cho tàu lai chạy máy tới để đùng dòng nước từ chân vịt 
tàu lai thôi cát ra chỗ sâu, vị trí tàu lai chuyên dần bằng cách điều chỉnh dây buộc giữa tàu lai và tàu 
bị nạn. Mục đích cho cát xung quanh mạn được thôi hết, do đó làm giảm ma sát giữa đáy tàu với nền 
bị cạn (cát). Sau đó tàu lai sử dụng máy tới còn tàu bỊ cạn sử dụng máy lùi để ra cạn. 


= 
= 


Hình 6.15. Thoát cạn nhờ hai tàu lai buộc chặt hai bên mạn thôi cát 


Độ sâu do chân vịt đào được là Hự thì H„ ~ (I.3 + 1,5)T ; Tp là độ chìm sâu của chân vịt so 
với mặt nước (m) 

Nêu phải đào thành 1 kênh cho tàu bị cạn ra thì tàu lai phải di chuyên vị trí, thả neo mũi, 
buộc dây lái từ đuôi tàu lai đên tàu bị cạn và thôi cát. 
6.3.7.4. Ra cạn nhờ phương tiện nồi: 


119 


Phao nôi 





Hình 6.16. Thoát cạn nhờ phương tiện nôi 


Khi bị cạn mà thủng tàu người ta thường dùng các phương tiện nôi để nâng tàu khỏi đáy 
biên, đùng 2 thùng to bơm nước vào trước cho chìm xuống, áp mạn tàu bị cạn, gia cô dây như cái 
võng sau đó bơm nước ở 2 thùng đó ra ngoài, nó sẽ làm tăng sức nôi cho tàu, phương pháp này chỉ 
sử dụng khi vỏ bị hư hỏng, điều kiện khí tượng thuỷ văn cho phép. Sau khi làm xong dùng tàu lai 
phối hợp đề đưa ra cạn. 

6.3.8. Kết hợp các phương pháp để đưa tàu ra cạn. 

Trong thực tiễn người ta phải áp dụng tông hợp các phương pháp đề cứu tàu ra cạn đó là neo 
và máy cùng với sự thay đổi mớn nước, đồng thời có lợi dụng thuỷ triều... khi hết mọi khả năng thì 
mới sử dụng kết hợp cả tàu lai... vì quá tốn kém. 


6.4. Điều động tàu khi gặp một số sự cố 
6.4.1. Điều động tàu khi bị hoả hoạn 
6.4.1.1. Nguyên nhân: 

Khi đủ 3 yếu tổ nhiên liệu, oxy và nguồn lửa sẽ gây ra cháy nồ, có thê do khách quan và chủ 
quan ví dụ : 

Chập điện, dầu, vật gì đó rơi vào ống xả... 

Sơ ý hút thuốc, đun nấu, thắp hương... 

Hàng tự cháy nô. 

6.4.1.2. Cách xử lý dập cháy - Điều động khi bị hoá hoạn: 

Năm trong cảng : báo động toàn tàu, dừng làm hàng, đóng chặt hầm hàng lại. Nếu tàu đang 
sửa chữa thì dừng sửa chữa. Thông báo cho cảng để phối hợp giúp đỡ, sơ tán toàn bộ người không 
cần thiết ra ngoài tàu, lập hỗ sơ. 

Trên biến : Nếu có thê, giảm tốc độ ngay, quay tàu về hướng xuôi gió, hạn chế không cho 
khói lỗng vào cabin, báo cho chủ tàu biết, cần thiết phải xin phép cấp cứu. 

6.4.2. Điều động khi tàu bị nghiêng 
6.4.2.1. Nguyên nhân: 

Hàng hoá bị xê dịch, do nước cứu hoả, do mặt thoáng tự do gây nên hoặc tàu bị thủng. Đôi 
khi có thể do xếp hàng. Khi tính nước bơm vào và ra phải như nhau, nếu không tàu dễ bị nghiêng, 
do vậy phải lưu ý. 

Khi bơm vào hay bơm ra, dầu nước ở các két kế cả hàng lỏng cần lưu ý để giảm tối thiểu ảnh 
hưởng của mặt thoáng tự do, do đó ta có thê bơm dầu đầy các két ballast, đưa dầu và nước vào 
những két đầy trong điều kiện chạy ballast, hoặc ta bơm kiệt ballast trong trường hợp tàu đây hàng. 
6.4.2.2. Cách xử lý- Điều động: 

Nghiêng do hàng hoá dịch chuyên: Quay mũi từ từ sao cho gió và nước tác dụng vào mạn 
cao phía mũi tàu, nếu tàu có độ ồn định cao như tàu chở quặng sắt... thì bơm đây két ballast đáy đôi 
và két treo. Nếu tàu có tính ôn định thấp như tàu chở hàng rời, lỏng, container việc điều chỉnh độ 
nghiêng phải hết sức thận trọng. 

Khi hàng và quặng rời mà bị nghiêng do quặng chứa độ âm cao quá mức giới hạn cho phép 
làm cho hàng hoá bị nhão hoá lỏng, trong trường hợp đó tàu phải đổi hướng và thay đổi sự chuyên 


























120 


động của hàng và sự cộng hưởng của tàu. Nếu có thê tìm cách xả nước âm xuống la canh hầm hàng 
và dùng bơm xách tay đê hút ra. Có thê phải ghé vào cảng lánh nạn. 

Nếu do hàng trên boong bị ngắm nước như gỗ hút âm, lưu ý có thể phải vứt hàng. 

Nếu do container, ta có thê vứt container. 


Chương 7 - 
lai dắt trên biên 


7.1.Giới thiệu công tác lai dắt 
7.1.1. Giới thiệu các phương pháp lai dắt 

Lai đắt được sử dụng rộng rãi trong giao thông vận tải thuỷ, nhăm nâng cao hiệu suất của 
các phương tiện vận chuyên, lai dắt phục vụ cho công việc cứu trợ và các công việc khác như bến 
cảng, quân sự... 
7.1.1.1. Lai kéo : 

Trong phương pháp này, tàu lai làm nhiệm vụ kéo theo một hay nhiều phương tiện bị lai 
bằng các dây cáp buộc vào đuôi của nó, phương pháp này còn gọi là kéo nối đuôi. Hoặc người ta 
dùng 1 dây duy nhất đê kéo, còn các phương tiện bị lai thì buộc ma ní vào dây chính, về khoảng 
cách thì như phương pháp nối đuôi, nó cho phép ta kéo được nhiễu tàu và dễ dàng loại bỏ l phương 
tiện bất kỳ, do đó phương pháp này hay được dùng trong quân sự. 
7.1.1.2.Lai đây : 

Trong phương pháp này, tàu lai gắn mũi vào đuôi của các phương tiện bị lai đê tiễn về phía 
trước, sau đó dùng dây cáp đê chăng buộc gắn kết giữa tàu lai và phương tiện bị lai. Phương pháp 
này đem lại hiệu quả kinh tế cao, có thê lai được nhiều phương tiện nhưng khó điều động ở các 
luông hẹp và lúc lượn vòng, khó quan sát, nêu bị cạn rất nguy hiểm, khi đi xuôi nước khó ăn lái, 
quay trở chậm, chỉ sử dụng cho tàu nhỏ và đi trên sông, luỗng ít quanh co. 
7.1.1.3. Lai áp mạn : 

Tàu lai cặp mạn vào các phương tiện bị lai, phương pháp này dùng để cặp cầu phao dễ dàng 
có thê lùi được. Khi bị cạn không xô đụng nhau, nhưng nhược điểm là hiệu quả kinh tế thấp, lai 
được ít phương tiện, thao tác chậm, lực cản lớn, trôi dạt nhiều, không lai dắt được khi có sóng gIÓ, 
chỉ áp dụng chủ yếu ở cảng, đoạn sông... 

Biện pháp này hay sử dụng nhiều trong cảng, nó làm tăng khả năng cơ động của tàu lai, tàu 
lai có thê lái chính nó và tàu bị lai. 


121 


—> 1200:1500Ft #— 


(a) 






—*'. 1200-1500Ft £— 


(b) 


Hình 7.1. Lai dắt trên biên 
(a) : Lai kéo nôi đuôi 
(b) : Lai kéo chung I dây 


E—>—+= 


(a) 


() 


Hình 7.2. Lai đây 
(a): Ghép đôi đoàn tàu bị đây 
(b): Đây 1 đoàn tàu 


122 


7.1.2. ưu nhược điểm của lai dắt 
7.1.2.1. Uu điểm : 

Lai dắt có ưu điểm là chỉ cần sử dụng một tàu lai chuyên dụng, giá thành thấp có thể lai kéo 
được nhiều phương tiện vận chuyên với khối lượng hàng hoá lớn, do vậy tính kinh tế cao. Rất thích 
hợp cho vận tải trong sông hoặc nội địa. Ngày nay trên biên người ta thường sử dụng phương pháp 
lai kéo là chính vì nó đễ quan sát, tốc độ cao, lai kéo được cả khi thời tiết xấu. 
7.1.2.2. Nhược điểm : 

Công tác điều động khó khăn. Tránh va bị hạn chế. Khi đi trong luông lạch hẹp, nhất là khi 
lượn vòng, khi bị cạn thì các phương tiện dễ bị xô dạt vào nhau, bị trôi dạt nếu có gió mạnh. 


7.2. Cơ sở lý thuyết của lai kéo 
7.2.1. Các yêu cầu chung 
Đề chủ động trong quá trình lai dắt, ta phải biết được tốc độ lớn nhất mà đoàn tàu lai có thê 
đạt được, đồng thời phải biết được trị số lực căng trên dây lai để chọn dây lai có độ bên đảm bảo . 
Khi đoàn tàu lai chuyên động, tổng lực cản của tàu lai và bị lai cân bằng với lực đây của 
chân vịt tàu lai (Pcv). 
R,=R¿,+R„my=Pyy (1) 
Trong đó: 
R,: Lục cản tông hợp 
RL: Lực cản tàu lai 
Ra : Lực cản của tàu bị lai. 
Đoàn tàu lai chuyên động được là nhờ chân vịt tàu lai sinh ra lực dây P. Vậy khi tông lực cản 
R¿ cân bằng với lực đây lớn nhất (P„ax) của tàu lai ta có giá trị vận tốc lai dắt là lớn nhất. 
Pmax = RL + RaL l 
Hiệu sô lực đây của chân vịt tàu lai ở mức không đôi và lực cản của bản thân khi giảm bớt 
tốc độ chuyên động chính là lực gây nên chuyên động của tàu bị lai, lực này chính là lực căng trên 
dây lai hay là lực đặt trên móc kéo. Vậy vấn đề xác định lực căng trên dây lai thực chất là xác định 
lực cản tàu bị lai hay đo giá trị lực đặt trên móc lai khi làm việc. 
7.2.2. Dao động của tàu lai và bị lai 
Khi dao động trên quĩ đạo như các phần tử nước thì trọng tâm của các tàu cũng sẽ vẽ lên quĩ 
đạo quanh vị trí cân bằng. 
Ta có thê biêu diễn bởi phương trình : 


























2m 
X=acCOS—— 
x (12) 
=bsin cá 
⁄ Z 
Trong đó: 





Z : Chu kỳ của sóng 

a, b: Các hằng số đối với từng tàu và từng điều kiện truyền sóng, thường thì a,b không vượt 
quá hs/⁄2 (h, chiều cao sóng), do vậy ta nên lây trường hợp xấu nhất là hs/2. 

Trường hợp dịch chuyền đứng thì do chiều dài dây lớn nên bỏ qua. 

Đề xác định dịch chuyên theo chiều ngang ta có : 


























¬_" .... .„— 4#7a 27 

xe= Sin——f => x =— COS 
Z Z Z— Z 
2 
Hiên nhiên x „‹ KhiáV “=7 >a=ø 
Z Z 
Ð + 

Lực căng T tính theo công thức T=—x, với D là lượng rẽ nước) 


Vậy đề ngăn không cho 2 tàu dịch chuyên ra xa nhau thì dây lai phải chịu I lực căng nhất là 
Tmax 


123 








D. D D 4Z*a 
dư = XÃ max — @Ø—= . 2 

8 8 §Z 
Ví dụ : 

N5 ð S10 ST = 
h,=8",Z=10' =œ@=a=~; Ẽ 
Z —D 
max 6 


Nghĩa là: lực căng bằng 1/6 khối lượng tàu, như vậy dây lai chọn là không thê được, ngay cả 
việc gia có. Nhưng ta chọn đây lai với chiều dài thế nào đó để cho sự thay đổi về khoảng cách giữa 2 
tàu băng với độ cao sóng 2a = hs, với điều kiện này trong dây lai sẽ không có lực căng vượt quá độ 
bên của nó, đây chính là điều kiện đề dây lai có độ võng. 


7.3. Tính toán tốc độ lai kéo và độ bền của dây lai 

7.3.1. Tính toán lực cản 

7.3.1.1.Xác định mức độ an toàn của dây bằng tính toán: 

Lực mà dây lai phải chịu đựng trong quá trình làm việc là : 

Tạ=Ren+ R ,+Rev 3) 

Trong đó: 

Ta : Lực làm việc trên dây (Tần) 

Rea : Lực cản của tàu bị lai trong nước (Tần) và có thê xác định được nhờ biêu thức : 
co 

, K (7.4 




















R 


Trong đó: V là tốc độ lai dắt ; S„ là diện tích mắt cắt ngang phân chìm vỏ tàu tính tại điểm 
giữa., còn K là hệ số phụ thuộc trọng tải, K được chọn như sau : 
Tàu nhỏ K = 147 + 205 
Tàu thon nhanh K = 247 + 348 
Tàu lớn chạy nhanh K = 300 + 400 
R› :Lực cản của tàu bị lai trong không khí , được xác định nhờ biểu thức : 






































Ề K,.FV', (3 
+ - 1000 

Trong đó: 

Ki: hệ số lực cản của gió. 

K;¡=0,122 











F: diện tích mặt hứng gió 
Vụ: tốc độ gió. 
Rcv : Lực cản của chân vịt trong nước (tấn) và được tính bằng biểu thức : 
" 2,24DV” 
f“ 1000 

Trong đó: D là đường kính chân vịt còn V là tốc độ lai dắt. 
7.3.1.2.Xác định mức độ an toàn của dây bằng xây dựng đồ thị: 

Đề xây dựng đồ thị cần phải : 

1. Xác định lực dây của tàu lai ở mức cực đại 

Tính lực đây của chân vịt tàu lai theo các thành phần của nó. 

Xác định lực cản trong nước của tàu lai ở tốc độ cực đại, lực cản này chính bằng lực dây cực 
đại của chân vịt, biện pháp này là buộc tàu lai vào cầu cho chân vịt hoạt động hoặc 























(7.6) 


124 





P= 4s — 5) Ầ„ (7.7) 
D)Dn 


Trong đó: 

Nự : Công suất của trục chân vịt 
D_: Đường kính chân vịt 

n_ : Số vòng quay chân vịt 

H_: Bước chân vịt (m) 
































N, z ... : : 
Hay P= ï00 (Ñ¡ : công suât chỉ báo của máy chính) 
2. Xác định lực cản chuyên động của tàu bị lai ở các tốc độ khác nhau 
3. Xác định lực cản trong nước của tàu lai ở các tôc độ khác nhau 
Với tàu bị lai ta phải tính cả lực cản của chân vịt, công suât chi phí cho lực cản của chân vịt 
được xác định theo công thức Tukôp: 





D?V} 

Tàu I chân vịt khi dừng : uy = _ (7.8) 
D'*vỶ 

Tàu I chân vịt khi quay: My = Sai (7.9) 


Trong đó: 
D _: Đường kính chân vịt, V_ : Tốc độ lai dắt (nơ), W,„ : Công suất (CV) 
Lực cản của chân vịt sẽ là : 


R.= %2 q10 
V 














CV 
Với V tốc độ lai dắt (m/s). 
Lập bảng 


Tốc độ (nơ) Lực cản (Tân 











4. Chọn dây lai, tôc độ lai dãt 

Giả sử biết được lực dây của tàu lai cực đại là A(T). Hãy tính tốc độ lai đắt và lực căng trên 
móc lai. 

Trên trục tung của đô thị hình 7.3, ta lây điểm A ứng với giá trị lực đây của chân vịt là A tấn. 
Từ A kẻ đường song song trục hoành, cắt đường R, tại a, qua a hạ đường vuông góc xuống trục 
hoành, ta được V là tốc độ lai dắt. Đường vuông góc với trục hoành cắt cắt Rạ¡ tại b, gióng song 
song trục hoành sang trục tung ta được điểm B là giá trị biểu thị lực căng trên móc lai và chính là lực 
căng trên dây lai . từ đó chúng ta chọn loại dây lai. 

Dựng đồ thị 


125 





Hình 7.3. Đồ thị xác định lực cản 
R¿ : Đường cong biêu thị lực cản tông cộng 
RsL: Đường cong biêu thị lực cản của tàu bị lai 


7.4. dây lai, cách lựa chọn, buộc dây lai 
7.4.1. Các loại dây lai và các kiểu nối dây lai 
7.4.1.1. Yêu cầu chung : 

Dây lai phải đảm bảo cho tàu chuyên động tự do trên quĩ đạo dao động khi chạy trên sóng, 
khoảng cách giữa 2 tàu có thể tăng lên nhờ 
Dây lai đàn hồi 
Kéo duỗi thắng lin neo (sự đàn hồi của lin) 
Đồng thời kéo lỉn và dây đàn hồi 
Tăng độ đài của dây lai nhờ các tời quấn dây tự động (làm giảm các sự giật trên dây lai). 
7.4.1.2. Các kiêu nói dây lai : 

ở hình 7.4a, đoạn lin neo nối ở giữa tàu bị lai và tàu lai có chiều dài khoảng 2 đến 3 đường. 

ở hình 7.4b, đoạn lin neo ở giữa, nối với 2 dây cáp của 2 tàu, đảm bảo co giãn nhưng lúc nối 
rất khó khăn. 

ở hình 7.4c, đảm bảo co giãn nhưng dễ bị đứt dây lai chỗ nói. 

Trọng lượng của các dây trong nước so với trên khô bằng 12,5% (manila); 10,6% (nylon) 86 
+ 87% ( cáp, lin). 

Dây lai phải tiện lợi khi làm việc (đưa dây, gia cố dây...). Về phương diện này thì dây cáp 
tiện lợi, còn lỉn nặng nề, đặc biệt không nên dùng lỉn phía sau lái, dây thực vật nhẹ, nồi nhưng sức 
căng kém, to, công kênh, khó gia có, dễ đứt nên thường dùng kết hợp. 
































126 


Hình 7.4. Các kiêu nối dây lai đê dắt trên biển 
(a): Dây lai gồm 1 đoạn dây cáp của tàu lai nối với lin neo của tàu bị lai 
(b) : Dây lai gồm 1 đoạn lin neo ở giữa, 2 đầu là 2 dây cáp 
(c) : Dây lai gồm dây thảo mộc của tàu lai nối với dây cáp của tàu bị lai 


7.4.2. Lựa chọn dây lai 

Lực căng trên móc ở điều kiện bình thường và khi có tải bằng 1/2 lực căng đứt của dây lai 

Lực căng đứt khi có bão gió và khi có tải cũng bằng1/2 lực căng đứt của dây lai 

Nếu dây lai liên hợp cần phải đồng nhất treo vật nặng vào chỗ nào đó trên dây. 

Khi đã tính toán được tốc độ lai kéo V và lực căng trên dây lai là T, ta dựa vào bảng để chọn 
dây, tìm dây có sức căng là kT với k là hệ số an toàn. Phải đảm bảo : 
T<10T(k>5) T>I0T (k>3). 
Về mặt lý thuyết ta có thê tính được chiều đài dây lai căn cứ vào sức căng mà nó phải chịu 
đựng. Trọng lượng riêng của dây lai là kg/cm. Độ võng của dây lai để 2 tàu dao động trên sóng mà 
sức căng tạo ra không ảnh hưởng đến dây, thường người ta chọn dây lai có chiều đài I = n^ (n số 
nguyên, À bước sóng) . 

Đề xác định chiều dài trên biến, theo kinh nghiệm là 250 + 300m. Hoặc sử dụng công thức 
I=bŸN¡ (b: hệ số từ 31 + 34; Ni : mã lực) 

Dây kim loại nên có độ chùng lớn 
Bảng chọn dây 


` 





7.5. Điều động tàu lai kéo và các chú ý 
7.5.1. Buộc dây lai 

Trọng lượng riêng của từng dây lai khá lớn và sức căng mà nó phải chịu cũng lớn, nên không 
thê gia cố I cách đơn giản được (như buộc vào tàu). Tàu bị lai thường dùng l hoặc 2 đường lin neo 
buộc nối tiếp vào dây lai hay buộc vào cột bích lai kéo và có gia cố thêm như buộc qua miệng hằm 
hàng hoặc các kết câu khác của tàu. 

Với tàu lai phải gia cố dây vào những nơi chịu đựng được lực kéo và gia cố thêm các dây 
phụ đỡ. Đề tránh cho dây lai bị quấn vào chân vịt, lưu ý nên bắt lúc 2 tàu tĩnh tại không còn tốc độ 
tương đối. 

7.5.2. Chuẩn bị và đưa dây lai 

Khi nằm tại cầu hay neo thì đưa tàu lai vào cặp mạn tàu bị lai : 

Có thể dùng xuông cứu sinh ; Ném dây mỗi ; Dùng phao nôi để chuyên dây ; nếu có thê cho 
phép ta tiếp cận tàu lai đê buộc dây ; Sử dụng độ trôi dạt đê có thời gian cột dây lai. 

Đề xác định xem tàu nào trôi mau hơn, ta đặt tàu ta ngang hướng gió thăng hàng với tàu kia, 
dừng máy quan sát, từ đó xác định tàu nào trôi nhanh. 

Nếu không thể tiếp cận được, ta điều động chạy song song với tàu bị lai ở khoảng cách nhất 


127 


định, dùng xuỗông vận chuyên dây xuống tàu bị lai (phía dưới gió). 

Nếu phải đưa dây từ tàu bị lai ta buộc dây lai vào các vật nỗi thả xuống biến vì tàu bị lai trôi 
dạt nhanh hơn, nên sau đó điều động tàu đến vớt dây lai khi đã ở khoảng cách an toàn (hình 7.4c). 

Khi thời tiết xấu nếu vì điều kiện nào đó phải tiếp cận tàu bị lai ta làm như sau : Vì tàu bị lai 
(thường là tàu tai nạn) nằm ở trũng sóng, tàu lai lên tiếp cận từ hướng dưới gió lên và bắn dây ném 
khi chạy ngang mũi tàu kia, lưu ý dây lai có thê vướng chân vịt. Tuy nhiên, cách tiếp cận này làm 
cho tàu lai ít phải cơ động (hình 7.5). 
7.5.3. Điều động và các chú ý khi lai kéo 

Khi tàu lai bắt đầu kéo phải tới máy chậm, khi gần căng dây thì tốp máy để cho dây lai tiếp 
tục căng, khi căng hết cỡ ta tới máy tiếp. 

Độ võng dây lai phải vào khoảng 6 + 8 mét, nếu lớn quá tăng lực cản và nếu khi vào khu 
vực nông cạn dễ quyệt đáy, nhưng nếu độ võng nhỏ quá sẽ mắt tính đàn hồi, dễ đứt. 

Không nên chuyển hướng gấp quá. 

Khi thời tiết xấu phải chọn hướng đi thích hợp, nếu điều kiện cho phép nên đi xuôi sóng gió, 
tính toán không nên đề dây lai quá căng. 

Tàu lai luôn quan sát và chủ động tránh va, treo tín hiệu lai dắt, tránh lùi máy. 

Có tín hiệu thông nhất giữa tàu lai và bị lai như âm hiệu, liên lạc vô tuyến, đèn... 

Kiểm tra thường xuyên dây lai, đề phòng bị mòn, đứt. 

Đảm bảo khoảng cách tàu lai và bị lai là số nguyên lần bước sóng. 

Không nên lai kéo nếu việc cột dây mà tháo không nhanh. 

Thời tiết xấu mà dây ngăn không nên kéo. 

Dây bị rối, cũ không nên lai kéo 

Chưa kiêm tra kỹ các đấu khuyên dây lai ... chưa lai kéo. 

Thường xuyên chuẩn bị neo của tàu bị lai, có trực ca trên cả 2 tàu. 

Sẵn sàng cắt dây lai, lưu ý an toàn dây. 
7.5.4. Hiện tượng dao động khi lai dắt 

Khi không có sóng gió 2 tàu nằm trên I đường thắng, nếu có sóng gió tàu bị lai có thê bị đảo 
mũi làm tăng lực cản, giảm tốc độ lai dắt, không lợi cho điều động, ta phải đối phó bằng cách cử 
thuỷ thủ lái ở tàu bị lai. 

Tàu bị lai có thê kéo thêm I neo nổi hoặc có thê 1 xà lan nhỏ 

Tàu bị lai tìm điểm đặt dây lai càng gần mũi càng tốt, cô gắng chỉnh cho trọng tâm tàu bị lai 
càng gân phía sau càng tốt 


128 


Gió hay nước 


Tàu bị lai Tàu bị lai 


Gió hay nước Gió hay nước 
Tàu lai Tàu lai (b) 


—E————> Tàu hi vận chuyển dây sang tàu bị li 


\ 
I 
I 


(C) 


Hình 7.5. Tàu lai tiếp cận tàu bị lai 
: Khi tàu lai trôi dạt nhanh hơn tàu bị lai 
: Khi tàu bị lai trôi dạt nhanh hơn tàu lai 
: Tàu lai vận chuyền dây lai sang tàu bị lai 





2 Sóng gió mạnh 


: Hình 7.6. Tiếp cận tàu bị 
Bắn dây ném lai khi thời tiết rất xấu 
sang tàu bị lai 


129 


Phần phụ lục 


Phụ lục 1 : Các khẩu lệnh thường dùng trong điều động tàu 


IL. HeÌm orders 


©9010 0u G9) BỘ lề: 


Port (starboard) a little - 

Port (starboard) easy - 

Port (Starboard) more - 

Hard a port (Starboard) - 

Port (Starboard) ten (10 degrees) — 

Ease to ten - 

Ease her — Ease the helm — Ease the wheel — Ease the rudder - 
Midship — Amidship — 

Steady — Steady as she goes — Steady so — 


. Steer [75 — Course l75 — 

. Course agaIn — 

. How's your head — 

. Sh1ft your rudder — 

. Nothing to port (starboard) — 

. Heading to the buoy — 

. Keep straight to the lighthouse — 
. Keep to middle of channel — 

. Leave the buoy on the port (starboard) side — 
. Middle the two buoy — 

. Whats course ?— 

. How's heading ?— 

. Are you On yOur course ? — 

. Right on the course — 

. How answer ?— 

. Is the rudder answered ? — 

. How 1s the steering ?— 

. Answers all right — 

. Answer too sÌlow — 

. Answers back — 

. No steerage — No steering - 

. Meed her — Meed the wheel — check the helm — 
. What rudder ?— 

.- Port rudder a bịt slugg1sh — 

. Finish with the wheel — 


H. Engine-room orders 
DI 


0. 


Stand-by engine — Get the engine ready — Ring “Stand-by' 


._ Engine stand-by — 
._ Dead slow ahead (astern) — 


Slow ahead (astern) — 


2 
3 
4. 
5. Half ahead (astern) — 
6. 
7 
8 
9 
1 


Full ahead (astern) 


._ Run-up engine — 
._ Maneuvering speed — habour speed — 


Sea speed — Navigatlon speed — 
Sfop engine — 


130 


II. 


IV. 


11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


Double full astern (emergency) — 

Slow ahead both engine — 

Slow ahead port (starboard) — 

Hailf astern starboard (port) — 

Sftop port (starboard) — 

Stop both engine — 

Ring “Off engine` — Finish with the engine (FWE) — 
How many revolution - 


Mooring and unmooring orders 


091.01. 0ï" Đà 9 b9, 


Fore and aft station be ready for mooring — 

Port (Starboard) side to berth — Alongside port (Starboard) - 

Mooring with 4 and 2 — 

Fore and aft spring line first — 

Fore and aft stand-by pick up tug's lines in starboard bow and starboard quarter — 
Send head line down to 2 metres above wafer - 

Send out the spring lines (head lines, stern lines) — 

Heave In (haul in) — 

Stop heaving (Avast heaving) — 


. Hold on bow spring line — 

. Slack away stern line — 

. Veer out handsomely — 

. Check the aft brest line — 

. Double-up fore and aft - 

.- Take In the slack — 

. ShIft one metre ahead (astern) - 

. Heave tight head lines — 

. Make fast the stern lines — 

. AII fast — Vessel in position - 

. SIngle up fore and aft — 

. Sngle up with 2 and 1 — 

. Let go bow sprIng — Cast off bow spring — 
. Head off (stern off) — let go all lines fore and aft — 
. Aft clear — Propeller clear — All clear - 


Anchoring orders 


1. 


ST Tu Do, 


© 


11. 
12 
13. 
14. 
15. 
16. 


Stand-by port (starboard) anchor — Get the port (starboard) anchor ready — 
Stand-by both anchors — 

Work-back port (starboard) anchor 2 shackles In water — 

Let go port (starboard) anchor — 

Hold on when 3 shackles In water — 

Four shackles on deck — 

Slack away — pay away — pay out — 

Hold on— 

Check the cable — 


. Anchor up and down — 


Anchor brought up — 


. Chann 1s tight (slack) — 


How 1s chain leading ? — 

Leading forward (ahead) — leading 12 o clock — 

Leading aft (astern) — leading 6 o'clock — 

Leading to port (starboard) — Leading I1 o 'elock (1 o clock) — 


131 


17. Leading abeam — leading 9 o'clock — Leading 3 o'clock 
18. Chain across ship `s head — 

19. Slack off the break — 

20. Pay out some more chaIn — 

21. Stand-by heaving anchor — Put windlass Into gear — 

22. Heave up anchor — heave away anchor — Weight anchor — 
23. Anchor up and down — 

24. Avast heaving — 

25. Anchor 1s aweight — 

26. Anchor 1s clear — 

27. Anchor 1s up — 

28. Anchor 1s foul - 

29. Anchor 1s across — 

30. Anchor 1s elbow - 

31. Anchor 1s dragging - 

32. Keep both anchor In emergency - 


Phụ lục 2 : Một số câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm 


1.When underway and proceeding ahead, as speed increases, the pivof poimf tends to... 
a/Move aft 

b/Move forward 

c/Move lower 

d/Remann statlonary 


2.The turning circle oƒa vessel making a turn over 360G ¡s the path ƒollowed by the 
a/Center of øravIty 

b/Bow 

c/Bridge 

d/Centerline 


3.The pivot poim oƒa Jully loaded vessel with normal trữm proceeding ahead at sea speed is 


132 


a/Right at the bow 

b/One-third the length of the vessel from the bow 
c/One-half the length of the vessel from the bow 
d/Pwo-thrd the length of the vessel from the bow 


4.The distance that a vessel travels from the time that the order to put engines fMHHl astern until 
the vessel is dead im the wafer is kuoW as.. 

a/Advance 

b/Head reach 

c/Surge 

d/Transfer 


5.Which shallow wafer effect will increase dramafically iƒ you increase your ship speed past is 
critical speed" ? 

a/Squatting 

b/Smelling the bottom 

c/Sinkage 

d/Bank cushion 


6.The effect oƒ wind on exposed areas öoƒ the vessel is most noticeable when.. 
a/Backing 

b/Going slow ahead 

c/Going full ahead 

d/Turninng 


7.Most oƒyour vessels supperstructure is ƒorward. How will the vessel lie when driffing with no 
way øn ? 

a/With the wind from ahead 

b/With the wind off the port beam 

c/With the wind off the starboard beam 

d/With the wind from abaft the beam 


Š. Lee way is the... 

a/Difference between the true course and the compass course 
b/Momentum of a vessel after her engines have been stopped 
c/Lateral movement of a vessel downwind of her intended course. 
d/Dispacemert of a vessel multiplied by her speed. 


9.When steering a vessel, a good helmsman will... 

a/Use as much rudder as possible to keep the vessel on course 

b/Apply rudder to move the compass card towards the lubbers line when off course 
c/Repeat back to the watch officer any rudder commands before excuting them 
d/Keep the rudder amidships except when changIng course 


10. Your ship is im shallow water and the bow rides up on ifs bow wave while the sterm sinks Imto 
a đepression oƒ 11s transverse wave system. What is this called 2 

a/Broaching 

b/Eish talling 

c/Squatting 

d/Parallel sinkage 


T1.In relaton to the turning circle öoƒa ship, the term Kick`means the distance... 


133 


a/Around the circumference of the turmng circle 

b/Gained at right angles to the original course 

c/Gained 1n the direction of the original course 

đ/or throw of a vessel's stern from her line of advance upon putting the helm hard over. 


12.You are on wafch at sea on course 090GT: A man ƒalls overboard on your starboard side. 
You témưmnediately start a Wiliamson tim. Which step is NOT a part ofa Wiliamson tun 2 
a/StepI : Come right full rudder until the vessel heads I50GT 

b/Step2 : Stop the engines until clear of the man 

c/Step3 : Shift the helm to left full rudder 

d/Step4 : Continue with left rudder until on course 270G 


18.In relation to the turning circle oƒa ship, the term Tramsƒer` means the đistance... 

a/Gained In the direction of the origInal course 

b/Gained at right angles to the original course 

c/The ship moves sidewise from the original course away from the direction of the turn after the 
rudder 1s first put Oover 

d/Around the circumference of the turning circle 


14.The distance a vessel moves parallel to the original course from the point where the rudder ¡is 
puf† over fo any poïnt on the turning cửừcle is called the... 

a/Advance 

b/Drift angle 

c/PIvot point 

d/Transfer 


T5.When turning a ship in restricted space with a sirong wind, ï† is normally best to... 
a/Go a head with both engines with the rudder hard to one side, 1ƒ on a twin-screw vessel 
b/Back down with the rudder hard to one side, 1ƒ on a single screw vessel 

c/Take advantage of the tendency to back to port, 1 on a twin-screw vessel 

d/Turn so that the tendency to back 1nto the wInd can be use, 1ƒ on a single-screw vessel 


16.How does the effect kuown as bank suction ` acf on a single-screw vessel proceeding along a 
narrow channel ? 

a/It pulls the bow toward the bank. 

b/It pushes the entire vessel away from the bank 

c/It pulls the stern toward the bank 

d/1t heels the vessel toward the bank. 


17.What does the helÙm command Shữt the rudder` mean ? 

a/Put the rudder over to the opposite side, the same number of degrees 1t 1s now 
b/Put the rudder amidships and hold the heading steady as she go 

c/Shift the rudder control to the alternate steering method 

d/Stop the swing of the ship 


18.In stopping distances oƒvessels, head reach `can best be described as the... 

a/Difference between the vessel's speed through the water at any instant and the new speed 
ordered on telegraph 

b/Distance the vessel has actually run through the water since a change of speed was ordered 
c/Distance the vessel w1ll run between taking action to stop her and being stationary 1n the water 
d/Speed at which a vessel should proceed to ensure that she wIll run a predetermined distance, 


134 


once her engine have been stopped. 


19.You are the Master oƒ a single-screw vessel. You are docking at a port which has no fugs 
avallable. You decide to drop the offshore anchor to help im docking. The amounft oŸ chain you 
should pay Ouf $... 

a/5 to 7 times the depth of the water 

b/1,5 to 2 times the depth of the water 

c/Equal to the depth of the water 

d/You should never use the anchor to help in docking 


20.The helm command Meet her` meqans... 
a/Use rudder to check the swIng 

b/Decrease the rudder angle which 1s on 
c/Steer more carefully 

d/Note the course and steady on that heading 


2Ll.As a ship moves through the wafter, i† drags with i† a body oƒ water called the wake. The rafio 
oƒthe wake speed to the ship s speed is caled.. 

a/Propeller velocIty 

b/Specd of advance 

c/Wake distribution 

d/Wake fraction 


22.As the propeller turns, voids are ƒormed on the trailing and leading edges oƒ the propeller 
blades causing a loss oƒ propulsive efficiency, piting öoƒ the blades, and vibration. These voids 
are knoWn as... 

a/Advance 

b/Cavitation 

c/Edging 

d/SIp 


23. The forward movemenf oƒa ship ïn one revolufion oƒ 1s propeller is measured by... 
a/Advance 

b/Head reach 

c/Pitch 

c/Transfer 


24. Ease the rudder'` meqns to... 

a/Move the rudder slowly 1n the direction of the most recent rudder command 
b/Bring the rudder amidships 

c/Decrease the rudder angle 

d/Steer the course which 1s your present heading 


25.You have taken another vessel in tow. You can tell that the fowing speed is too ƒast when the... 
a/Vessel are not 1n step 

b/Tow line feels like ít is 'jumping` when touched 

c/Catenary comes clear of the water 

d/Towed vessel øgoes “n Irons' 


26.As a ship moves through the wafer, If causes a wake, which is also moving ƒorward relafive to 
the sea. In addition to a Jore and aƒ† motion, this wake also has a(n)... 


a/Ðownward and Iinward flow 


135 


b/Downward and outward flow 
c/Upward and Iinward flow 
d/Upward and outward flow 


27.Sidewise ƒorce oƒ the propeller tends to throw a vessels stern to the right or lef, depending 
on rotation. This force ¡is caused by... 

a/Back current from the rudder 

b/Greater pressure on the right or left side of the propeller, depending on rotation 

c/Lower pressure on the right or left side of the propeller, depending on rotation 

d/Torque from the velocity and angle at which the surrounding water Impinges upon the 
propeller blades 

28.You are on a course oƒ 000GT and put the rudder right 30G. In which direction wil the 
transfer be measured ? 

a/000GT 

b/090GT 

c/IS0GT 

d/270GT 


29.To warp a vessel meqns ío... 
a/Anchor the vessel 

b/Bring the head Into the wind 
c/Clean the deck 

d/Move the vessel by hauling on lines. 


30.You are on board a single-screw vessel with right-handed propeller. The vessel is dead im the 
wafter and the rudder is amidships. Ïƒ you reverse your engine you woHld expect your vessel to... 
a/K1ck 1s stern to pOrt 

b/Kick 1ts stern to starboard 

c/Move astern without swIinging 

d/Swing 1ts stern to starboard, then to port 


31.Tm order to back a right-handed, single-screw vessel in a straight line, you will probably need 
ÍO IS€... 

a/Very little rudder 

b/Some left rudder 

c/Some right rudder 

d/Full left rudder 


32.You are síeaming ím a heavy gale and fnd it necessary to heave to. Under most 
circumnstances, this is best done by... 

a/Stopping the engines and drifting beam to the sea 

b/Going slow astern and taking the seas on the quater 

c/Taking the sea fine on the bow and reducing the speed to the minimum to hold that position 
d/Mainntaining speed and taking the sea broad on the bow 


33.When a vessel with a single right-hand propeller backs to port the... 
a/Bow falls off to starboard 

b/Vessel moves to port without changing heading 

c/Bow swing to pOFt 

d/Vessel moves to starboard w1thout changing heading 


34.Generally, you can best keep a vessel under steering control when the vessel has... 


136 


a/Headway 

b/Sternway 

c/NÑo way on, with engine stopped 

d/NÑo way on with engine, with engine full ahead 


35.When backing down with sternway the pivot poïn† öoƒ a vessel is... 
a/At the bow 

b/About one-third of the vessel's length from the bow 

c/About one-quarter of the vessel's length from the stern 

d/Aft of the propeller 


36.You are aboard a right-handed single-screw vessel with headway on. The engine is put full 
astern and the rudder hard left. What will the bow do ? 

a/It wIll swing to the left and will swing left faster as the vessel loses way 

b/It will swing to the left, straighten out and then swing to the right as the vessel loses way 

c/It wIll swing to the left without increasing or decreasing 1ts swIng 

d/The bow will swing to the right 


37. What is correct repÌy to a pilots request, Tlow s your head! 
a/Steady 

b/Checked 

c/Passing 200G 

đ/Eased to 10G rudder 


38. Bøfore entering an ice area, the ship should be... 
a/Either trimmed by the head or the stern 

b/On an even keel 

c/Trimmed down by the head 

d/Trimmed down by the stern 


39.The term Tee side` refers to... 

a/Side of the vessel exposed to the wind 
b/Side of the vessel sheltered from the wind 
€/Port side 

d/Starboard side 


40. The use oƒ an anchor to assisf In turning In restricted wafer is... 
a/a last reSOTt 

b/Good seamanship 

c/The sign of a novice shiphandler 

d/To be use only with single-screw vessel 


4L.A crew member has just fallen overboard oƒ your port side. Which action should you take ? 
a/Immediately put the rudder over hard starboard 

b/Immediately put the rudder over hard port 

c/Immediately put the engine astern 

d/Wart until the stern 1s well clear of the man and then put the rudder over hard starboard. 


42.A deep draƒt VLCC (100,000 DWT+) navigating im a narrow channel or canal... 
a/Draws more water than when underway 1n deep water 

b/Draws less water with an 1ncrease 1n speed 

c/Requrres less power for a øIven speed 


137 


d/Steers better under full power 


43.A vessel travelling down a narrow channel, especially Iƒ the draƒff is near equal to the depth oŸ 
the wafer, may set oƒfƒ the nearer side. This effect is known as.. 

a/Smelling the bottom 

b/Squatting 

c/Bank suction 

d/Bank cushion 


444.What is NOT an advanfage öoƒ the Williamson Tuưn ? 

a/In a large vessel (VUCC) much of the headway wIll be lost thereby requrring little astern 
maneuvering 

b/When the turn 1s completed, the vessel will be on a reciprocal course and nearly on the original 
track line 

c/The Imitlal actions are taken at well defined points and reduce the need for Individual 
Judgement 

d/The turn will return the vessel to the men's location in the shortest possible time. 


45.You suspect that a crewmember has ƒallen overboard during the nigh† and tmưmediately 
execute a Wiliamson turn. What the priữmary advanlage 0ƒ this manewuver wunder these 
CiTCMIsfances ? 

a/You will be on a reciprocal course and nearly on the trackline run during the night 

b/The turn provides the maximum coverage of the area to be searched. 

c/The turn enables you to reverse course 1n the shortest possIble time 

d/You have extra time to maneuver 1n attempting to close 1n on the man for rescue. 


46.In a Wiliamson turn, the rudder is put over full until the... 
a/ Vessel has turned 90 G from her original course 

b/ Vessel has turned 60G from her original course 

c/Vessel 1s on a recIprocal course 

d/Emergency turn signal sound 


47.Which action should be taken FIRST Iƒ your fow is sinking ín shallow wafer ? 
a/Pay out the tow line until the sunken tow reaches bottom 

b/Sever the towline 

c/Immediately head for the nearest shoreline 

d/Contact the Coast Guard 


46.You notice that your speed has decreased, the stern oƒ your vessel has seftled into the wafer, 
and your rudder is sluggish in responding. The MOST likely cause is... 

a/Mechanical problems with the steering øear 

b/Shallow water 

€/Loss of lubricating oIl in the engine 

d/Current 

49.Which effect does speed through the water have on a vessel which is underway in shallow 
wdfer ? 

a/A decrease 1n the speed results in a decrease 1n steering response and maneuverability 

b/An Increase 1n speed results In the stern sucking down lower than the bow 

c/An I1ncrease 1n speed results 1n the vessel rIsing on an even plane 

d/A decrease 1n speed results 1n the vessel sucking down on an even plane 


50.The rafio oƒ the height oƒa vessel s rudder to its width is referred to as the... 


138 


a/Aspect ratlo 
b/ConstrIction ratIo 
c/Ruddker ratio 
d/Steering ratlo 


51.To reduce stress on the towing hawser when towing astern (ocean tow), the hawser should 
be... 

a/Securcd to the aftermost fitting on the towing vessel 

b/Just touching the water 

c/Under water 

d/As short as possible 


52.In most cases, when a large merchant vessel enters shallow wafer at high speed the... 
a/Maneuverability wIll Increase 

b/Speed wIll Increase 

c/Bow will squat father than the stern 

d/Vessel wIll rise slightly, on a level pÏlane 


53.You are on a single-screw vessel with a righf-handed propeller, and you are making 
headway. When you enter shallow wdafer.... 

a/You will have better rudder response 

b/Your speed wIll Increase without a change 1n your throttle 

€/Your rudder response wIll become sluggish 

d/Your vessel will tend to ride higher 


54.When you enter shallow wafer, you would expect your rudder reponse f0... 
a/Be sluggish and your speed to decrease 

b/Be sluggIsh and your speed to Increase 

c/Improve and your speed to decrease 

d/Improve and your speed to Increase 


55.In order to reduce your wake im a narrow channel you should... 
a/Apply enough rudder to counter the effect of the current 
b/Change your course fO a zIgzaøØ COUTS€ 

c/Reduce your speed 

d/Shift the weight to the stern 


56. Ñiver cụurrenfs tend to... 

a/PIick up speed where the channel widens 

b/Run slower in the center of the channel 

c/Hug the Inside of a bend 

d/Cause the greatest depth of water to be along the outside of a bend 


57.A vessel proceeding along the bank oƒa river or channel has tendency to... 
a/Continue In line with the bank 

b/Hug the bank 

c/Sheer away from the bank 

d/Increase speed 


56.A wedge oƒwafer building up between the bow and nearer bank which forces the bow ou† and 
away describes... 


a/Bank cushion 


139 


b/Bank suction 
c/Combined effect 
đ/Bend effect 


59.For the deepest water when rounding a bend mm a river, you should navigafte your vessel... 
a/Toward the Iinside of the bend 

b/Toward the outside of the bend 

c/Toward the center of the river just before the bend, then change course for the river s center 
after the bend. 

d/In the river s center 


60.You imtend tfo overtake a vessel in a narrow channel, as you approach the other vesselS 
Sfern... 

a/You will gan speed 

b/Both vessel will gain speed 

c/The vessels wIll drift together 

d/The vessels wIll drIft apart 


6].Two vessl are abreast oƒ each other and passing port to port in a confined waterway. What 
should you expect as your bow approches the screws 0ƒ the other vessel 2 

a/Your speed wIll signifIcantÏy Increase 

b/Your draft w1ll sigmifIcantly decrease 

c/Your bow will sheer towards the other vessel 

d/Your bow wIll sheer away from the other vessel 


62.On a shallow wafter tow, the catenary öoƒthe towline should be... 
a/large 

b/small 

c/eliminated 

d/adjusted frequently 


63.Which measure should NOT be taken to reduce the pounding oƒa vessel in a head sea ? 
a/Add ballast in the after-peak 

b/Add ballast forward 

c/Alter course 

d/Reduce speed 


64.When a vessel is swinging from side to side öofƑƒ course due to quartering seas, the vessel is... 
a/Boaching 

b/Pitchpoling 

c/Rolling 

d/Yawing 


65.When a boat turn broadside to heavy seas and winds, thus exposing the boat to the danger oŸ 
capsizing, the boat has... 

a/Broaches 

b/Pitchpoled 

c/Trimmed 

d/Yawed 


66. When the period oƑ beam seas equals the natural rolling period oƒ a vessel, what will most 
likely occur 2 


140 


a/ExcessIve pitching 
b/ExcessIve yawing 
c/ExcessIve rolling 

d/No change should be evident 


67.When running before a heavy sea, mmoving weighfs qƒ† will effect the handling oƒa vessel by... 
a/Reducing rolling 

b/Increasing rolling 

c/Reducing yawing 

d/Increasing yawIng 


66.Your vessel is docking, but not yet alongside. Which line will be the most useful when 
maneuvering the vessel alongside the pier 2 

a/Bow breast line 

b/Bow spring line 

c/Inshore head line 

d/Offshore head line 


69.Your vessel is offa lee shore in heavy weather and laboring. Which actHon should you take ? 
a/Put the sea and wind about two poInts on either bow and reduce speed. 

b/Heave to 1n trough of the sea 

c/Put the sea and wind on either quarter and proceed at increase speed 

d/Put the bow directly 1nto the sea and proceed at full speed 


70.When making way in heavy seas you notice tha† your vessel s screw is being lifted clear oƒ the 
wafer and racing. One way to correct this would be 1o... 

a/Increase speed 

b/Decrease speed 

c/Move more weIght toward 

d/Shift the rudder back and forth several times 


7L. which situation could a vessel most eastÏy capsize ? 
a/Rumning Into head seas 

b/Rumnnng in the trough 

c/Rumning with following seas 

d/Anchored with your bow 1nto the seas 


72.You are underway im heavy weather and your bow ïs imfo the seas. To preven† pounding, you 
shoulad... 

a/Change course, in order to take the seas at an 85 G from the bow 

b/Decrease speed 

c/Increase speed 

d/Secure all loose øgear 


73.When taking a pilot from a pilot boat in a seaway, which way should you head your vessel Iƒ 
the ladder is on the leeward side ? 

a/Bow to the sea and no way on yOUr vesse. 

b/Sea on the lee quarter with ship moving ahead slowly 

c/Sea on the weather bow and ship moving ahead slowly 

d/Sea on the quarter with sternway on the ship 


141 


74.0n a signle-screw vessel, when coming port side to a pier and being set oƒƒ the pier, you 
should... 

a/Swing wide and approach the pler so as to land starboard side to. 

b/Approch the pler on a parallel course at reduce speed 

c/Make your approach at a greater angle than in calm weather 

d/Point the vessel's head well up into the slip and decrease your speed. 


75%.You are approaching a pier and intend to use the port anchor to assist in docking port side 
fo. You wowld NOT use the anchor f.. 

a/The current was setting you on the pIer 

b/Another vessel 1s berthed ahead of your position 

c/The wind was blowIng from the starboard side 

d/There 1s shallow water enroute to the berth 


76. While your vessel is docked port side to a wharƒ, a sudden gale force wind causes the vesselS 
bow lines to part. The bow begins to ƒall away from the dock, and no tftugs are té mmediately 
avallable. Which measure(s) should you take FIRST 2 

a/Call the Master and the deck gang 

b/Slip the stern lines, let the vessel drift into the river, and then anchor 

c/Let go the starboard anchor 

d/Obtain assistance and attempt to put some new bow lines out. 


77.You are landing a single-screw vessel, with a right-hand propeller, starboard side to the 
dock. When you have approached the berth and back the engine, you would expect the vessel 
ÍO... 

a/Lose headway wIthout swInging 

b/Turn her bow toward the dock 

c/Tum her bow away from the dock 

d/Head mnto the wind, regardless of the side the wind 1s on 


76.You are docking a vessel starboard side to with the assistance oƒ fWwo †4gs. You are aifenpfing 
to hold the vessel ofƒ by operating both tugs at right angles to the vessel and at full power. You 
must ensure thai... 

a/Steerageway 1s not taken off 

b/The bow doesn't close the dock first 

c/The bow closes the dock first 

d/The ship has no headway at the time 


79.When a tug ¡is pullng on a hawser at right angles to the ship, and the pilotf Wanfs foO come 
qhead or astern on the ship s engine, care musf be taken that the piot... 

a/Does not break the towline 

b/Does not get too mụch way on the vessel 

c/Keeps a steady course so the towline wIÏll remain tight 

d/Turns the ship toward the direction of pull 


60.You are docking an oceangoing single-screw vessel under normal cữcwmstances with a 
single tug. The tug ¡s usuadlly fo.. 

a/Control the bow and 1s tied to the offshore bow 

b/Control the stern and 1s tled to the stern on the offshore side 

c/Pull the vessel Into the sÏip and 1s tied to the bow 

d/Push the ship bodily alongside and 1s tied to the offshore side amidships 


142 


6]. The tension on an anchor cable increases so that the angle öƒ the catenary to the seabed at 
the anchor reaches 10G. How will this effect the anchor in sandy soil ? 

a/It wIll have no effect 

b/It will increase the holding power 

c/It will reduce the holding power 

d/It wIll cause the anchor to snag 


82.When moored with a Mediterranean moor, the ship should be secured to the pier by having... 
a/a stern line and two quarter lines crossing under the stern 

b/a stern line, two bow lines, and two quarter lines leading aft to the pler 

c/all regular lines leading to the pler 1n opposition to the anchor 

d/two bow lines and two midship lines leading aft to the pIer 


Š3.When evacuating a seaman by helicopter lỰï, the vessel should be... 
a/Stopped with the wind dead ahead 

b/Stopped with the wind on the beam 

c/Underway with the wind 30G on the bow 

d/Underway on course to provide no apparent wind. 


Š4.The anchors should be dropped well out from the pier while at a Mediterranean moor f0... 
a/eliminate navigational hazards by allowing the chann to le along the habor bottom 
b/increase the anchor s reliability to providing a large catenary in the chain 

c/permrt the ship to maneuver 1n the stream while weighing anchors 

d/prevent damage to the stern caused by swinging agaInst the pler In the approach 


Š5.To ensure the best results during the Mediterranean moor, the cham should... 
a/be crossed around the bow 

b/tend out at right angles to the bow 

c/tend at 60G from each bow 

d/tend toward 30G on either bow 


66.Afier casting o[ƒ moorings at a mooring buoy in cam weather, you should... 
a/øo full ahead on the engines 

b/back away a few lengths to clear the buoy and then go ahead on the engines 
c/go half ahead on the engines and put the rudder hard right 

d/go half ahead on the engines and pass upstream of the buoy 


67. When picking up your mooring at the buoy, the correct method is !o... 
a/ approach the buoy with the wind and current astern 

b/approach the buoy with the wind and current ahead 

c/ approach the buoy with the wind and current abeam 

d/stop upwind and upcurrent and drift down on the buoy 


66. ]ƒ your vessel is dragging her anchor in a strong wind, you should... 
a/shorten the scope of anchor cable 

b/increase the scope of anchor cable 

c/put over the sea anchor 

d/put over the stern anchor 


Š9.Generally speaking, the most ƒavorable bottom for anchoring is... 


143 


a/very soft mud 

b/rocky 

c/a mixture of mud and clay 
d/loose sand 


90.You are on an ice-reinforced vessel abouf to enter packice. You should... 

a/enter the pack on the windward side where there 1s a well defined Ice edge 

b/trimm to an even keel or sliphtly down by the bow to take maximum benefit of the Ice 
reInforcement 

c/take maxImum advantage of coastak leads caused by offshore winds 

d/look for areas of rotten 1ce and enter perpendicular to the 1ce edge 


9].The helm command check her` means... 
a/test the steering control 

b/read the compass heading 

c/stop the swing using hard over rudder 
d/slow the swing using moderate rudder 


92.The maneuver which will return your vessel im the shortesft time fo a person who ƒallen 
overboard is... 

a/engine(s) crash astern, no turn 

b/a single turn with hard rudder 

c/a Williamson turn 

d/two 180G turns. 


93.When anchoring, 1! is a common rule oƒthumb to use a length oƒ cham... 
a/five to seven times the depth of water 

b/seven to ten times the depth of water 

c/twIce the depth of water 

d/twIce the depth of water plus the range of tide 


94. What ¡s the best guide for determining the proper scope oƒ anchor cham to use for anchoring 
in normal condiions 2 

a/Öne shot of chain for every ten feet of water 

b/One shot of chain for every fifteen feet of water 

c/One shot of chain for every thirty feet of water 

d/One shot of chain for every ninety feet of water 


95.In bad weather, what length oƒ chai should be used with a single anchor 
a/3 times the depth of water 

b/6 times the depth of water 

c/10 times the depth of water 

d/15 times the depth of water 


96.A siream oƒ water mmediately surrounding a moving vessels hull, following im the same 
direction as the vessel is KuoWH as... 

a/directional current 

b/forward current 

c/propeller current 

d/wake current 


144 


97.You are aboard a single-screw vessel (righi-hand propeller) going full ahead with good 
headway. The engine ¡is puf astern and the rudder ¡is placed hard leflt. The stern oƒ the vessel will 
SMWIng 1o... 

a/starboard until headway 1s lost and then to port 

b/port 

c/port until headway 1s lost and then may possibly swing to starboard 

d/port slowly at first and then quickly to port 


96.Ón a vessel with a single propeller, transverse ƒorce has the most efJect on the vessel when 
the engine is puI... 

a/full ahead 

b/full astern 

c/half ahead 

d/slow astern 


99.Your ship is dead im the water with the rudder amidships. As the right-handed screw sfart to 
turn aqhead, the bow will tend to go... 

a/to starboard 

b/to port 

c/straight ahead 

d/as mnfluenced by the tide and sea 


100.When steaming through an anchorage, a shipmaster should... 
a/avoid crossing close astern of the anchored ships 

b/avoid crossing close ahead of the anchored ships 

c/keep the ship moving at a good speed to reduce set 

d/trnsit only on a flood tide 


101.Whule anchoring your vessel, the best time to let go the anchor is when the vessel is... 
a/dead in water 

b/moving slowly astern over the ground 

c/moving fast ahead over the ground 

d/moving fast astern over the ground 


102.Mooring with two bow anchors has which major advantfage over anchoring which one bow 
anchor ? 

a/The vessel w1ll not reverse direction 1n a tidal current. 

b/The radius of the vessel's swing wïll be shortened. 

c/A mooring approach may be made from any direction 

d/The vessel w1ll not swing with a change in wind. 


103.Which is correct procedure for anchoring a small to medium size vessel in deep wafter ? 
a/Let the anchor fall free from the hawsepIpe, but apply the break at Iintervals to check the rate of 
fall. 

b/Back the anchor slowly out of the hawsepipe a few feet, and then let 1t fall in the normal 
fashion 

c/Let the anchor fall off the break right from the hawsepIpe, but keep a slight strain on the break 
d/Under power, back the anchor out until 1t 1s near, but clear of the bottom before letting 1t fallL. 


104.When evacuating a seaman by helicopter lif†, which course should the ship take ? 
a/Downwind so that the apparent wind close to mÌ 


145 


b/A course that w1ll keep a free flow of air, clear of smoke, over the hoIst area. 

c/A course that will have the hoIst area 1n the lee of the superstructure. 

d/With the wind dead ahead because the helicopter 1s more maneuverable when going Into the 
wind. 


105.You are docking a vessel. Wind and current are most ƒavorable when they are... 
a/Crossing your course 1n the same direction. 

b/Crossing your course 1n opposite directions 

c/Parallel to the pier from ahead 

d/Setting you on the pler 


106.Progressive flooding may be indicated by... 
a/Ballast control alarms 

b/excessIve draft 

c/excessIve Ïist or trim 

d/a continual worsening of list or trm 


107. The single tim method oƒ returning to a man overboard should be used ONLY tƒ.. 
a/the man 1s reported missing rather than Immediately seen as he falls overboard. 
b/the vessel 1s very maneuverable 

c/the conning officer 1s Inexperienced 

d/a boat wIll be used to recover the man. 


106.You are riding to a single anchor. The vessel is yawing excessively. Which action should be 
taken to reduce the yawing ? 

a/Veer chann to the riding anchor. 

b/Heave to a shorter scope of chain on the riding anchor 

c/Drop the second anchor at the extreme end of the yaw and veer the riding anchor 

d/Drop the second anchor at the extreme end of the yaw, then adJust the cables until the scope 1s 
equal. 


109.With a large ocean tow ïn heavy weather, you should NOT... 

a/keep the stern of the tuø well down 1n the water 

b/adJust the towline so the tug 1s on the crest when the tow 1s In the trough 
c/keep the low point of the catenary 1n the water 

d/use a long towIing hawser 


T10.Progressive [looding is controlled by securing watertight boundaries and... 
a/transfering water ballast 

b/JesttIsoning cargo 

c/pumping out flooded compartments 

d/abandoning ship 


TII.While underway ïn thick ƒog you are on watch and hear the cry Tran over board. Which 
fype oƒmaneuver should you make 2 

a/figure eight round 

b/round turn 

C/racetrack turn 

d/Williamson turn 


112.Which statement about the Wiliamson tim is FALSE ? 
a/It requires the highest degree of shiphandling skills to accomplish 


146 


b/It 1s slowest of the methods used In turning the vessel 
c/It 1s the best turn to use when the victim 1s not 1n sight due to reduced vIsIb1lity 
d/It returns the vessel to the original trackline on a recIprocal course. 


113.A racetrack turn would be better than Williamson turn In recovering a man overboard  tƑ.. 
a/the man has been missing for a perlod of time 

b/the sea water 1s very cold and the man 1s visible 

c/there 1s thick fog 

d/the wind was from astern on the origInal course 


114.One major advantage öoƒ the round tu maneuver in a man overboard situation 1s that HH... 
a/1s fastest method 

b/1s easy for a single-screw vessel to perform 

c/requrres the least shiphandling skills to perform 

d/can be used In reduces visIbility 


TI5.You are on watch aboard a vessel heading NW, with the wind from dead ahead, ïn heqvy 
seas, you nofice a man ƒall overboard from the starboard bow. Which acHon would NOT be 
approriafe ? 

a/Hard right rudder 

b/Throw a lifebuoy to the man, 1ƒ possible 

c/Send a man aloft 

d/Get the port boat ready 


T16.You have determined the manuevering characteristics oƒ your vessel by taking the radar 
ranges and bearings öƒ an isolated light while making a turn. The resulfs are listed. Based on 
this data what is the transƒer for a turn oƒ I80G ? 

a/745 yards (670 meters) 

b/770 yards (693 meters) 

c/840 yards (756 meters) 

d/890 yards (801 meters) 


TI7.You are conducting trials to determined the maneuvering characteristics oƒ your vessel. 
While making a tu, you take ragnes and bearings oƒ an isolated light with the resulfs as shown. 
Based on this information, what ¡s the transƒer ƒor a turn oƒ 90G 2 

a/335 yards (302 meters) 

b/380 yards (342 meters) 

c/410 yards (369 meters) 

d/455 yards (410 meters) 


TIS.Your vessel has been damaged and ¡is partially flooded. The ƒfirst step to be taken im 
dftempting to save the vessel is f0... 

a/establish flooding boundaries and prevent further spread of flood water 

b/plug the hole(s) 1n the outer shell 

c/pump out the water 1nside the vessel 

d/caculate the free surface effect and lost buoyancy to determine the vessel's stability 


T19.Your vessel has run hard aground in an area subject to heavy wave acHon. Backing full 
asterm ƒalled to free her. Which action should be taken next ? 

a/Continue backIng to scour out the bottom 

b/Watt for hiph tide and then try backing 


147 


c/Flood empty tanks to 1Increase bottom pressure and prevent 1nshore creep 
d/Shift weight aft to reduce the forward draft. 


120.How đo you determine the weight oƒthe vessel that is supported by the ground when a vessel 
has run aground ? 

a/This requires extensIve caculatlon and 1s usually performed only by a naval architect not by 
ship s officers 

b/Determine the point where aground and the draft at that point, then caculate 1t using the 
grounding formula. 

c/Use the hydrostatic tables and enter with the mean draft before grouding and the mean draft 
after prounding 

d/Use the Inclining experiment formula and substitute the change of trim for the angle of list. 


T2]. Your vessel has run aground and ¡is touching bottom ƒor the first one-quarter oƒ its length. 
What ¡1s the LEAST desirable method from the standpoimt oƒ stability to đecrease the boflom 
Dressure 7 

a/Discharge forward deck cargo 

b/Pump out the forepeak tank 

c/Shfft deck cargo aft 

d/Flood and after double-bottom tank 


122.You are proceeding along the right bank o†a narrow channel aboard a right-handed single- 
screw vessel. The vessel starts to sheer due to bank sucHon/cushion effect. You should... 

a/stop engines and put the rudder left full 

b/back full with rudder amidships 

c/decrease speed and put the rudder right full 

d/increase speed and put the rudder right full 


]123.You are proceeding down a channel and lose the engine(s). You must use the anchors to 
stop the ship. Which stafemenf ¡is true 2 

a/Pay out all of the cable before setting up on the brake to 1nsure the anchors dig 1n and hold. 
b/For a mud, mud and clay, or sandy bottom pay out a scope of 5 to 7 times the depth before 
setting up on the break 

c/Use one or both anchors with a scope of twice the depth before setting the break 

d/Drop anchor to short stay and hold that scope 


124.You are approaching the pllot station with the wind fine on the starboard bow and making 
abouft 3 knots. You can heÏp to caÌlm the seas by takimg what action just before the pilot boat 
comes along on the port side 2 

a/Backing full 

b/Stopping the engines 

c/Giving right full rudder 

d/A short burst of ahead full with left full rudder 


125.Most very laree oceangoing vessels, such as buÏlk carriers and large tankers, tend to squat 
a/by the bow 

b/by the stern 

c/at the end nearest the bottom 

d/evently fore and aft 


126.When using the anchor to steady the bow while approaching a dock you must be aware oƒ 
the fact that... 


148 


a/the vessel will tend to take a large sheer towards the side where the anchor 1s down 

b/steering control ineffectfive In trying to turn to the side opposite to that of the anchor being 
used 

c/the anchor cable must never lead under tha hull 

d/using an offshore anchor decreases the chances of the anchor holding. 


127.Which statemen† about stopping a vessel is TRUE ? 

a/A lightly laden vessel requires as much stopping distance as fully laden vessel when the 
Current 1s from astern 

b/A vessel 1s dead in water when the back wash from astern operation reaches the bow 

c/A tunnel bow thruster can be used 1n an emergency to reduce the stoppIng distance 

d/When a vessel 1s dead 1n the water any speed displayed by doppler log reflects the current 


12S.Which characteristic is a disadvantage o‡a controlable-pitch propeller as compared to a 
fixed-pitch propeller 2 

a/Slightly higher fuel consumption 

b/Lack of directional control when backing 

c/Inefficlent at high shaft RPM 

d/Some unusual handling characterIstIc. 


129.A single-screw vessel going ahead tends to tun more rapidly to port because oƒpropeller... 
a/discharge current 

b/suction current 

c/sidewIse force 

d/thrust 


130.You are planning to anchor in an area where several anchor have been lost due to Jouling. 
As precaution, you shoulad... 

a/anchor using both anchors 

b/anchor with scope of 8 or more fo one 

c/use a stern anchor 

d/ñt a crown strap and work wIre to the anchor 


l3l.You are on large vessel lited with a right-handed controllable-pich propeller. When 
making large speed changes while decreasing pich, which statememt is TRUE ? 

a/You wIll probably have full directinal control throughout the speed change 

b/You may lose rudder control until the ship`s speed has dropped to corespond to propeller speed 
c/The stern w1ll immmedIiately slew to starboard due to unbalanced forces acting on the propeller 
d/The stern wIll Immediately slew to port due to unbalanced forces acting on the propeller 


132.A large vessel is equipped with a controllable pitch propeller. Which statememt is TRUE ? 
a/When dead In the water, 1t 1s often difficult to find the neutral position and sight headway or 
Sferway may result 

b/When going directly from full ahead to full astern, there 1s complete steering confrol. 

c/When the vessel has headway and the propeller 1s 1n neutral, threre 1s no effect on rudder 
confrol 

d/When maneuvering 1n port, full ahead or astern power can usually be obtainned without 
changing shaft RPM. 


133. A vessel reduces speed without backing. The rate that her speed through the wdafter 
decreases depends primarilly on the... 


149 


a/vessel's horsepower 
b/sea state 

c/number of propeller 
d/vessel's displacement 


134.The bow thruster generadlly is ineffective atf 
a/over 3 knots headway 

b/at any speed astern 

c/at any speed ahead 

d/over 1 knot sternway 


135.Which statememt is TRUE with respect to shiphandling procedures im ice ? 

a/NÑever go 'full astern at any time while ïn ice. 

b/Go astern 1n Ice w1th extreme care- always with rudder amidships 

c/Enter Ice at medium speeds to reduce Impact 

d/The presence of a snow cover on the ice assists a vessel's progress through an ice field. 


136. When turning a vessel in shallow wafer, which statenemf is TRUE 2 
a/The rate of turn 1s Increase 

b/The rate of turn 1s decrease 

c/The turning diameter Increases 

d/The turnng diameter remaIns the same 


137.When making a Scharnow tun the... 

a/rudder must be put over towards the side the man went over 

b/imtial turn directlon 1s away from the side the man went over 

c/rudder is put hard over and the initial turn is maintained until about 240G from the original 
COUTS€ 

d/man overboard must be not more than 300 feet astern when starting the turn 


136.Which statement about tunnel bow thrusters ƒfitted to large vessel is TRUE ? 
a/They are effective on most vessels at speeds up to I0 knots 

b/Because of therr location, most modern 1nstallations have much power as a fug 
c/They are fully effective at all drafts 

d/When going astern at slow speed, they provide effective steering control 


AnsWer cOFTrect : 




















Question number a b c d 
1. X 
2. X 
3. X 
4. X 
5. X 























150 

















|| 


















































|>|>|* 















































|>|> 






































|>|> 























151 



























































~<<|*<| | 














» 


























~<|*<l || * 














4P 4P< 


















































|  |>|><|>*< || 




















152 











106. X 





107. X 





108. X 





109. X 





110. X 





111. X 





J1ế. X 





113. X 





114. X 





115. X 





116. X 





117. X 





118. X 





119. X 





120. X 





121. X 





122. 





1238. X 





124. 





125. X 





126. 





127. 





128. 





129. X 





<| x<|*<|*<l || * 


150. 





181. X 





182. X 





183. X 





134. X 





185. X 





136. X 





187. X 








188. X 




















Tài liệu tham khảo : 


lạ 


Đoàn Quang Thái - Điều động tàu thuỷ - Trường Đại học Hàng hải, 1999 


2. Daniel H. Macelrevey - SHIPHANDLING FOR THE MARINER - Cornell maritime Press, 


Centreville, Maryland, 1988 

Henry H. Hooyer - BEHAVIOR AND HANDLING OF SHIPS - Cornell maritime Press, 
Centreville, Maryland 

Henk Hensen - TUG USE IN PORT - a practical Guide The Nautical Institute, 1997 

Graham Danton - THE THEORY AND PRATICE OF SEAMANSHIP - London, Boston 
and Henley 1983 

Malcolm CC. armstrong - PRACTICAL SHIP-HANDLING - Glasgow brow, Son & 
Ferguson, LTD. 1980 


._ Participant 's Manual - SHIP HANDLING PILOT COURSE - Star Cruise Ship Simulator 








153 








